E. ux 
"La dE ^1 


«t 


| FP 


PRISONERS OF 
GEOGRAPHY 


_ 


PHAN LINH LAN dich —— 


MỤC LỤC 

Lời Tựa 

Lời giới thiệu 
Chương Một: Nga 

Chương Hai: Trung Quốc 
Chương Ba: Hoa Kỳ 
Chương Bốn: Tây Âu 

Chương Năm: Châu Phi 
Chương Sáu: Trung Đông 
Chương Báy: Ấn Độ và Pakistan 
Chương Tám: Triều Tiên và Nhật Bản 
Chương Chín: Châu Mỹ Latinh 


Chương Mười: Bắc cực 
Kết luận 

Thư mục 

Lời cảm ơn 


Chú thích 


https://thuviensach.vn 


Lời Tựa 


Chúng ta đang sống trong một thời đại bất ổn khác thường, chuyện đó 
không có gì phải bàn cãi. Chúng ta được bảo rằng, thế giới chưa bao giờ bất 
định như bây giờ. Những phán đoán như vậy gợi nên những phản hồi thận 
trọng và thậm chí đa nghi hơn. Thế giới vốn dĩ vẫn luôn bất ổn, và tương lai 
vẫn luôn khó lường ngay chính từ định nghĩa của nó. Những mối lo âu hiện 
tại của chúng ta chắc chắn còn tệ hại hơn. Dù không nói đến điều gì khác, lễ 
kỷ niệm một trăm năm của sự kiện 1914 đủ để gợi nhắc chúng ta về điều đó. 


Dù sao, chắc chắn những thay đổi cán bản đang diễn ra, và những thay 
đổi đó có ý nghĩa thực sự đối với tương lai của chúng ta và của con cái 
chúng ta, dù chúng ta đang sống ở đâu đi nữa. Những thay đổi về kinh tế, xã 
hội và nhân khẩu học, tất cả đều liên quan tới sự thay đổi nhanh chóng về 
công nghệ, đều có những hệ lụy toàn cầu, cho thấy sự khác biệt rõ giữa thời 
đại chúng ta dang sống với những thời đại trước. Hán đây là lý do vì sao 
chúng ta nói rất nhiều về “tình trạng bất định khác thường“ và tại sao việc 


`" 


bình luận về “địa chính trị” lại trở thành một ngành đang phát triển. 


Tim Marshall có thừa tư cách, cả về cá nhân và chuyên môn, để đóng 
góp cho cuộc tranh luận này. Ông đã trực tiếp tham gia vào nhiều quá trình 
phát triển ấn tượng nhất trong vòng hai mươi lăm năm qua. Như ông nhắc 
chúng ta trong Lời giới thiệu, ông từng có mặt tại tiền tuyến ở Balkan, 
Afghanistan và Syria. Ông nhận ra rằng các quyết định và các sự kiện, 
những mâu thuẫn quốc tế và những cuộc nội chiến, chỉ có thể được thấu 
hiểu bằng cách xem xét đầy đủ những hy vọng, sợ hãi và định kiến do lịch 
sử hình thành và đến lượt chúng đã bị thúc ép như thế nào bởi môi trường 
vật lý xung quanh - tức là địa lý - môi trường mà trong đó các cá nhân, xã 
hội và quốc gia đã phát triển. 


https://thuviensach.vn 


Kết quả là, cuốn sách này chứa đầy những kiến giải sâu sắc có liên 
quan trực tiếp đến an ninh và đời sống ổn định của chúng ta. Điều gì đã tác 
động đến hành động của Nga tại Ukraine? Phải chăng (người phương Tây) 
chúng ta đã không thể lường trước được điều đó? Nếu như vậy thì tại sao? 
Moscow sẽ còn đẩy sự việc di xa tới đầu nữa đây? Rốt cuộc, liệu Trung 
Quốc đã cảm thấy an toàn hay chưa trong phạm vi đường biên giới đất liền 
mà họ cho là tự nhiên, và điều này sẽ gây ảnh hưởng ra sao đến Hoa Kỳ, đến 
đường lối tiếp cận quyền lực hàng hải của Bắc Kinh? Điều này có ý nghĩa gì 
đối với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Ấn Độ và Nhật Bản? 
Trong hơn hai trám năm, Hoa Kỳ đã hưởng lợi từ những hoàn cảnh địa 
chính trị và nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng ưu đãi. Giờ đây, họ có 
được nguồn tài nguyên dầu khí trái với thông lệ. Liệu điều này có ảnh hưởng 
đến chính sách toàn cầu của họ hay không? Hoa Kỳ có lực lượng và khả 
năng phục hồi phi thường, vậy tại sao người ta lại nói về sự suy yếu của Hoa 
Kỳ nhiều như vậy? Liệu sự chia rẽ sâu sắc và những cảm xúc mãnh liệt tại 
Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á có là thứ bất trị, hay chúng ta vẫn có thể tìm 
thấy hy vọng nào đó cho tương lai? Cuối cùng, và có lẽ là điều quan trọng 
nhất đối với Vương quốc Anh, một trong những nền kinh tế lớn nhất và 
mang tính toàn cầu nhất: châu Âu phản ứng thế nào với sự bấp bênh, xung 
đột ở gần và cả ở xa? Như Tim đã chỉ ra, trong bảy mươi năm qua (và đặc 
biệt là từ năm 1991), châu Âu đã trở nên ấm êm với hòa bình và thịnh 
vượng. Phải chăng chúng ta đang đứng trước nguy cơ chấp nhận điều đó 
như một sự hiển nhiên? Liệu rồi đây chúng ta vẫn hiểu được những gì đang 
xảy ra xung quanh mình chăng? 


Nếu bạn muốn suy nghĩ về những câu hỏi trên, hãy đọc cuốn sách này. 


Sir John Scarlett KCMG OBE 
Cục trưởng Cục Tinh báo (MI6), 2004-2009 


https://thuviensach.vn 


Vladimir Putin nói minh là người có tín ngưỡng, nhiệt thành ủng hộ 
Giáo hội Chính thống Nga. Nếu quả thuc như vậy, hán là mỗi đêm ông 
thường đi ngủ với lời cầu nguyện và chất vấn Thiên Chúa rằng: “Tại sao 
Người không tạo thêm chút núi non ở Ukraine? “ 


Giá như Chúa tạo ra những ngọn núi ở Ukraine, thì vùng bình nguyên 
mênh mông nay là Bắc Âu đã không phải là lãnh thổ từ đó khuyến khích 
những cuộc tấn công liên miên vào đất Nga. Nhưng sự thể đã vậy, Putin 
không còn lựa chọn nào khác: ông ít nhất phải cố kiểm soát đồng bằng này 
từ phía tây. Quốc gia nào cũng phải như vậy, dù lớn hay nhỏ. Bối cảnh địa lý 
cầm tù các nhà lãnh đạo của họ, cho họ ít lựa chọn và ít không gian để xoay 
xở hơn bạn tưởng. Điều này từng đúng với Đế chế Athens, Ba Tư hay 
Babylon và trước đó nữa; và đúng với mọi thủ lĩnh tìm kiếm một vùng địa 
thế cao hơn để che chở cho bộ lạc của mình. 


Miền đất chúng ta sống vẫn luôn định hình chúng ta. Nó định hình 
những cuộc chiến tranh, quyền lực, những phát triển về chính trị và xã hội 
của những dân tộc hiện giờ đang cư trú trên mọi phần của địa cầu. Công 
nghệ dường như có thể vượt qua khoảng cách không gian tinh thần và vật 
chất giữa chúng ta nhưng chúng ta dễ quên rằng miền đất nơi chúng ta sinh 
sống, làm việc và nuôi dạy con cái là vô cùng quan trọng, và sự lựa chọn của 
những cá nhân lãnh đạo bảy tỉ cư dân của hành tinh này ở một mức độ nhất 
định sẽ luôn bị định hình bởi sông, núi; sa mạc, hồ và biến, là những thứ 
ràng buộc tất cả chúng ta - như xưa nay vẫn vậy. 


Nói chung, không có chuyện nhân tố địa lý này quan trọng hơn những 
nhân tố địa lý kia. Núi non không quan trọng hơn sa mạc, cũng như sông 


https://thuviensach.vn 


ngòi không hơn gì rừng rậm. Trong các phần khác nhau của hành tinh, các 
đặc điểm địa lý khác nhau là một trong những nhân tố chính quyết định 
những gi con người có thể và không thể làm. 


Nói chung, địa chính trị nhìn vào những cách thức theo đó các vấn đề 
quốc tế có thể được hiểu thông qua các nhân tố địa lý; không chỉ là cảnh 
quan tự nhiên - như những rào cản tự nhiên của núi non hoặc sự kết nối của 
mạng lưới sông ngòi - mà còn cả về khí hậu, nhân khẩu, các khu vực văn 
hóa và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các nhân tố như 
vậy có thể tác động quan trọng đến nhiều khía cạnh khác nhau của nền văn 
minh, từ chiến lược chính trị và quân sự cho đến sự phát triển xã hội con 
người, bao gồm cả ngôn ngữ, thương mại và tôn giáo. 


Những thực tế địa lý tự nhiên vốn làm nền tảng cho chính trị quốc gia 
và quốc tế thường bị bỏ qua trong các cuốn sách về lịch sử cũng như trong 
các báo cáo về thời sự thế giới. Địa lý học rõ ràng là một phần cơ bản của 
câu hỏi “tại sao“ cũng như câu hỏi “cái gì”. Lấy ví dụ như Trung Quốc và 
Ấn Độ: hai quốc gia vĩ đại với các quần thể dân cư khổng lồ chia sẻ một 
đường biên giới rất dài nhưng không đứng chung hàng về chính trị hoặc văn 
hóa. Cháng ngạc nhiên nếu hai gã khổng lồ đó từng gây chiến với nhau vài 
ba lần, nhưng sự thực, ngoài trận chiến kéo dài một tháng vào năm 1962, họ 
chưa bao giờ đánh nhau thực sự. Tại sao? Bởi giữa họ là rặng núi cao nhất 
thế giới, và trên thực tế, việc đưa các binh đoàn lớn xuyên ngang hoặc vượt 
qua dãy Himalaya là điều không thể. Dĩ nhiên, khi công nghệ trở nên tinh vi 
hơn át sé có những cách để vượt qua trở ngại này, nhưng rào cần tự nhiên 
vẫn còn đó, và vì vậy cả hai quốc gia đều hướng chính sách đối ngoại của 
mình vào các khu vực khác trong khi vẫn để mắt trông chừng nhau. 


Cá nhân các nhà lãnh đạo, các tư tưởng, công nghệ và những nhân tố 
khác, tất thảy đều có vai trò trong việc định hình các sự kiện, nhưng chúng 
là tạm thời. Mỗi thế hệ mới vẫn phải đối mặt với những chướng ngại tự 
nhiên do dãy Hindu Kush và dãy Himalaya tạo ra; những thách thức tạo ra 


https://thuviensach.vn 


bởi mùa mưa; và những bất lợi trong việc bị giới hạn khả năng tiếp cận các 
khoáng sản tự nhiên hoặc nguồn lương thực. 


Tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề này khi theo dõi để tường thuật các 
cuộc chiến ở Balkan vào những năm 1990. Tôi đã quan sát tận mắt các nhà 
lãnh đạo của các sắc tộc khác nhau, ví dụ như Serbia, Croatia hay Bosnia, 
khi họ cố ý nhắc “bộ tộc” mình nhớ về sự phân chia từ thời cổ đại và, hắn 
nhiên, cả những mối nghi ky từ đời xưa, trong một khu vực tập trung nhiều 
sác dân đa dạng. Một khi các nhà lãnh đạo đã chia rẽ các dân tộc, sẽ không 
mất nhiều công sức để dày các dân tộc ấy chống lại nhau. 


Dòng sông Ibar ở Kosovo là một ví dụ hàng đầu. Sự cai trị của dé chế 
Ottoman đối với Serbia đã được củng cố nhờ trận chiến Kosovo Polje năm 
1389, diễn ra gần nơi sông Ibar chảy qua thành Mitrovica. Suốt những thế 
kỷ sau đó, dân chúng người Serb bắt đầu rút lui sang bên kia dòng Ibar, 
trong khi dàn Albania theo dao Hồi dân dân từ vùng núi Malezija tràn xuống 
Kosovo, nơi họ trở thành đa số từ giữa thế kỷ 18. 


Lướt nhanh tới thế kỷ 20, vẫn tồn tại một sự phân chia sắc tộc - tôn 
giáo rõ ràng được đánh dẫu bằng dòng sông này. Sau đó vào năm 1999, bị 
vùi dập bởi NATO từ trên không và Quân Giải phóng Kosovo trên mặt đất, 
quân đội Yugoslav (Serbia) rút lui qua sóng Ibar, nhanh chóng theo sau họ là 
hầu hết số dàn cu Serbia còn lai. Con sông trở thành đường biên giới de 
facto (trên thực tế) của cái mà một số quốc gia hiện nay công nhận là một 
nhà nước Kosovo độc lập. 


Thành Mitrovica cũng là nơi lực lượng tiền phương của lục quân 
NATO dừng chân. Trong suốt cuộc chiến ba tháng này đã có những đe dọa 
úp mở rằng NATO có ý định xâm chiếm toàn bộ Serbia. Sự thực thì những 
sự ràng buộc cả về địa lý cũng như chính trị cũng có nghĩa là các lãnh đạo 
NATO không bao giờ thực sự có được lựa chọn đó. Hungary đã nói tháng là 
họ sẽ không cho phép một cuộc xâm lược phát xuất từ lãnh thổ của họ, vì họ 


https://thuviensach.vn 


e sợ sự trả thù nhắm vào 350.000 người sắc tộc Hungary sống ở miền Bắc 
Serbia. Giải pháp khác là xâm chiếm từ phía nam, cách này có thể giúp họ 
tiến tới sông Tbar nhanh gấp đôi; nhưng nếu vậy NATO sẽ phải đối mặt với 
những dãy núi chắn ngay trên đầu họ. 


Tôi đang làm việc với một nhóm người Serbia tại Belgrade vào thời 
điểm ấy và hỏi họ chuyện gi sẽ xảy ra nếu NATO tiến vào: “Tim a, chúng tôi 
sẽ bỏ máy ảnh xuống và cầm súng lên”, đó là câu trả lời của họ. Họ là những 
người dân Serbia theo chủ nghĩa tự do, những người bạn tốt của tôi và 
những người phản kháng chính phủ của họ, nhưng họ vẫn lôi bản đồ ra để 
chỉ cho tôi thấy nơi người Serbia sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình trong vùng núi 
non, và nơi NATO sẽ phải dừng bước. Cũng có đôi chút khuây khỏa khi 
nhận được một bài hoc địa lý về lý do tai sao những lựa chọn của NATO bị 
han chế nhiều hơn so với những gi cỗ máy tuyên truyền Brussels: công bố. 


Sự hiểu biết về tầm quan trọng mang tính quyết định của cảnh quan tự 
nhiên trong việc đưa tin tức ở Balkan đã giúp tôi đứng vững trong những 
năm tiếp theo. Ví dụ, vào năm 2001, vài tuần sau sự kiện ngày 11 tháng 
Chín, tôi đã chứng kiến một minh chứng về việc khí hậu, thậm chí với công 
nghệ hiện đại, vẫn đóng vai trò quyết định ra sao đến những khả năng quân 
sự của thậm chí một đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Tôi đang ở miền Bắc 
Afghanistan, đã vượt con sông biên giới từ Tajikistan bằng bè, để liên lạc 
với quân Liên minh phương Bắc (Northern Alliance) khi ấy đang chiến đấu 
với Taliban. 


Các máy bay tiêm kích và máy bay ném bom của Hoa Kỳ bay ngang 
trên đầu, bắn phá vào các cứ điểm của Taliban và Al-Qaeda trên những đồng 
bằng và ngọn đồi lạnh lẽo đầy khói bụi ở phía đông Mazar-e- Sharif để dọn 
đường cho bộ binh tiến vào Kabul. Sau một vài tuần, rõ ràng quân Liên 
minh phương Bác dang rục rich để di chuyển về phía nam. Và rồi cả thế giới 
thay màu. 


https://thuviensach.vn 


Cơn bão cát dữ dội nhất tôi từng trải qua thói tới, biến tất cả mọi thứ 
thành màu vàng nhờ nhờ. Tại đỉnh điểm của cơn bão, bạn không thể nhìn xa 
hơn một vài mét trước mặt, và điều duy nhất rõ ràng là công nghệ vệ tỉnh ở 
đỉnh cao của khoa học của người Mỹ đã bất lực, đui mù khi đối mặt với khí 
hậu của vùng đất hoang đã này. Tất cả mọi người, từ Tổng thống Bush và 
Hội đồng tham mưu Liên quân cho đến quân đội Liên minh phương Bắc trên 
bộ, chỉ còn cách chờ đợi. Sau đó trời đổ mưa, còn cát đã phủ lên mọi thứ và 
ai nấy đều mình mãy lãm bùn. Mưa rơi nặng hạt đến nỗi những túp lều đóng 
bùn nơi chúng tôi trú ngụ trông như thể đang tan chảy. Một lần nữa, rõ ràng 
ý định tiến quân về phía nam đã bị trì hoãn cho đến khi địa lý đã hoàn tất 
việc cất lên tiếng nói của nó. Các quy luật của địa lý, mà Hannibal, Tôn Tử 
và Alexander Đại đế đều biết, vẫn thích dụng cho các nhà lãnh đạo ngày 
nay. 


Gần đây hơn, năm 2012, tôi nhận được một bài học địa-chiến lược nữa: 
trong khi Syria sa vào cuộc nội chiến bùng nổ hết cỡ, tôi đứng trên một đỉnh 
đôi tại Syria, nhìn xuống thung lũng phía nam thành phố Hama, và thấy một 
xóm nhỏ đang bốc cháy ở phía xa. Những người bạn Syria chỉ cho tôi ngôi 
làng lớn hơn nhiều cách đó khoảng một dặm, họ nói đó là nơi cuộc tấn công 
được bắt đầu. Sau đó họ giải thích rằng, nếu một phe có thể đẩy một số 
người vừa đủ từ phe kia ra khói thung lũng, khi đó thung lũng này sẽ được 
sáp nhập vào một vùng đất khác vốn dẫn tới con đường cao tốc duy nhất của 
đất nước, và như vậy sẽ hữu ích trong việc khoét được một máng từ vùng 
đất có thể sinh sống tiếp giáp nhau, mà một ngày nào đó có thể tạo nên một 
nhà nước nhỏ nếu như Syria không thể tái hợp một lần nữa. Nơi trước đó tôi 
chỉ thấy là một ngôi làng nhỏ đang bốc cháy, thì giờ đây tôi đã nhận ra tầm 
quan trọng chiến lược của nó và hiểu các thực tế chính trị được định hình ra 
sao bởi những thực tế địa lý tự nhiên cơ bản nhất. 


Địa chính trị ảnh hưởng đến mọi quốc gia, dù trong thời chiến, như 


trong các ví dụ ở trên, hay trong thời bình. Ở mỗi một vùng đất mà bạn có 
thể nhớ ra, đều sẽ có vài ví dụ. Trong những trang sách này, tôi không thể 


https://thuviensach.vn 


khám phá được tất cả: Canada, Úc và Indonesia chỉ được đề cập ngắn gọn, 
mặc dù tôi có thé dành hẳn một cuốn sách riêng cho Úc và cách thức mà 
theo đó địa lý của quốc gia này đã định hình mối liên hệ của nó với các vùng 
khác của thế giới, về vật chất cũng như văn hóa. Thay vào đó, tôi sẽ tập 
trung vào các thế lực và các khu vực có thể minh họa tốt nhất các điểm 
chính của cuốn sách này, giới thiệu khái quát di sản địa chính trị từ quá khứ 
(sự hinh thành quốc gia); những tình huống cấp bách nhất mà chúng ta phải 
đối mặt ngày hôm nay (những bất ổn liên tục ở Ukraine, ảnh hưởng bành 
trướng của Trung Quốc); và nhìn tới tương lai (sự cạnh tranh ngày càng tăng 
ở Bác cuc). 


Trong chương vé Nga, chúng ta thấy sự ánh hưởng của Bác cực, và khí 
hậu băng giá của nó đã han chế khả năng để nước Nga trở thành một thế lực 
toàn cầu thực sự như thế nào. Trong chương về Trung Quốc, chúng ta thấy 
những hạn chế của một thế lực không có một lực lượng hải quân toàn cầu, 
và hiện Trung Quốc đang tìm cách thay đổi điều này với sự khẩn trương 
thấy rõ. Chương về Hoa Kỳ minh họa cho các quyết định khôn ngoan để mở 
rộng lãnh thổ trong những khu vực trọng điểm cho phép Hoa Kỳ có được 
vận mệnh hiện đại của mình trong vai trò một siêu cường trên hai đại dương 
như thế nào. Châu Âu cho ta thấy giá trị của bình nguyên và các con sông 
tàu thuyền dễ lưu thông trong việc kết nối các vùng miền với nhau và tạo ra 
một nền văn hóa có khả năng khởi động một thế giới hiện đại, trong khi 
châu Phi là một ví dụ điển hình về những ảnh hưởng của sự cô lập. 


Chương về Trung Đông cho thấy lý do tại sao việc vạch ranh giới trên 
bản đồ nếu xem nhẹ địa thế, và quan trọng không kém, xem nhẹ các nền văn 
hóa địa lý trong một khu vực xác dinh, thì sẽ gây ra hệ luy bất õn. Chúng ta 
sẽ còn tiếp tục chứng kiến sự bất ổn đó ngay trong thế kỷ này. Chủ đề tương 
tự cũng được trình bày trong các chương về châu Phi và Ấn Độ - Pakistan. 
Những cường quốc thuộc địa đã vạch ra các đường biên giới nhân tạo trên 
giấy, chăng đếm xia gi đến những thực tế dia lý tự nhiên của khu vực đó, kết 
quả là đã tạo ra một số trong những biên giới nhân tạo nhất mà thế giới từng 


https://thuviensach.vn 


chứng kiến. Hiện tại, ở Trung Đông một nỗ lực đang được thực hiện để vẽ 
lại những đường biên giới đó bằng máu. 


Nhật Bản và Hàn Quốc rất khác so với trường hợp của Kosovo hay 
Syria, ở chỗ họ hầu như đông nhất về sắc tộc. Nhưng họ có những vấn đề 
khác: Nhật Bản là một quốc đảo không có tài nguyên thiên nhiên, trong khi 
sự chia cắt hai miền Triều Tiên vẫn còn là vấn đề đang chờ được giải quyết. 
Trong khi đó, châu Mỹ Latinh là một trường hợp bất thường. Ở xa về phía 
nam, Mỹ Latinh bị cắt đứt với thế giới bên ngoài khiến việc giao thương 
quốc tế trở nên khó khăn, và địa lý nội bộ của nó là rào cản đối với việc hình 
thành một khối thương mại thành công như Liên minh châu Âu. 


Sau cùng, chúng ta đến một trong những nơi hoang vu nhất trên Trái 
đất - Bắc cực. Trong hầu hết lịch sử, con người đã phớt lờ nó, nhưng trong 
thế kỷ 20, chúng ta tìm thấy nguồn năng lượng tại đây, và nền ngoại giao 
trong thế kỷ 21 sẽ xác định xem ai là người sở hữu - hay buôn bán - nguồn 
tài nguyên đó. 


Việc nhìn nhận địa lý như một nhân tố quyết định trong tiến trình lịch 
sử nhân loại có thể bị diễn giải là một cách nhìn ảm đạm về thế giới, đó là lý 
do tại sao nó không được ưa thích trong một số cộng đồng trí thức. Nó cho 
thấy tự nhiên có quyền lực mạnh hơn con người, và chúng ta cũng chỉ có thể 
làm được đến thế trong việc quyết định số phận của chính mình mà thôi. 
Tuy nhiên, các nhân tố khác rõ ràng cũng có ảnh hưởng đến các sự kiện. Bất 
kỳ người có lý trí nào đều có thể nhận thấy công nghệ hiện đang bẻ cong các 
quy tắc thép của địa lý. 


Công nghệ đã tìm ra phương cách để vượt lên trên, luồn xuống dưới, 
hoặc xuyên qua một số rào cán. Máy bay Hoa Ky giờ đây có thể bay tháng 
một lèo từ Missouri tới Mosul để thực hiện nhiệm vụ ném bom mà không 
cần phải đáp dọc đường để tiếp nhiên liệu. Việc này có nghĩa là, cùng với 
các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm lớn, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn không 


https://thuviensach.vn 


cần một đồng minh hay một thuộc địa để mở rộng tầm với ra khắp thế giới. 
Tất nhiên, nếu có một căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia, hoặc quyền 
xuất nhập thường trực vào hải cảng ở Bahrain, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn; 
nhưng điều đó không nhất thiết cho lắm. 


Như vậy, giống như Internet, không lực cũng đã thay đổi các quy tắc 
[của địa lý], dù theo một cách khác. Nhưng địa lý, và cách thức mà lịch sử 
của các quốc gia đã tự thiết lập trong địa lý ấy, vẫn rất quan trọng đối với sự 
hiểu biết của chúng ta về thế giới hôm nay và tương lai của chúng ta. 


Xung đột ở Iraq và Syria có nguồn gốc từ việc các cường quốc thuộc 
địa phớt lờ những quy tắc về địa lý, trong khi sự kiện Trung Quốc xâm 
chiếm Tây Tang lại phát sinh từ việc tuân theo những quy tắc này; chính 
sách đối ngoại toàn cầu của Hoa Kỳ cũng bị định đoạt bởi chúng, và thậm 
chí sự phát huy quyền lực của vị thế siêu cường mới nhất này cũng chỉ có 
thể làm giảm nhẹ bớt các quy tắc mà thiên nhiên, hoặc Thiên Chúa, đã an 
bài. 


Những quy tắc đó là gì? Khởi đầu sẽ là vùng đất nơi quyền lực khó bé 
phòng vệ, và vì thế trong nhiều thế kỉ, các nhà lãnh đạo của nó đã bù đắp 
điều này bằng cách bành trướng ra bên ngoài. Đó là vùng đất mà phía Tây 
của nó không có núi non: nước Nga. 


https://thuviensach.vn 


Chương Một: Nga 


Rộng lớn (tính từ; so sánh: rộng lớn hơn, rộng lớn nhất): diện tích hay 
kích thước rộng lớn, mênh mồng. 


https://thuviensach.vn 


E CHUKCH 


SIBERIAN r 
f 


V4 | IU 


à TM J \ t j] h n Z W " 
J TM 

Mew 

Siberian 


SE 


np Í^ 
BAI RENI Ih 


Á 
J ai 
^y | 


KAR N 


mm 
MONGOLIA 


https://thuviensach.vn 


Nga là một đất nước rộng lớn. Rộng lớn nhất. Mênh mông. Diện tích 
của Nga là sáu triệu dặm vuông, bao phủ mười một múi giờ; là quốc gia lớn 
nhất thế giới. 


Rừng, hồ, sông ngòi, lãnh nguyên đóng băng, thảo nguyên, rừng taiga 
và vùng núi của nước Nga, tất thảy đều mênh mông. Kích thước này đã hàn 
sâu trong nhận thức tập thể của chúng ta. Dù chúng ta có ở nơi đâu, thì nước 
Nga vẫn luôn ở đó, có thể nằm về phía đông, phía tây, phía bắc hay phía 
nam - nhưng luôn luôn có Gấu Nga vĩ đại. 


Không phải một điều tình cờ mà gấu là biểu tượng của quốc gia bao la 
này. Gấu luôn ở đó, đôi khi ngủ đông, đôi khi gầm gừ, oai phong nhưng 
hung dữ. Gấu là một từ có trong tiếng Nga, nhưng người Nga luôn ngại ngần 
khi gọi sinh vật này bằng tên thật, họ sợ rằng điều đó sẽ gợi nhắc đến mặt tối 
của nó. Họ gọi nó là medved, “kẻ thích mật ong”. 


Ít nhất có 120.000 medved sống tại một đất nước năm vắt từ châu Âu 
sang châu Á. Phía tây của Dãy núi Ural là phần nước Nga thuộc châu Âu. 
Phía đông dãy núi là Siberia, trái dài một léo đến tận biển Bering và Thái 
Bình Dương. Thậm chí ngay trong thế kỷ 21, đi ngang qua đất nước này 
bằng đường sắt cũng phải mất sáu ngày. Các nhà lãnh đạo của nước Nga 
phải nhìn xuyên suốt những khoảng cách như vậy, những khác biệt như vậy, 
rồi đề ra những chính sách phù hợp; trong mấy thế kỷ nay họ đã hướng mắt 
về mọi phương, nhưng chủ yếu tập trung vào phía tây. 


Khi các nhà văn tìm đường đến trái tim của chú gấu này, họ thường sử 
dụng lời nhận xét nổi tiếng về nước Nga của Winston Churchill, vào năm 
1939: “Đó là một câu đố được bọc trong một bức màn bí ẩn, giấu bên trong 
một cỗ máy mã hóa”, nhưng ít người nói trọn câu nói ấy, nó kết thúc bằng, 
“nhưng có thể có một chiếc chìa khóa. Chìa khóa đó chính là lợi ích quốc 
gia Nga”. Bảy năm sau, ông đã dùng chiếc chìa khóa này để mở ra đáp án 


https://thuviensach.vn 


của ông cho câu đố đó và khẳng định, “Tôi bị thuyết phục rằng không có gì 
họ ngưỡng mộ bằng sức mạnh, và không có gì họ ít tôn trọng bằng sự yếu 
đuối, đặc biệt là sự yếu đuối về quân sự.” 


Có thể lúc bấy giờ ông đang nói về giới lãnh đạo đương nhiệm của 
Nøa, bất chấp việc được bao bọc kỹ trong tấm áo dân chủ, về bản chất vẫn là 
một thể chế độc tài lấy lợi ích quốc gia làm cốt lõi. 


Khi Vladimir Putin không nghĩ về Thiên Chúa, hay những rặng núi, 
ông ta nghĩ về bánh pizza. Cụ thể là, hình dạng của một lát bánh pizza - hình 
nêm. 


Đầu nhọn của hình nêm này là Ba Lan. Nơi đây, dải Đồng bằng Bắc Âu 
mênh mông trải từ nước Pháp đến dãy Ural (rặng núi kéo dài khoảng một 
ngày đặm từ nam chí bắc, tạo thành một ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và 
châu Á) chỉ rộng ba trăm dặm. Bình nguyên này chạy từ biển Baltic ở phía 
bắc đến dãy núi Carpathian Ở phía nam: Đồng bằng Bắc Âu bao quanh miền 
Tây và miền Bắc nước Pháp, nước Bỉ, Hà Lan, miền Bắc nước Đức và hầu 
hết Ba Lan. 


Từ góc nhìn của Nga, đây là một thanh kiếm mà hai cạnh lưỡi đều sắc. 
Ba Lan hiện diện như một hành lang khá hẹp mà Nga có thể đưa quân đội đi 
xuyên qua khi cần thiết và nhờ vậy ngăn chặn kẻ địch tiến đến Moscow. 
Nhưng từ đầu nhọn này; hình nêm cũng bắt đầu trải rộng ra; khi chạm đến 
biên giới Nga, nó đã rộng hơn hai ngàn dặm, và từ đó đi tới Moscow và xa 
hơn nữa địa hình thảy đều bằng phẳng. Ngay cả khi có một quân đội lớn, 
bạn cũng phải vô cùng vất vả để phòng thủ bằng vũ lực đọc toàn bộ tuyến 
đường này. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ bị xâm chiếm từ hướng này, một 
phần là nhờ chiều sâu có tính chiến lược của nó. Một đội quân đến thời điểm 
tiếp cận được Moscow thường phải duy trì một đường hậu cần dài dằng dặc 
đến mức không kham nổi, một sai lầm mà Napoleon đã phạm phải vào năm 
1812, và Hitler lặp lại năm 1941. 


https://thuviensach.vn 


Tương tự tại miền Viễn Đông nước Nga, chính dia lý đã che chở cho 
đất nước này. Việc di chuyển một quân đội từ châu Á lên phần đất Nga 
thuộc châu Á là vô cùng khó khăn; hầu như không có gì để làm mục tiêu tấn 
công ngoài tuyết, và bạn bất quá cũng chỉ có thể tiến tới dãy Ural. Sau đó, 
bạn sẽ chỉ chiếm được một phần lãnh thổ mênh mông, trong những điều kiện 
khắc nghiệt, với đường tiếp tế hậu cần dài dặc cùng nguy cơ bị phản công 
thường trực. 


Bạn có lẽ cho rằng không ai từng có ý định xâm lược nước Nga, nhưng 
đó không phải là suy nghĩ của người Nga, và ho có lý. Trong vòng năm trăm 
năm trở lại đây, họ đã bị xâm lược một vài lần từ phía tây. Người Ba Lan 
vượt qua Đồng bằng Bắc Âu năm 1605, sau đó là người Thụy Điển dưới 
thời của vua Charles XII vào năm 1708, người Pháp dưới quyền Napoleon 
vào năm 1812, và người Đức hai lần, trong cả hai cuộc Thế chiến năm 1914 
và 1941. Nhìn theo một cách khác, nếu tính từ cuộc xâm lược của Napoleon 
năm 1812, rồi tính cả cuộc Chiến tranh Crimea năm 1853-1856 và hai cuộc 
Thế chiến cho đến năm 1945, như vậy người Nga phải chiến đấu trong hoặc 
xung quanh Đông bằng Bắc Âu trung bình ba mươi ba năm một lần. 


Vào cuối Thế chiến II năm 1945, người Nga chiếm giữ một vùng lãnh 
thổ chiếm đoạt được từ nước Đức tại Trung và Đông Âu, một số vùng trở 
thành một phần của Liên bang Xô viết, khi nó ngày càng trở nên giống với 
Đế chế Nga cổ. Năm 1942, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
được hình thành bởi sự kết hợp của châu Âu và các quốc gia Bắc Mỹ, để 
phòng vệ châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trước hiểm họa tấn công từ phía 
Liên bang Xô viết. Để đáp lại, đa số các quốc gia cộng sản ở châu Âu - dưới 
sự lãnh đạo của Nga - thành lập Khối Hiệp ước Warsaw năm 1255, một hiệp 
định phòng thủ và tương trợ về quân sự. Hiệp ước này được coi là vững như 
thành đông, nhưng sau vài năm của thập niên 1980, nó đã bị gỉ sét, và sau 
khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, nó tan thành khói bụi. 


https://thuviensach.vn 


Tổng thống Vladimir Putin không phải người hâm mộ vị tổng thống 
Liên Xô cuối cùng, Mikhail Gorbachev. Ông đổ lỗi cho Gorbachev vì đã làm 
suy yếu an ninh Nga và đề cập đến sự tan rã của Liên bang Xô viết trong 
những năm 1990 như “một thảm họa địa chính trị lớn của thế kỷ”. 


Kể từ đó, người Nga lo lắng canh chừng trong khi NATO cứ từ từ lén 
đến gần, kết nạp thêm các nước mà Nga tuyên bố là các nước này đã từng 
hứa sẽ không tham gia: Séc, Hungary và Ba Lan vào năm 1999, Bulgaria, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Slovakia vào năm 2004 và Albania 
trong năm 2009. NATO nói rằng cháng có một cam kết nào nhu vậy từng 
được đưa ra. 


Nga, như mọi cường quốc khác, đang nghĩ cho một trăm năm tới và 
hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một thế kỷ 
trước, ai có thể đoán được là các lực lượng quân đội Hoa Kỳ sẽ đóng quân 
tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, cách Moscow chỉ vài trăm dặm? 
Đến năm 2004, mới mười lăm năm kể từ năm 1989, tất cả các thành viên cũ 
của Khối Hiệp ước Warsaw trước đây, trừ Nga, đều tham gia NATO hoặc 
Liên minh châu Âu. 


Tâm trí của chính quyền Moscow nhờ đó mà đã được tập trung, và nhờ 
cả lich sử của nước Nga nữa. 


Nước Nga là một khái niệm khởi đầu từ thế ky 9 và là một liên bang 
lỏng lẻo của các bộ lạc Đông Slav được gọi là Rus Kiev, gốc gác tại Kiev và 
các thành thị khác doc theo sóng Dnieper, ngày nay thuộc Ukraine. Người 
Mông Cổ trong khi mở rộng dé quốc của ho, đã liên tục tấn công vùng đất 
này từ phía nam và phía đông, sau cùng tràn vào vùng đất này vào thế kỷ 13. 
Khi đó, nước Nga non trẻ được dời về hướng đông bắc, trong và xung quanh 
thành phó Moscow. Nước Nga sơ khai này, được gọi là Đại Công quốc 
Muscovy, không thể phòng thủ được. Không có núi, không có sa mạc chỉ có 
vài con song. Bốn bề đều là bình nguyên, và bên kia thảo nguyên ở phía nam 


https://thuviensach.vn 


và phía đông là người Mông Cổ. Kẻ xâm lược có thể tiến vào bất kỳ nơi nào 
họ chọn, và hầu như không có vị trí phòng thủ tự nhiên nào để đồn trú. 


Xuất hiện Ivan Bạo Chúa, vị Sa Hoàng đầu tiên. Ông ta đã thực hiện 
khái niệm tấn công để phòng thủ - có nghĩa là bắt đầu sự bành trướng bằng 
cách củng cố ngay từ cứ địa của mình và hướng ra bên ngoài. Cách này sẽ 
dẫn tới sự vĩ đại. Đây là một con người đã chủ trương lý thuyết cho rằng cá 
nhân có thể thay đối lịch sử. Nếu không có nhân vật kết hợp cả tính tàn nhẫn 
quyết liệt và có tầm nhìn này, lịch sử Nga đã rất khác với ngày nay. 


Nước Nga non trẻ bát đầu bành trướng từ từ dưới thời ông nội của Ivan, 
tức Ivan Đại đế, nhưng sự bành - trướng này đã tăng tốc sau khi Ivan trẻ lên 
nắm quyền năm 1533. Nga xâm lẫn về phía đông đến dãy Ural, về phía nam 
đến biển Caspi và phía bắc tiến đến vành đai Bắc cực. Nga tiếp cận được 
bién Caspi, sau đó là biển Den, do vậy nó tận dụng lợi thế của dày Caucasus 
làm thành rào cản một phân giữa nó và Mông Cổ. Một căn cứ quân sự được 
xây dựng ở Chechnya nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công, dù là 
những đoàn ky binh thiện nghệ của Mông Cổ, của Dé ché Ottoman hay của 
người Ba Tư. 


Tuy có vài thất bai, nhưng trong thế kỷ tiếp theo, Nga đã vượt qua dày 
Ural và tiến dàn vào Siberia, cuối cùng sáp nhập toàn bộ dải đất đến bờ Thái 
Bình Dương xa tít về phía đông. Giờ đây, người Nga đã có một vùng đệm 
không hoàn chỉnh và một vùng nội địa - có chiều sâu chiến lược — một noi 
nào đó có thể rút về trong trường hợp bị xâm lấn. Sẽ không có ai tấn công họ 
bằng vũ lực từ Bắc Băng Dương, cũng không có ai cố vượt qua dãy Ural để 
đến vùng đất của họ. Dải đất của họ đang trở thành nước Nga như chúng ta 
biết hiện nay, và để đến được nơi đó từ phía nam hay đông nam, bạn phải có 
một đội quân khổng lồ, một đường tiếp vận hậu cần rất dài và phải chiến đấu 
để vượt qua nhiều cứ điểm phòng ngự. 


https://thuviensach.vn 


Vào thế kỷ 18, dưới thời Peter Đại đế, người đã sáng lập Đế chế Nga 
vào năm 1721, và sau đó là Nữ hoàng Catherine Đại đế, nước Nga nhìn về 
hướng tây, mở rộng đế chế thành một trong những thế lực lớn của châu Âu, 
được thôi thúc chủ yếu bởi thương mại và chú nghĩa dân tộc. Một nước Nga 
an toàn hơn và hùng mạnh hơn giờ đây có đủ sức chiếm cứ Ukraine và vươn 
tay đến dãy Carpathian. Nó đã chiếm hầu hết những gì mà ngày nay chúng 
ta gọi là các quốc gia vùng Baltic - Lithuania, Latvia và Estonia. Do đó, nó 
được che chở khỏi bất kỳ cuộc đột nhập nào qua đường bộ, hoặc từ phía 
biến Baltic. 


Giờ đây, Nga đã có một vành đai khống lồ quây quanh Moscow, trung 
tâm của đất nước. Bắt đầu từ Bắc cực, vành đai này đi xuống vùng Baltic, 
qua Ukraine, rồi đến dãy Carpathian, biển Den, Caucasus và Caspi, quay trở 
lại dãy Ural chạy dài đến Vành đai Bắc cực. 


Trong thế kỷ 20, nước Nga cộng sản đã thành lập Liên bang Xô viết. 
Đăng sau lời hùng biện “Người lao động toàn thế giới liên hiệp lại”, Liên Xô 
rõ ràng chỉ đơn giản là Đế quốc Nga mà thôi. Sau Chiến tranh Thế giới II, 
nó trải dài từ Thái Bình Dương đến Berlin, từ Bắc cực đến biên giới 
Afghanistan - một siêu cường kinh tế; chính trị và quân sự, chỉ có Hoa Kỳ 
mới là đối thủ. 


Nga là đất nước lớn nhất thế thế giới, kích cỡ gấp đôi Hoa Kỳ hoặc 
Trung Quốc, gấp năm lần Ấn Độ, gấp hai mươi lăm lần Vương quốc Anh. 
Tuy nhiên, nó có dân số tương đối nhỏ, chỉ khoảng 144 triệu người, ít hơn cả 
Nigeria hoặc Pakistan. Mùa canh tác nông nghiệp ngắn và phải chật vật lắm 
Nga mới phân phối tương đối thỏa đáng hoa màu thu hoạch cho vùng đất 
trải dài mười một múi giờ mà Moscow cai quản. 


Nga, cho tới chân dãy Ural, là một cường quốc châu Âu trong chừng 


mực nó tiếp giáp với đại lục châu Âu, nhưng nó không phải là một cường 
quốc châu Á mặc dù có chung đường biên giới với Kazakhstan, Mông Cổ, 


https://thuviensach.vn 


Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và có chung hải giới với một số nước bao 
øồm Nhật Bản và Hoa Kỳ. 


Cựu ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ, Sarah Palin từng bị chế giễu 
khi báo chí đưa tin bà nói rằng “Bạn thực sự có thể nhìn thấy nước Nga từ 
vùng đất này ở Alaska”, một câu nói bị bóp méo bởi cách đưa tin của truyền 
thông thành “Bạn có thể nhìn thấy nước Nga từ cửa nhà tôi”. Điều bà thực 
sự đã nói là, “Bạn có thể thấy nước Nga từ dải đất này của Alaska, từ một 
hòn đảo tại Alaska”. Bà đã nói đúng. Một hòn đảo Nga trong eo biển Bering 
cách một hòn đảo của Hoa Kỳ, đảo Little Diomede, chỉ có hai dặm rưỡi và 
có thể quan sát bằng mắt thường. Bạn thực sự có thể nhìn thấy nước Nga từ 
Hoa Kỳ. 


Cao trên đỉnh núi trong dãy Ural có một cây thập giá đánh dấu nơi mà 
châu Âu dừng lại và châu Á bắt đầu. Khi bầu trời quang đãng, đó là một nơi 
tuyệt đẹp và bạn có thể vươn tầm mắt qua những rừng thông trải dài nhiều 
dặm về phía đông. Vào mùa đông, tuyết bao phủ khắp nơi, cũng như bình 
nguyên Siberia bạn nhìn thấy dưới chân trải dài về phía thành phố 
Yekaterinburg. Khách du lịch thích đến thăm nơi này để được đặt một chân 
ở châu Âu và một chân ở châu Á. Cây thập tự đó là thứ để nhắc bạn nhớ 
rằng nước Nga rộng lớn thế nào khi bạn biết nơi đặt nó chỉ là một phần tư 
quãng đường di ngang qua đất nước này. Bạn có thể đã đi 1.500 dám từ 
Saint Petersburg, xuyên qua miền tây nước Nga, để đến được dãy Ural này, 
nhưng bạn còn phải đi 4.500 dặm nữa trước khi đến được eo biển Bering, để 
có thể trông thấy bà Palin, ở phía đối diện, là Alaska thuộc Hoa Kỳ. 


Chăng bao lâu sau khi Liên Xô sụp đổ, tôi đã đến Ural, tại điểm mốc 
nơi châu Âu trở thành châu Á, dẫn theo một tổ quay phim người Nga. Người 
quay phim là một cựu binh trong nghề làm phim, tóc hoa râm, lầm lì, khắc 
kỷ, và là con trai của một người quay phim của Hồng Quân, đã từng quay rất 
nhiều thước phim trong cuộc vây hãm Stalingrad của người Đức. lôi hỏi 


https://thuviensach.vn 


ông, “Vậy ông là người châu Âu hay là người châu Á?” Ông nghĩ vài giây, 
rồi trả lời, “Đều không phải - tôi là người Nga“. 


Vì nhiều lý do, Nga không phải là một thế lực châu Á, bất kể đặc tính 
Âu châu của nước này là nhiều hay ít. Mặc dù 75% lãnh thổ của nó nằm ở 
châu Á, nhưng chỉ có 22% dân sống tại đó. Siberia có thể là: “chiếc rương 
báu vật” của nước Nga, chứa đựng phần lớn tài nguyên khoáng sản, dầu khí, 
nhưng đó là một vùng đất khắc nghiệt, đóng băng hàng tháng liền, với 
những khu rừng bạt ngàn (rừng taiga), đất đai quá cán cỗi không thé canh 
tác và những vùng đầm lầy rộng lớn. Chỉ có hai mạng lưới đường sắt chạy 
từ tây sang đông - Tuyến đường Xuyên Siberia và Tuyến đường Baikal- 
Amur. Chỉ có vài tuyến đường vận chuyển bác nam và do đó không có cách 
nào dé dàng để Nga phát huy quyền lực của mình về phía nam tới Mông Cổ 
hoặc Trung Quốc hiện đại: họ thiếu nguồn nhân lực và: đường tiếp vận để 
làm điều đó. 


Trung Quốc cũng rất có thể kiểm soát được một phần của Siberia trong 
tương lai xa, nhưng điều này có thể nhờ vào tỉ lệ sinh đẻ của nước Nga giám 
và dân Trung Quốc di cư lên phía bắc. Ngay hiện giờ, xa về phía tây đến tận 
Siberia lầy lội, giữa dãy Ural ở phía tây và sông Yenisei cách một ngàn dặm 
về phía đông, bạn cũng có thể bắt gặp các nhà hàng Trung Quốc trong hầu 
hết các thị trấn và thành phố. Đang có thêm nhiều doanh nghiệp khác nhau 
tràn đến những không gian thưa thớt dân cư của vùng Viễn Đông của Nga 
thậm chí càng có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc hơn, 
và rốt cuộc là theo sự kiểm soát chính trị của họ. 


Bên ngoài miền đất trung tâm của Nga, phần lớn dân số của Liên bang 
Nga không thuộc sắc tộc Nga và chẳng mấy trung thành với Moscow, dẫn 
đến một hệ thống an ninh khắt khe tương tự như thời kỳ Liên bang Xô viết. 
Trong thời kỳ đó, Nga thực tế là một thế lực thực dân cai trị các quốc gia và 
các dân tộc mà họ cảm thấy mình không có gì chung với những ông chú của 


https://thuviensach.vn 


họ; các bộ phận của Liên bang Nga - ví du như Chechnya và Dagestan ở 
vùng Caucasus - vẫn giữ cảm nhận ấy cho tới nay. 


Vào cuối thế kỷ trước, do căng mình quá sức, chỉ tiêu nhiều hơn lượng 
tiền kiếm được, nền kinh tế của ngôi nhà thương điên trên một vùng đất 
không dành cho con người và thất bại ở vùng núi non Afghanistan, tất cả đã 
dẫn tới sự sụp đố của Liên bang Xô viết và chứng kiến Đế quốc Nga ít nhiều 
co rút về hình dạng của thời kỳ tiền cộng sản, với biên giới phía châu Âu kết 
thúc ở Estonia, Latvia, Belarus, Ukraine, Georgia và Azerbaijan. Cuộc xâm 
lược của Liên Xô vào Afghanistan năm 1979, nhằm hỗ trợ chính phủ cộng 
sản Afghanistan chống lại du kích quân Hồi giáo chống cộng sản, chưa bao 
giờ nhằm đem lại những niềm hân hoan của chủ nghĩa Marx-Lenin cho 
người dân Afghanistan. Mục đích của nó vẫn luôn nhằm đảm bảo cho 
Moscow quyền kiểm soát không gian này để ngăn chặn bất kỳ thế lực nào 
khác làm điều tương tự: 


Điều quan trọng là cuộc xâm chiếm Afghanistan còn đem lại hy vọng 
cho giấc mơ Nga vĩ đại rằng quân đội của họ có thể “giặt ủng trong làn nước 
ấm áp của Ấn Độ Dương” - theo lời của chính trị gia Nga theo chủ nghĩa 
dần tóc cực đoan Vladimir Zhirinovsky - và nhờ đó đạt được một thứ Nga 
chưa bao giờ có: một hải cảng nước ấm không bị đóng băng vào mùa đông, 
cho phép tự do tiếp cận các tuyến thương mại chủ chốt của thế giới. Các hải 
cảng trên Bác cực, nhu Murmansk, đóng băng vài tháng mỗi năm: 
Vladivostok, cảng lớn nhất của Nga ở Thái Bình Dương, bị đóng băng trong 
khoảng bốn tháng và bao quanh là biển Nhật Bản, vốn là vùng biển người 
Nhật chỉ phối. Điều này không chỉ làm ngưng trệ dòng chảy thương mại; nó 
còn ngăn chặn hạm đội Nga hoạt động như một thế lực toàn cầu. Ngoài ra, 
vận tải đường thủy rẻ hơn nhiều so với đường bộ hoặc đường không. Tuy 
nhiên, giấc mơ về những tuyến đường biển nước ấm mở ra đại dương đã 
tuột dần khỏi tay nước Nga, và nay có lẽ còn xa vời hơn so với 200 năm về 
trước. Trải nghiệm Afghanistan đôi khi còn được gọi là “Cuộc chiến Việt 
Nam của Nga”. Nhưng còn hơn thế nữa, những đồng bằng Kandahar, và 


https://thuviensach.vn 


vùng núi non Hindu Kush là chứng minh cho cái quy luật nói rằng 
Afghanistan là “Mồ chôn của các đế chế”. 


Việc thiếu một hải cảng nước ấm có lối ra trực tiếp với các đại dương 
luôn là gót chân Achilles của nước Nga, nó hệ trọng về mặt chiến lược 
không kém gì Đồng bằng Bắc Âu. Nga đang ở trong tình trạng bất lợi về 
mặt địa lý, chỉ nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt nó mới thoát khỏi vị 
thế một thế lực yếu ớt hơn nhiều. Không ngạc nhiên khi Peter Đại đế, theo 
di chúc của ông năm 1725, khuyên các con “tiếp cận càng gần 
Constantinople và Ấn Độ càng tốt. Bất cứ kẻ nào nắm quyền cai trị ở đó sẽ 
là bá chủ thực sự của thế giới. Do đó, liên tục kích động chiến tranh, không 
chỉ ở Thổ Nhi Ky, mà còn ở Ba Tu... Xâm nhập vinh Ba Tu, tiến đến Ấn 
Độ”. 


Khi tan rã, Liên bang Xô viết phân chia thành mười lăm quốc gia. Địa 
lý đã trả được mối hận với ý thức hệ Xô viết. Bản đồ Nga tái hiện một hình 
ảnh hợp lý hơn, trong đó núi, sông, hồ và biển phác họa địa phận mỗi dân 
tộc, cư trú riêng rẽ với nhau, và từ đó họ phát triển ngôn ngữ và phong tục 
khác nhau như thế nào. Một ngoại lệ đối với quy tắc này là các quốc gia 
“stan”, ví dụ Tajikistan, biên giới của các quốc gia này bị Stalin vẽ ra đầy 
dụng ý, nhằm làm suy yếu họ bằng cách đảm bảo mỗi quốc gia đều có nhiều 
người thiểu số đến từ các quốc gia khác. 


Nếu bạn nhìn suốt một thời kỳ dài của lịch sử - mà hầu hết các nhà 
ngoại giao và các nhà hoạch định quân sự đều làm như vậy - thì vẫn có đủ 
moi lá bài dé chơi cho mỗi một quốc gia vốn trước đây cấu thành Liên bang 
Xô viết, thêm vào vài thứ khác vốn trước đây thuộc Khối Hiệp ước quân sự 
Warsaw. Họ có thể được chia thành ba nhóm: nhóm quốc gia trung lập, 
nhóm thần phương Tây và nhóm thân Nga. 


Các quốc gia trung lập - Uzbekistan, Azerbaijan và Turkmenistan — là 
những nước có ít lý do để liên minh với Nga và phương Tây. Đó là vì cả ba 


https://thuviensach.vn 


quốc gia này đều tự sản xuất năng lượng và không phải nhờ vào phe nào để 
đảm bảo cho an ninh hoặc thương mại của họ. 


Nhóm các nước thân Nga gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Belarus và Armenia: Nền kinh của các nước này gắn liền với Nga giống như 
phần lớn nén kinh tế của Đông Ukraine thuộc vào Nga (một lý do nữa cho 
cuộc nổi dậy ở đó). Quốc gia lớn nhất trong số này, Kazakhstan, dua dám 
vào Nga về mặt ngoại giao, và nhóm dân cư thiểu số thuộc sắc tộc Nga của 
nước này khá lớn và đã được hòa nhập chặt ché vào xã hội Kazakhstan. 
Năm quốc gia này, ngoại trừ Tajikistan đã tham gia cùng Liên bang Nga 
trong Liên minh kinh tế Á-Âu mới (một kiểu tổ chức Liên minh châu Âu 
của các nước nghèo), lần đầu kỷ niệm ngày thành lập vào tháng Một năm 
2016. Và cả năm nước đều nằm trong liên minh quân sự với Nga gọi là tổ 
chức liên minh quân sự tập thể (Collective Security Treaty Organization — 
CSTO). CSTO loay hoay trầy trật bởi một cái tên không thể thu gọn thành 
một từ, và bởi bản chất của một khối Warsaw bị hạ cấp. Nga vẫn duy trì sự 
hiện diện quân sự tại Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia. 


Sau cùng là những quốc gia thân phương Tây, trước đây họ nằm trong 
khối hiệp ước Warsaw, nhưng nay tất cả đều đã gia nhập vào NATO và Liên 
minh châu Âu: Balan, Latvia, Lithuania, Estonia, Séc, Bulgaria, 


Hungary, Slovakia, Albania và Romania. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên 
mà nhiều quốc gia trong số này là những nước từng bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất dưới chế độ chuyên quyền Liên Xô. Cộng thêm Georgia, Ukraine và 
Moldova, đều muốn tham gia vào cả hai tổ chức trên nhưng đang bị giữ 
ngoài tầm tay do nằm sát Nga về địa lý và do cả ba đều có quân đội Nga 
hoặc quân của phe thân Nga trên đất của họ. Việc bất kỳ quốc gia nào trong 
số này trở thành thành viên của NATO có thể là môi lửa cho một cuộc chiến 
tranh. 


https://thuviensach.vn 


Tất cả những điều kể trên giải thích tại sao, trong năm 2013, khi cuộc 
đấu đá chính trị về phương hướng của Ukraine ngày càng sôi sục, Moscow 
đã trở nên quyết liệt. 


Chừng nào một chính phủ thân Nga còn nắm quyền tại Kiev, người 
Nga vẫn có thé tự tin rằng khu vực đệm của họ vẫn còn nguyên vẹn và được 
canh giữ cho đồng bằng Bắc Âu. Họ cũng có thể chấp nhận ngay cả một 
nước Ukraine trung lập có tính toán, nếu hứa không gia nhập Liên minh 
châu Âu (EU) hay NATO và duy trì hợp đồng cho Nga thuê dài hạn cảng 
nước ấm Sevastopol ở Crimea. Việc Ukraine phụ thuộc vào Nga về nguồn 
năng lượng.cũng khiến cho lập trường ngày càng trung lập là điều có thể 
chấp nhận được, cho dù có gây khó chịu. Nhưng một Ukraine thân phương 
Tây với tham vọng gia nhập vào hai liên minh phương Tây khổng lồ, và đe 
dọa quyền tiếp cận của Nga vào cảng biển Den của họ w? Một Ukraine ngày 
nào đó thậm chí còn có thể là nhà của một căn cứ hải quân NATO ư? Điều 
đó không thể chấp nhận được. 


Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cố bắt cá hai tay. Ông tán 
tỉnh phương Tây, nhưng thần phục Moscow - vi thế Putin đã khoan dung với 
ông. Khi ông gần như sắp ký một hiệp định thương mại lớn với EU, một 
hiệp định có thể dẫn đến tấm thẻ thành viên, Putin bắt đầu quay sang gây 
SỨC ép. 


Với giới tinh hoa về chính sách đối ngoại của Nga, tu cách thành viên 
EU chỉ đơn giản là cái vỏ bọc cho tư cách thành viên NATO, và với nước 
Nga, việc Ukraine có tư cách thành viên NATO chính là một lằn ranh đỏ. 
Putin gây sức ép lớn lên Yanukovych, đưa cho ông ấy một lựa chọn không 
thể chối từ, thế là vị tổng thống Ukraine chuón khỏi thỏa thuận với EU và ký 
một hiệp ước với Moscow, do đó chầm ngòi cho những sự phản kháng mà 
kết cuộc là ông bị lật đố. 


https://thuviensach.vn 


Người Đức và người Mỹ chống lưng cho các đảng đối lập, cụ thể là 
Berlin coi chính trị gia cựu vô địch quyền Anh thế giới Vitali Klitschko là 
người của họ. Phương Tây lôi kéo Ukraine về phía ho cả về tri thức cũng 
như kinh tế khi giúp phe thân Tây Âu ở Ukraine ngả thêm về phía tây bằng 
cách đào tạo và tài trợ cho một số nhóm dân chủ đối lập. 


Cuộc chiến đường phố bùng nổ ở Kiev và các cuộc biểu tình lan rộng 
trên khắp đất nước. Tại miền đông Ukraine, đám đông xuống đường để ủng 
hộ Tổng Thống trong khi tai miền Tây, ở các thành phố như Lviv (trước đây 
thuộc Ba Lan), đang loay hoay cố thoát khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào của phe 
thân Nga. 


Vào giữa tháng Hai năm 2014, chính phủ không còn kiểm soát được 
Lviv và các vùng đô thị khác nữa. Sau đó, vào ngày 22 tháng Hai, sau khi 
hàng chục người bị giết tại Kiev, Tổng thống lo sợ cho mạng sống của mình 
đã bỏ chạy. Các phe chống Nga, trong đó một số thân phương Tây và một số 
ủng hộ chủ nghĩa phát xít, đã cướp chính quyền. Từ thời điểm đó hạt xúc 
xắc định mệnh đã được gieo xuống. Tổng thống Putin không có nhiều lựa 
chọn - ông ấy phải thôn tính Crimea. Tại đó không chỉ có nhiều người 
Ukraine nói tiếng Nga, mà quan trọng nhất là có cảng Sevastopol. 


Nhu cầu khẩn thiết về địa lý này, và toàn bộ động thái dịch chuyển về 
phía đông của NATO, chính là điều mà ông Putin nghĩ đến, nên trong một 
bài phát biểu về cuộc thôn tính này, ông nói, “Nga đã rơi vào một vị thế mà 
họ không thể thoái lui. Nếu bạn nén chặt cái lò xo đến giới hạn của nó, nó sẽ 
bật trở lại dữ dội. Bạn phải luôn nhớ điều này.“ 


Sevastopol thực sự là cảng nước ấm trọng yếu duy nhất của nước Nga. 
Tuy nhiên, con đường thoát khỏi biển Den và đi vào Dia Trung Hải bị hạn 
chế bởi Công ước Montreux năm 1936, nó trao quyền kiểm soát eo biển 
Bosporus cho Thổ Nhĩ Kỳ - nước hiện là thành viên NATO. Các tàu hải 
quân Nga có thể vượt qua eo biển, nhưng với số lượng hạn chế, và điều này 


https://thuviensach.vn 


sẽ không được phép trong trường hợp có xung đột. Thậm chí sau khi vượt 
qua eo Bosphorus, người Nga còn phái tim đường qua biển Aegean trước 
khi vào Địa Trung Hải, và còn phải vượt qua eo Gibraltar để vào Đại Tây 
Dương, hoặc xin phép xuôi theo kênh đào Suez để đến Ấn Độ Dương. 


Nga có một căn cứ hải quân nhỏ tại Tartus trên bờ biển Địa Trung Hải 
thuộc Syria (điều này phần nào giải thích sự ủng hộ của họ đối với chính 
phủ Syria khi xung đột nổ ra vào năm 2011), nhưng đó chỉ là một cơ sở tiếp 
liệu và hậu cần hạn chế, chứ không phải là một căn cứ quân sự quan trọng. 


Sau khi sáp nhập Crimea, người Nga không lãng phí thời gian. Họ đang 
xây dung ham đội biển Den tai Sevastopol và xây dựng một quân cảng mới 
ở thành phố Novorossiysk của Nga, dù không phải là một bến cảng nước sâu 
tự nhiên, nhung nó sẽ bổ sung năng lực cho người Nga. Tám mươi tàu chiến 
mới được đưa biên chế cùng một số tàu ngầm. Hạm đội vẫn còn chưa đủ 
manh để đột phá ra biển Den trong thời chiến, nhưng năng lực của nó ngày 
càng tăng. Vào tháng 7 năm 2015, Nga công bố học thuyết hải quần mới của 
mình và trong đó, ngay trong đầu danh sách các mối đe dọa lợi ích của Nga 
là NATO. Nó gọi việc bố trí quân đội và trang thiết bị quần sự của NATO 
øần biên giới nước Nga là không thể chấp nhận được, đó là tóm tắt về cuộc 
khẩu chiến. 


Để đối phó với vấn đề này, trong thập niên tiếp theo, chúng ta có thể sẽ 
thấy Hoa Kỳ khuyến khích đối tác NATO của họ là Romania tăng cường 
ham đội trên bién Den trong khi vẫn dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát 
tuyến đường qua eo biển Bosphorus. 


Crimea từng là một phần của nước Nga suốt hai thế kỷ, trước khi được 
Khrushchev tặng cho Cộng hóa Xô viết Ukraine vào năm 1954, tại thời điểm 
mà người ta tưởng Liên Xô sẽ tồn tại mãi mãi và do đó Crimea sẽ vĩnh viễn 
nằm dưới tầm kiểm soát của Moscow. Giờ đây, Ukraine không thuộc về 
Nga, thậm chí không thuộc về phe thân Nga, Putin hiểu rằng tinh hinh đã 


https://thuviensach.vn 


thay đổi. Các nhà ngoại giao phương Tây có hiểu được điều này không? Nếu 
không, tức là họ đã không hiểu gì về Quy tắc A, Bài Một, trong giáo trình 
Ngoại giao Nhập môn: khi đối mặt với một điều được coi là mối đe dọa 
sống còn, một cường quốc sẽ sử dụng vũ lực. Còn nếu họ hiểu, thì họ phải 
coi việc Putin sáp nhập Crimea là giá tương xứng phải trả cho việc lôi kéo 
Ukraine vào châu Âu hiện đại và vào không gian chịu ảnh hưởng của 
phương Tầy. 


Một cách nhìn thoáng hơn là Hoa Kỳ và châu Âu nóng lòng chào đón 
Ukraine gia nhập vào thế giới dân chủ với tư cách thành viên chính thức của 
các thiết chế tự do và pháp quyền của minh, và Moscow không thể làm gi 
chống lại điều đó. Đó là quan điểm không tính đến thực tế rằng địa chính trị 
vẫn còn tồn tại ở thế kỉ 21, và Nga không chơi trò pháp quyền. 


Hừng hực khí thế chiến thắng, chính phủ lâm thời mới thành lập của 
Ukraine đã ngay lập tức đưa ra một số tuyên bố ngớ ngẩn, chí ít là ý định bãi 
bỏ tiếng Nga như ngôn ngữ chính thức thứ hai ở các khu vực khác nhau. Vì 
các khu vực này vốn có nhiều người nói tiếng Nga và có cảm tình với Nga, 
và thực tế bao gồm cả Crimea, điều đó chắc chắn châm ngòi cho sự phản 
ứng dữ dội. Nó cũng trao cho Tổng thống Putin sự tuyên truyền ông cần có 
để lập luận rằng dàn gốc Nga tai Ukraine cần được bảo vệ. Kremlin có một 
đạo luật bắt buộc chính phủ phải bảo vệ “người sắc tộc Nga”. Khó có thể 
định nghĩa cụ thể về thuật ngữ đó, bởi với cách nói như thế nó có thể được 
định nghĩa theo bất kỳ cách nào mà Nga cảm thấy phù hợp với mỗi cuộc 
khủng hoảng tiềm tàng có thể bùng phát trong Liên Xô cũ. Khi thấy thích 
hợp, “sắc tộc Nga“ sẽ được Kremlin định nghĩa đơn giản là những người sử 
dụng tiếng Nga như ngôn ngữ thứ nhất. Tại một thời điểm khác, luật về 
quyền công dân mới sẽ được áp dụng, nó nói rằng nếu ông bà của bạn sống 
ở Nga, và tiếng Nga là bản ngữ của bạn, thì bạn có thể được nhận quyền 
công dân Nga. Do đó, khi khủng hoảng nảy sinh, người dân sẽ có xu hướng 
chấp nhận hộ chiếu Nga để phòng hờ, và đó chính là đòn bẩy cho sự xâm 
nhập của Nga vào cuộc xung đột. 


https://thuviensach.vn 


Khoảng 60% dân số của Crimea thuộc “sắc tộc Nga”, vậy là Kremlin 
chỉ việc bước qua một cánh cửa đã mở. Putin hỗ trợ các cuộc biểu tình 
chống Kiev, và khuấy động cho tình hình thêm náo loạn đến mức sau cùng 
ông ta “phải” phái quân đội của mình ra khỏi ranh giới của căn cứ hải quân 
và xuống đường phố để bảo vệ người dàn. Quân đội Ukraine trong khu vực 
này không đủ sức để chống lại cả nhân dân và quân đội Nga, và họ nhanh 
chóng rút lui. Crimea một lần nữa de facto (trên thực tế) lại thuộc về Nga. 


Bạn có thể lập luận rằng Tổng thống Putin có một sự lựa chọn: ông ấy 
có thể tôn trọng sự toàn ven lãnh thổ của Ukraine. Nhung vì ông ấy dang 
chơi quân bài địa lý mà Thiên Chúa đã chia cho nước Nga, nên điều này 
chưa bao giờ thực sự là một lựa chọn của Putin. Ông ấy sẽ không phải là 


€6»5 


người “làm mát Crimea“”, và cùng với nó là cảng nước ấm thích hợp duy 


nhất mà đất nước ông có quyền tiếp cận. 


Không ai nhào tới giải cứu Ukraine khi họ mất một phần lãnh thổ 
tương đương với kích thước của Bỉ, hoặc bang Maryland của Hoa Kỳ. 
Ukraine và các nước láng giềng biết một sự thật về địa lý rằng: trừ phi bạn 
nằm trong NATO, còn không thì Moscow ở gần, mà Washington DC lại rất 
xa. Với Nga, đây là một vấn đề sống còn: họ không thể chấp nhận để mất 
Crimea, nhưng phương Tây thì có thể. 


- EU áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế - hạn chế là một số nước châu 
Âu, trong đó có Đức, phụ thuộc năng lượng của Nga để sưởi ấm các ngôi 
nhà của họ vào mùa đông. Các đường ống dẫn chạy từ đông sang tây và 
Kremlin có thể mở hoặc đóng những cái van của đường ống. 


Năng lượng như một quyên lực chính trị sẽ còn được triển khai nhiều 


lần trong những năm tới, và khái niệm: “người sắc tộc Nga” sẽ được sử 
dụng để biện minh cho bất cứ động thái nào của Nga. 


https://thuviensach.vn 


Trong một bài phát biểu năm 2014, Tống thống Putin đã nhắc đến 
*Novorossiya" hay “Nước Nga mới”. Những người theo dõi điện Kremlin 
phải hít một hơi thật sâu. Ông ấy đã làm sống lại cái địa danh dành cho các 
vùng đất hiện là miền Nam và miền Đông Ukraine, các vùng đất mà Nga đã 
giành được từ tay Dé ché Ottoman dưới triều đại Nữ hoàng Catherine Dai đế 
vào cuối thế kỷ 18. Catherine tiếp tục đưa người Nga định cư ở những khu 
vực này và yêu cầu tiếng Nga phải là ngôn ngữ thứ nhất. “NÑovorossiya” chỉ 
được nhượng lại cho nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine mới 
thành lập, vào năm 1922. “Tại sao?" Putin đặt câu hỏi tu từ, “Hãy để Thiên 
Chúa phán xét họ”. Trong bài phát biểu của mình ông ấy đã liệt kê các vùng 
đất thuộc Ukraine gồm Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson, Mykolaiv và 
Odessa trước khi nói, “Nga đã mất những lãnh thổ này vì nhiều lý do, nhưng 
ở đó vẫn còn có nhân dân”. 


Mấy triệu người thuộc sắc dân Nga vẫn còn nằm trong vùng thuộc Liên 
Xô cũ, nhưng năm ngoài nước Nga. 


Không có gì ngạc nhiên, sau khi chiếm Crimea, Nga tiếp tục khuyến 
khích các cuộc nổi dậy của những phe thân Nga tại các trung tâm công 
nghiệp phía đông Ukraine ở Luhansk và Donetsk. Nga có thể dễ dàng đưa 
quân đến bờ phía đông của sông Dnieper tại Kiev. Nhưng họ không cần phải 
nhức đầu về chuyện đó. Khuyến khích sự bất ổn ở biên giới phía đông của 
Ukraine và nhắc cho Kiev nhớ rằng ai thực sự kiểm soát nguồn cung cấp 
năng lượng, đó chính là cách ít đau đớn và ít tốn kém hơn nhiều, để đảm bảo 
rằng sự mê đắm của Kiev với phương Tây đàng điếm kia không biến thành 
một cuộc hôn nhân được hoàn tất trong phòng ngủ của EU hoặc NATO. 


Việc ngấm ngầm hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở phía đông Ukraine cũng sẽ 
đơn giản về mặt hậu cần và còn dễ bề phủ nhận trên trường quốc tế. Việc trơ 
tráo nói dối trong phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quả là 
đơn giản nếu đối thủ không có bằng chứng mười mươi về hành động của 
bạn, và quan trọng hơn, không muốn có bằng chứng mười mươi nếu bằng 


https://thuviensach.vn 


chứng ấy buộc họ phải làm một điều gì đó để có nó. Nhiều chính trị gia 
phương Tây thở phào nhẹ nhõm và lầm bẩm, “Ơn Chúa, Ukraine không năm 
trong NATO, nếu không chúng ta đã phải hành động.” 


Việc sáp nhập Crimea cho thấy Nga sẵn sàng hành động quân sự như 
thế nào để bảo vệ những gì mà họ coi là lợi ích của mình trong vùng họ gọi 
là “ngoại vi” của mình. Họ phải một phen đấu trí để các thế lực bên ngoài 
Nga vẫn chưa xong việc với Ukraine, cũng như các nơi khác. Vùng 
Donbass, chiến sự vẫn lác đác tùy lúc. Một vụ bộc phát bạo lực tại đó vào 
mùa hè năm 2017 gây thiệt mạng cho một số binh lính Ukraine, khiến Hoa 
Ky phải cân nhắc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, và Nga thực 
hiện các cuộc tập trận lớn trên biên giới Ukraine. 


Trừ phi cảm thấy bị đe dọa, Nga có thế sẽ không phái quân đội của 
mình vào các nước vùng Baltic, hoặc tiến xa hơn hiện nay tại Georgia; 
nhung Nga sẽ gia tăng quyền lực của mình tai Georgia, và trong thời kỳ biến 
động này, không thể loại trừ khả năng xảy ra hành động quân sự xa hơn. 


Tuy nhiên, cũng như các hành động của Nga trong cuộc chiến với 
Georgia năm 2008 từng là lời cảnh báo để NATO không tiến đến gần hơn, 
thông điệp của NATO gửi đến Nga vào mùa hè năm 2014 là “Bấy nhiêu về 
phía tây là đủ và đừng xa hơn nữa”. Một vài chiến đấu cơ của NATO đã bay 
tới các quốc gia vùng Baltic, các cuộc tập linh đã được công bố ở Ba Lan, và 
Hoa Kỳ bắt đầu lên kế hoạch “bố trí sẵn” các phần cứng quân sự ở càng gần 
Nga càng tốt. Đồng thời, bộ trưởng Quốc phòng và ngoại trưởng cũng có 
những chuyến viếng thăm ngoại giao bất ngờ đến các quốc gia vùng Baltic, 
Georgia và Moldova để khẳng định sự hậu thuẫn của NATO đối với họ. 


Một số nhà bình luận đã lên tiếng dè bỉu phản ứng này, lập luận rằng 
sáu chiến đấu cơ phản lực Eurofighter Typhoon của Lực lượng Không quân 
Hoàng gia Anh bay trên không phận Baltic khó có thể cản trở người Nga. 
Tuy nhiên, phản ứng này là một tín hiệu ngoại giao, và tín hiệu có ý nghĩa rõ 


https://thuviensach.vn 


ràng - NATO sẵn sàng chiến đấu Quả thuc họ sé phải sẵn sàng, bởi vì nếu ho 
không phản ứng trước một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên, họ sẽ 
lập tức bị coi là thứ bó di. Hoa Ky - kẻ đã và đang tiến dần đến một chính 
sách đối ngoại mới theo đó ho cảm thấy ít bị gò bó trong các cơ cấu hiện tại 
và sẵn sàng dựng nên những cơ cấu mới khi nhận thức điều đó là cần thiết - 
vẫn cháng mấy ấn tượng với cam kết về ngân sách quốc phòng của các quốc 
gia châu Âu. Trong vai trò một ứng cử viên tổng thống, Donald Trump đã 
gợi ý rằng NATO là “phế phẩm”; khi trở thành tổng thống, vào mùa xuân 
năm 2017, ông ấy đã đảo ngược lời phát biểu này, nhưng rõ ràng Trump 
muốn chọc tức các quốc gia NATO khác, và đã có một sự gia tăng nhỏ trong 
chỉ tiêu quốc phòng của một vài thành viên:. 


Tổng thống Trump cũng không thể làm rõ liệu Hoa Kỳ sẽ tự động tới 
giúp đỡ một đồng minh NATO chiến hữu của mình hay không, nhưng một 
lần nữa, khi những thực tế và những rắc rối về quốc phòng, chiến tranh, 
tuyên truyền vận động và địa chính trị trở nên rõ ràng, thì sau cùng Trump 
đã cam kết theo Điều 5 của NATO vào mùa xuân năm 2017. Với trường hợp 
ba nước vùng Baltic, quan điểm của NATO tất rõ ràng. Vì cả ba nước đều là 
thành viên NATO, việc Nga xâm lược vũ trang vào bất kỳ nước nào sẽ kích 
hoạt Điều 5 của Hiệp ước thành lập NATO, trong đó nêu rõ: “Một cuộc tấn 
công vũ trang chống lại một hoặc nhiều quốc gia [thành viên NATO] tại 
châu Âu hay Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các 
thành viên”, và nói thêm rằng NATO sẽ đến giải cứu nếu cần thiết. Điều 5 đã 
từng được viện dẫn trong các cuộc tấn công chống khủng bố của Hoa Kỳ 
vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, mở đường cho sự can thiệp của NATO vào 
Afghanistan. 


Tổng thống Putin là người luôn quan tâm đến lich sử. Ông y tỏ ra dà 
học những bài học của thời kỳ Liên Xô, trong đó Nga đã quá căng sức và 
buộc phải chùng lại. Một cuộc tấn công công khai vào các quốc gia vùng 
Baltic cũng là một hành động quá căng sức và không có khả năng xảy ra. 
Nhất là khi NATO và các bậc thầy chính trị của nó biết rõ Putin đã hiểu tín 


https://thuviensach.vn 


hiệu của họ. Nhưng vào năm 2016, tổng thống Nga đã phát đi tín hiệu riêng 
của mình. Ông đã đổi lời lẽ trong tài liệu học thuyết chiến lược quân sự tổng 
thể của Nga và di xa hơn so với các báo cáo nghiên cứu chiến lược hải quân 
2015: lần đầu tiên, Hoa Kỳ được gọi là “mối đe dọa từ bên ngoài” đối với 
Nga. 


Nga không cần phải dua một su đoàn thiết giáp vào Latvia, Lithuania 
hay Estonia để gây ảnh hưởng đến các sự kiện ở đó, nhưng nếu có làm vậy, 
Nga vẫn có thể biện minh cho hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng 
các cộng đồng lớn người Nga tại đó đang bị phân biệt đối xử. Trong cả hai 
quốc gia Estonia và Latvia, khoảng một phần tư dàn số thuộc sắc tộc Nga, 
và tại Lithuania là 5,8%. Tại Estonia, những phát ngôn viên của cộng đồng 
Nga nói rằng họ có ít đại diện trong chính phủ và hàng ngàn người không có 
bất kỳ một thứ giấy tờ công dân nào. Điều này không có nghĩa là họ muốn 
trở thành một phần của Nga, nhưng họ là một trong những đòn bẩy mà Nga 
có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến các sự kiện. 


Các cộng đồng dân cư nói tiếng Nga tại các nước Baltic có thể bị khuấy 
động để khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn. Hiện có rất nhiều đảng phái 
chính trị được thành lập đầy đủ, đang tồn tại và đại diện cho nhiều người 
trong cộng đồng nói tiếng Nga. Nga cũng kiểm soát hệ thống sưởi ấm trung 
tâm trong nhà của người dân vùng Baltic. Nga cũng ấn định mức giá người 
dân phải trả cho hóa đơn khí đốt tiêu thụ để sưởi ấm mỗi tháng, và nếu 
muốn Nga cứ việc tắt hệ thống đó di. 


https://thuviensach.vn 


May 
j "W h i ir i Š 


https://thuviensach.vn 


Một số quốc gia từng là thành viên của Liên bang Xô viết trước đây 
mong muốn thắt chặt quan hệ hơn với châu Âu, nhưng tại một số khu vực 
nhất định, như vùng Transnistria ở Moldova, vẫn còn rất thân Nga, và tiềm 
tàng nguy cơ xung đột trong tương lai. 


Nga sẽ tiếp tuc thúc đẩy lợi ích của minh tai các quốc gia vùng Baltic. 
Các nước này là một trong những mắt xích yếu trong chuỗi phòng thủ của 
Nga kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ, một lỗ thủng khác trên bức tường 
thành mà họ muốn chứng kiến sẽ tạo thành một vòng cung từ biển Baltic, 
chạy về phía nam, sau đó về phía đông nam nối với dãy Ural. 


Điều này đưa chúng ta đến một khe hở khác trên bức tường thành và 
một khu vực khác Moscow xem như là một vùng đệm tiềm năng. Luôn nằm 
trong tầm ngắm của Kremlin là Moldova. 


Moldova trình ra như một vấn đề khác biệt cho tất cả các bên. Một 
cuộc tấn công của Nga vào Moldova nhất thiết phải đi qua Ukraine, qua 
sông Dnieper và rồi vượt qua biên giới quốc gia khác đề vào Moldova. Điều 
đó có thể được thực hiện - với tôn thất sinh mạng đáng kể và bằng cách sử 
dụng Odessa làm điểm tập trung quân - nhưng sẽ không còn khả năng phủ 
nhận [hành động xâm lược]. Mặc dù điều này sẽ không kích động chiến 
tranh với NATO (Moldova không phải là thành viên của NATO) nhưng nó 
sẽ dẫn tới các biện pháp trừng phạt đối với Moscow ở mức độ chưa từng 
thấy, và xác nhận những gi mà người viết tin là đã và đang xảy ra, rằng mối 
quan hệ đang nguội lạnh giữa Nga và phương Tây đã trở thành một cuộc 
chiến tranh lạnh mới. Việc Donald Trump lên nắm quyền đã khiến một số 
nhà phân tích đồn đoán Nga tin rằng họ có thể đã được “bật đèn xanh“ để 
hành động xa hơn nữa tại Ukraine. Tuy nhiên chỉ vài tuần sau khi nhậm 
chức, bộ trưởng Quốc phòng và ngoại trưởng Hoa Kỳ đã phát biểu một loạt 
những cảnh báo nhằm vào Moscow. Những phát biểu này cho thấy, mặc dù 
nhà trắng có thể tìm kiếm các mối quan hệ tốt dep hơn với Nga, thực tế dia 


https://thuviensach.vn 


chính trị đặt ra những giới hạn mà Moscow hẳn sẽ khôn ngoan không dám 
mạo hiểm. 


Tại sao Nga muốn có Moldova? Bởi vì khi dãy núi Carpathian lượn 
vòng về hướng tây nam để trở thành dãy núi Transylvanian Alps, phía đông 
nam là đồng coi là một hành lang bằng pháng dẫn vào nước Nga; và cũng y 
như Nga muốn kiểm soát đồng bằng Bắc Âu tại mũi nhọn của nó ở Ba Lan, 
họ muốn kiểm soát vùng đồng bằng bên bờ bién Den - còn được goi là 
Moldova - trong vùng đất trước đây là Bessarabia. 


Sau Chiến tranh Crimea (giữa Nga và các đồng minh Tây Âu bảo vệ 
Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman khỏi Nga), Hiệp ước Paris năm 1856 đã trả lại một số 
vùng của Bessarabia cho Moldova, do đó chia cắt Nga khỏi sông Danube. 
Nga mất gần một thế kỷ để lấy lại quyền tiếp cận dòng sông, nhưng cùng 
với sự sụp đổ của Liên Xô, thêm một lần nữa Nga phải rút về phía đông. 


Tuy nhiên, trong thực tế, Nga vốn đã kiểm soát một phần Moldova - 
một vùng có tên là Transnistria, nằm ở phía đông sông Dniester, là con sông 
biên giới với Ukraine. Với sự khôn ngoan của mình, Stalin đã bế trí số lượng 
lớn người Nga tại đó, giống như điều ông ta đã làm ở Crimea sau khi trục 
xuất phân lớn sắc dân Tatar. 


Ít nhất 50% dân số Transnistria hiện tại nói tiếng Nga hoặc tiếng 
Ukraine, và đó là bộ phận dàn cư thân Nga. Khi Moldova trở thành quốc gia 
độc lập vào năm 1291, cộng đồng dân cư nói tiếng Nga làm loạn và, sau một 
giai đoạn đấu tranh ngắn ngủi, đã tuyên thành lập nước cộng hòa 
Transnistria ly khai. Nước này đã giúp chon Nga đưa quân đội đồn trú ở đó, 
và vẫn duy trì lực lượng hai ngàn quân cho đến ngày nay. 


Việc Nga tăng cường quân ở Moldova là khó xảy ra, nhung Kremlin có 
thể đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình cũng như lợi dụng tình hình bất 


https://thuviensach.vn 


ổn ở Transnistria để gây ảnh hưởng ngăn chính phủ Moldova gia nhập EU 
hay NATO. 


Moldova phải dựa vào Nga để thỏa mãn nhu cầu năng lượng, nông sản 
của họ được bán về phía đông, và lượng nhập khẩu rượu vang Moldova 
thượng hạng vào Nga có xu hướng tăng hoặc giảm tùy theo tình trạng quan 
hệ giữa hai nước. 


Bên kia biển Den, ở phía đối diện Moldova là một quốc gia sản xuất 
rượu vang khác: Georgia. Quốc gia này không có vị trí cao trong danh sách 
các khu vực phải được kiểm soát của Nga vi hai lý do. Thứ nhất, cuộc chiến 
Georgia-Nga năm 2008 đã khiến phần lớn đất nước này bị quân đội Nga 
chiếm đóng. Hiện quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn các vùng 
Abkhazia và Nam Ossetia. Thứ hai, Georgia nằm ở phía nam dãy Caucasus 
và Nga cũng có quân đội đóng tại nước Armenia láng giềng. Moscow cũng 
muốn tăng thêm một lớp vào vùng đệm nhưng họ có thể tồn tại mà không 
cần chiếm phần còn lại của Georgia. Tình thế đó cũng tiềm ẩn khả thay đổi 
nếu Georgia tiếp cận tấm thẻ thành viên NATO. Đây chính là lý do tại sao 
cho đến giờ Georgia vẫn bị các chính phủ NATO từ chối, vì họ muốn né một 
cuộc xung đột không thể tránh khỏi với Nga. 


Đa số dân chúng của Georgia muốn thắt chặt hơn quan hệ với các nước 
EU, nhưng cú sốc của cuộc chiến tranh năm 2008, khi thời điểm đó Tổng 
thống Mikheil Saakashvili ngây thơ nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đến giải cứu sau 
khi ông choc giận người Nga, đã khiến các phe nhóm chính trị phái cân nhắc 
đi hàng hai để được an toàn hơn. 'Năm 2013, họ đã bầu ra một chính phủ, và 
tổng thống mới Giorgi Margvelashvili có thái độ hòa hảo hơn nhiều với 
Moscow. Cũng như tại Ukraine, người dân bằng bản năng biết rõ sự thật 
hiển nhiên mà bất kỳ ai ở quanh khu vực đó cũng công nhận, đó là: 
Washington ở rất xa, và Moscow thì rất gần. 


https://thuviensach.vn 


Vũ khí mạnh nhất của Nga hiện nay, ngoài tên lửa hạt nhân, không phải 
là quân đội và không quân Nga, mà là khí đốt và dầu mỏ. Nga chỉ đứng sau 
Hoa Kỳ trong tư cách nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, và dĩ 
nhiên họ cũng vận dụng sức mạnh này để giành lợi thế. Quan hệ với Nga 
càng tốt, bạn phải trả ít tiền cho năng lượng; ví dụ Phần Lan có một thỏa 
thuận tốt hơn đối với các nước Baltic. Chính sách này được sử dụng rất tích 
cực, và Nga có ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng của châu Âu lớn đến 
mức đã có những động thái được tiến hành để giảm bớt tác động của nó. 
Nhiều quốc gia ở châu Âu đang cố gắng vứt bỏ phụ thuộc năng lượng vào 
Nga, không phải bằng đường ống cấp khí đốt thay thế từ các quốc gia ít 
hung hăng hơn mà bằng cách xây dựng hải cảng. 


Tính trung bình, hơn 25% lượng khí đốt và dầu của châu Âu đến từ 
Nga; nhung thường thì một quốc gia càng gân Moscow, sự phụ thuộc của nó 
vào Nga càng lớn. Điều này đến lượt nó lại làm giảm bớt các lựa chon trong 
chính sách đối ngoại của nước đó. Latvia, Slovakia, Phần Lan và Estonia 
phụ thuộc 100% vào khí đốt của Nga. Cộng hòa Séc, Bulgaria và Lithuania 
phụ thuộc 80%, Hy Lạp, Áo và Hungary là 60%. Khoảng một nửa lượng 
tiêu thụ khí đốt của Đức đến từ Nga, và điều này, cùng với các thỏa thuận 
thương mại giá trị lớn khác, chính là một phần lý do tại sao các chính trị gia 
Đức có xu hướng không mấy mặn mà trong việc chỉ trích những hành vi gây 
hân của Kremlin so với một quốc gia nhu Anh, vi Anh chỉ phụ thuộc vào 
Nga 13%, đồng thời còn có ngành công nghiệp sản xuất khí đốt riêng, bao 
øồm một mỏ dự trữ có thể cung cấp cho Anh trong chín tháng. 


Có một số tuyến đường ống lớn chạy từ đông sang tây phát xuất từ 
Nga, một số cung cấp dầu và một số thì cung cấp khí đốt. Chính những 
tuyến đường ống dẫn khí đóng vai trò quan trọng nhất. 


Ở phía bắc, qua biển Baltic, là tuyến đường ống Dòng chảy phương 


Bắc (Nord Stream), nối trực tiếp với Đức. Phía dưới tuyến đường ống này, 
cát ngang Belarus, là tuyến Yamal, cung cáp cho Ba Lan và Đức. Ở phía 


https://thuviensach.vn 


nam tuyến Dòng chảy Xanh (Blue Stream), dẫn khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ qua 
biến Đen. Cho đến đầu năm 2015, có một dự án được trù định, gọi là Dòng 
chảy phương Nam (South Stream), vẫn sử dụng cùng một tuyến đường ống 
nhưng phân nhánh vào Hungary, Ào, Serbia, Bulgaria và Ý. Dòng chảy 
phương Nam là nỗ lực của Nga để dám bảo ngay cả trong tinh trang có tranh 
chấp với Ukraine, họ vẫn sở hữu một tuyến ống chính đến các thị trường lớn 
tại Tây Âu và Balkan. Một số nước EU đã gây áp lực lên các nước láng 
giềng của họ nhàm bác bỏ kế hoạch này, và Bulgaria đã thực tế rút khỏi dự 
án khi nói rằng đường ống này không thể đi qua lãnh thổ của mình. Tổng 
thống Putin phản ứng bằng cách tiếp cận Thổ Nhĩ Kỳ với một đề xuất mới, 
còn được gọi là Dòng chảy Thổ Nhi Kỳ (Turk Stream). 


Các dự án Dòng chảy phương Nam và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ của Nga 
tránh đi qua Ukraine là hệ quả của những tranh chấp về giá cả với nước này 
trong giai đoạn 2005-2010, những tranh chấp này tại nhiều thời điểm khác 
nhau khiến cho lượng cung cấp khí đốt cho mười tám quốc gia bị cắt giảm. 
Các quốc gia châu Âu nào được hưởng lợi từ Dòng chảy phương Nam thì đè 
đặt thấy rõ trong việc chỉ trích Nga suốt cuộc khủng hoảng Crimea năm 
2014. 


Hoa Kỳ vào cuộc, với một chiến lược đôi bên cùng thắng cho Hoa Kỳ 
và châu Âu. Nhận thấy rằng châu Âu cần khí đốt, nhưng không muốn bị coi 
là yếu đuối khi đối mặt với chính sách đối ngoại của Nga, Hoa Kỳ tin rằng 
mình có lời giải. Sự bùng nổ ồ ạt trong ngành sản xuất khí đá phiến ở Hoa 
Kỳ không chỉ giúp họ có khả năng tự túc về năng lượng mà còn có thể bán 
phần thặng dư cho một trong những vùng tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế 
giới - châu Âu. 


Để làm điều này, khí đốt cần phải được hóa lỏng và vận chuyển qua 
Đại Tây Dương. Việc này lại đòi hỏi phải có các bến cảng và trạm cuối khí 
hóa lỏng LNG (liquefied natural gas: khí tự nhiên hóa lỏng) được xây dung 
dọc bờ biển châu Âu để nhận hàng và hóa khí trở lại. Washington đã duyệt 


https://thuviensach.vn 


giấy phép cho các trang thiết bị hạ tầng xuất khẩu, và châu Âu đang bắt đầu 
một dự án dài han để xây dựng thêm nhiều trạm cuối LNG. Ba Lan và 
Lithuania đang xây dựng các trạm cuối LNG. Các nước khác như Cộng hòa 
Séc muốn xây dựng các đường ống kết nối với các trạm cuối này, vì hiểu 
rằng khi đó họ có thể hưởng lợi không chỉ từ khí đốt hóa lỏng Hoa Kỳ, mà 
còn từ các nguồn cung cấp từ Bác Phi và Trung Đông. Kremlin sẽ không 
còn có khả năng đóng van nguồn cung cấp. 


Người Nga, nhìn thấy mối họa lâu dài, đã chỉ ra rằng khí đốt bơm qua 
đường ống dẫn ré hơn LNG, và Tống thống Putin, với biểu cảm “Tôi đã làm 
gi sai?” hiện trên khuôn mặt, nói rằng châu Âu vốn di đã có khí đốt đáng tin 
cậy và rẻ hơn từ đất nước của ông. LPG không thể thay thế hoàn toàn khí 
đốt của Nga, nhưng nó sẽ củng cố vị thế yếu kém của châu Âu cả trong việc 
đàm phán giá cả lẫn trong chính sách đối ngoại. Để ứng phó với nguy cơ 
giảm doanh thu tiềm tàng, Nga đang lên kế hoạch đặt các đường ống theo 
hướng Đông Nam và hi vọng sẽ tăng lượng khí đốt bán cho Trung Quốc. 

Đây là một cuộc chiến kinh tế đặt căn bản trên địa lý và là một trong 
những ví dụ của thời hiện đại, khi công nghệ đang được tận dụng để vượt 
qua những câu thúc về địa lý của các thời đại trước. 


Rất nhiều thứ đã nảy sinh từ nỗi đau về kinh tế mà Nga phải chịu trong 
năm 2014 khi giá dầu giảm xuống dưới 50 USD/thùng, và thậm chí còn thấp 
hơn nữa trong năm 2015. Ngân sách của Moscow trong năm 2016 và khoản 
chi tiêu dự đoán cho năm 2017 được căn cứ trên mức giá 50 USD/thùng, và 
mặc dù Nga đã bom ra lượng dâu ky lục, họ biết rằng họ vẫn không thể cân 
bằng được ngân sách. Nga mất khoảng hai tỷ USD doanh thu cho mỗi đô la 
giảm giá dầu và nền kinh tế Nga phải lãnh đủ, gây ra nhiều khó khăn cho 
người dân thường, nhưng những dự đoán về sự sụp đổ của nhà nước Nga đã 
trật lất. Nga sẽ phải vật lộn để tài trợ cho khoản chỉ tiêu quân sự tăng vọt, 
nhưng bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt, Ngân hàng Thế giới dự 
đoán rằng trong nửa sau của thập niên này, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 


https://thuviensach.vn 


nhẹ. Nếu những mỏ dầu khổng lồ ở biển Kara của Bắc cực mới được khám 
phá có thé được dẫn vào bờ thi sự tăng trưởng đó sẽ lành mạnh hơn. 


Bên ngoài khu vực trung tâm, Nga thực sự có tâm với chính trị ở phạm 
vi toàn cầu, và biết sử dung ảnh hưởng của mình, đặc biệt là ở châu Mỹ 
Latinh, nơi họ kết bạn với bất kỳ quốc gia Nam Mỹ nào có mối quan hệ ít 
thân thiện nhất với Hoa Kỳ, ví dụ như Venezuela. Nga cố gắng chặn đứng 
các động thái của Hoa Kỳ tại Trung Đông, hoặc ít nhất đảm bảo cho họ có 
tiếng nói trong mọi vấn đề, họ chi tiêu một khoản rất lớn vào các lực lượng 
quân đội ở vùng Bắc cực, và không ngừng quan tâm đến Greenland để duy 
trì các yêu sách về lãnh thổ. Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, Nga ít tập 
trung hơn vào châu Phi, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự ảnh hưởng của mình 
tại đó, mặc dù Nga đang thất bại trước Trung Quốc [ở châu Phi]. 


Họ có thể là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng hai gã khổng lồ này 
cũng hợp tác ở các cấp độ khác nhau. Khi Moscow biết rằng châu Âu có 
tham vọng lâu dài hòng chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của 
Nga, Nga tìm tới Trung Quốc như một khách hàng thay thế. Trung Quốc 
chiếm thế thượng phong trong vai trò thị trường của người mua (buyer's 
market), nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên thì thân thiện và được vận 
dụng tốt. Từ năm 2019, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc ba mươi tám tỷ 
mét khối khí đốt mỗi năm theo một thỏa thuận trị giá 400 tỷ USD kỳ hạn ba 
mươi năm. 


Thời ky Nga bi coi là mối de dọa quân sự với Trung Quốc đã trôi qua, 
và ý tưởng cho rằng quân đội Nga sẽ chiếm Mãn Châu, như họ từng làm 
năm 1945, là điều không thể tưởng tượng được, mặc dù họ luôn để mắt dè 
chừng nhau ở những vùng đất họ muốn là thế lực thống trị, như Kazakhstan 
chăng hạn. Tuy nhiên, họ không còn cạnh tranh vị trí lãnh đạo hệ tư tưởng 
của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, và điều này đã giải thoát cho đôi bên để họ 
có thể hợp tác ở cấp độ quân sự tại bất cứ nơi nào họ có lợi ích trùng hợp. 
Một ví dụ có vẻ kỳ quặc xảy ra vào tháng Năm năm 2015, khi họ tiến hành 


https://thuviensach.vn 


các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật chung ở Địa Trung Hải. Việc Bắc 
Kinh đưa quân vào một vùng biển cách căn cứ nước nhà chín ngàn dặm là 
một phần trong nỗ lực của họ nhằm mở rộng tầm hoạt động hải quân ra quy 
mô toàn cầu. Trong khi đó, Moscow đã có ý dòm ngó những mỏ khí đốt 
được phát hiện trong vùng Địa Trung Hải, đang lôi kéo Hy Lạp, đồng thời 
muốn bảo vệ quân cảng nhỏ bé của mình trên bờ biển Syria. Ngoài ra, cả hai 
bên đều rất thích thú được quấy nhiễu các lực lượng của NATO trong khu 
vực, bao gồm cả Hạm đội 6 của Hoa Kỳ có căn cứ tại Naples [thuộc nước 
Y]. 


Trong nước, Nga đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nhân 
khẩu học không phải vấn đề nhỏ. Sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng dân 
số có lẽ đã được ngăn chặn, nhưng đó vẫn còn là vấn đề. Tuổi thọ trung bình 
của người Nga thấp hơn 65, khiến Nga bị xếp vào nửa dưới trong số 193 
nước thành viên thuộc Liên Hiệp Quốc, và hiện chỉ có 144 triệu người Nga 
(không tính Crimea): 


Từ Đại Công quốc Muscovy, qua thời Peter Đại đế, alin và hiện giờ là 
Putin, mỗi nhà lãnh đạo Nga đều phải đối mặt với cùng những vấn đề giống 
nhau. Cho dù ý thức hệ của những người cầm quyền có là chế độ Sa hoàng, 
chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa tu bản thân hữu di nữa - thì các hải cảng 
vẫn bị đóng băng, và Đồng bằng Bắc Âu vẫn cứ bằng phẳng. 


Việc xóa bỏ những đường biên giới của các quốc gia dân tộc, và tấm 


bản đồ mà Ivan Bạo Chúa phải đương đầu cũng vẫn chính là những vấn đề 
mà ngày nay Vladimir Putin đang phải đối mặt. 


https://thuviensach.vn 


Chương Hai: Trung Quốc 


“Trung Quốc là một nền văn minh giả dạng là một quốc gia” 
Lucian Pye nhà khoa học chính trị. 


https://thuviensach.vn 


EN 


` 


pm DAVIA 


https://thuviensach.vn 


Tháng Mười năm 2006, trong khi một đội tàu siêu sân bay của hải quân 
Hoa Kỳ dẫn đầu bởi chiếc USS Kitty Hawk dài 320 mét đang tự tin vượt 
biến Hoa Đông giữa miền Nam Nhật Bản và Đài Loan, thận trọng để ý việc 
của mọi người xung quanh, thì một tàu ngầm hải quân Trung Quốc trồi lên 
mặt nước ngay giữa đội hinh mà không hề cảnh báo. 


Một tàu sân bay Hoa Kỳ thuộc kích cỡ như vậy thường được bao quanh 
bởi khoảng mười hai tàu chiến khác, được che chắn trên không và có tàu 
ngầm bảo vệ dưới nước. Con tàu của Trung Quốc, một tàu ngầm tàn công 
lớp Tống, có thể rất im lặng khi chạy bằng điện năng, nhưng dù sao sự kiện 
này vẫn tương đương với việc một nhà quản lý của Pepsi-Cola bất ngờ xuất 
hiện giữa một cuộc họp hội đồng quản trị của Coca-Cola sau khi nghe lén 
dưới gầm bàn nửa giờ. 


Cảm xúc của người Mỹ là vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc bởi vì 
họ không ngờ Trung Quốc có thể làm điều đó mà không bị họ phát hiện, tức 
giận bởi vì họ đã không phát hiện được và vì họ coi đó là hành động khiêu 
khích, đặc biệt là tàu ngầm Trung Quốc năm trong tầm ngư lôi của Kitty 
Hawk. Họ lên tiếng phản đối, có lẽ hơi ôn ào quá, và người Trung Quốc phát 
biểu: “Ôi! Thật là trùng hợp, việc chúng tôi nổi lên ở giữa đội chiến hạm của 
quý vị vốn nằm ngoài khơi bờ biển của chúng tôi, chúng tôi nào có biết.” 


Đây là thuật ngoại giao pháo hạm đảo ngược của thế kỷ 21; khi xưa 
người Anh thường bố trí một tàu chiến ngoài khơi vùng bờ biển của một thế 
lực nhỏ nào đó để báo hiệu ý định của họ, nay người Trung Quốc đột ngột 
xuất hiện ngoài khơi vùng bờ biển của chính họ như một thông điệp rõ ràng: 
“Hiện nay chúng tôi là một cường quốc hàng hải, đây là thời của chúng tôi, 
và đây là vùng biển của chúng tôi.” Trung Quốc phải mất đến bốn ngàn 
năm, nhưng rốt cuộc họ đã bắt đầu tiếp cận một hải cảng - và một tuyến 
đường vận chuyển - ngay gần nơi bạn. 


https://thuviensach.vn 


Cho đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ là một thế lực hải quân - với 
diện tích đất liền rộng lớn, rất nhiều những đường biên giới và tuyến đường 
biến ngắn kết đến các đối tác thương mại, họ không cần thiết phải mạnh về 
hải quân, và hiếm khi có ý muốn bành trướng về mặt ý thức hệ. Thương 
nhân Trung Quốc từ lâu đã giáng buồm vượt đại dương để buôn bán hàng 
hóa, nhưng hải quân của họ không tìm cách lấn chiếm lãnh ngoài vùng đất 
của mình; cộng với những khó khăn của việc tuần tra các tuyến đường biển 
dài trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương khiến cho 
những nỗ lực đó chẳng bó công. Trung Quốc vẫn luôn là một thế lực trên đất 
liền, với đất rộng và người đông - hiện đã gần 1,4 tỷ người. 


Khái niệm về Trung Quốc xét như một thực thể có dân cư đã bắt đầu 
gần bốn ngàn năm trước. Cái nôi của nền văn minh Trung Quốc là vùng 
được gọi là Bình nguyên Hoa Bắc, người Trung Quốc gọi vùng này là Trung 
nguyên. Một dải đất thấp rộng lớn diện tích gần 160.000 dặm vuông, nó năm 
phía dưới vùng Nội Móng, phía nam Màn Châu, trong và xung quanh lưu 
vực sông Hoàng Hà và trải xuống lưu vực sông Dương Tử; cả hai con sông 
này chảy từ tây sang đông. Đây là một trong những khu vực có mật độ dần 
cư đồng nhất trên thế giới. 


Lưu vực sông Hoàng Hà thường xuyên phải hứng chịu những đợt lũ lụt 
tàn phá, vì vậy dòng sông này nhận được biệt hiệu không ai ưa thích là “Tai 
họa của con dân Hán“. Quá trình công nghiệp hóa trong khu vực thực sự 
khởi đầu vào những năm 1950 và đã nhanh chóng tăng tốc trong ba thập 
niên vừa qua. Dòng sông bị ô nhiễm nặng nề này hiện bị tắc nghẽn với đầy 
rẫy những chất thải độc hai đến mức đôi khi nó thậm chí phải vùng vẫy để 
chảy ra tới bờ biển. Tuy nhiên, sông Hoàng Hà với Trung Quốc cũng như 
sông Nile với Ai Cập - là cái nôi của nền văn minh, nơi người dân học cách 
làm ruộng, chế tạo giấy và thuốc súng. 


https://thuviensach.vn 


Ở phía bắc vùng đất tiền-Trung Hoa này là những dải đất khắc nghiệt 
của sa mạc Gobi, mà giờ đây thuộc về Mông Cổ. Về phía tây, dải đất dần 
nâng cao cho đến khi nó trở thành cao nguyên Tây Tạng, tiến đến chân dãy 
Himalaya. Phía đông nam và phía nam giáp với biển. 


Vùng đất trung tâm được biết đến với tên gọi bình nguyên Hoa Bắc, là 
một đồng bằng rộng lớn và màu mỡ với hai con sông chính và một bầu khí 
hậu cho phép người ta thu hoạch gạo và đậu nành hai vụ một năm, khuyến 
khích dân số phát triển nhanh. Đến thế kỉ thứ 15 trước công nguyên tại vùng 
đất trung tâm này, từ hàng trăm thành bang nhỏ tranh đoạt thôn tính lẫn 
nhau, đã xuất hiện phiên bản sớm nhất của một nhà nước Trung Hoa - nhà 
Thương. Đây chính là nơi mà dân tộc Hán dần hình thành, bảo vệ vùng đất 
trung tâm và kiến tạo một vùng đệm xung quanh họ. 


Dân tộc Hán hiện chiếm hơn 90% dân số Trung Quốc, thống trị Trung 
Quốc cả chính trị và kinh tế. Họ được phân chia thành những nhóm sử dụng 
tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông và nhiều ngôn ngữ địa phương khác, 
nhưng được thống nhất bởi tính cách sắc tộc và, ở một mức độ chính trị là 
bởi sự thôi thúc vé địa chính trị để bảo vệ vùng đất trung tâm. Tiếng Quan 
thoại, có nguồn gốc ở phần phía bắc của khu vực, là ngôn ngữ ưu thế và là 
phương tiện truyền thông của chính phủ, truyền hình và giáo dục quốc gia. 
Tiếng Quan Thoại giống tiếng Quảng Đông và nhiều tiếng địa phương khác 
về chữ viết, nhưng ngôn ngữ nói thì rất khác biệt. 


Vùng đất trung tâm là trong tâm về chính trị, văn hóa, nhàn khẩu học 
và - quan trọng nhất - về nông nghiệp. Khoảng một tỷ người sống trong khu 
vực này của Trung Quốc, mặc dù về diện tích nó chỉ bằng một nửa của Hoa 
Kỳ nơi có dân số 322 triệu người. Do địa hình của vùng đất trung tâm tạo 
thuận lợi cho sự định cư và lối sống canh tác nông nghiệp, nên các triều đại 
sơ kỳ đã cảm thấy bị đe dọa bởi các vùng đất không thuộc về người Hán ở 
xung quanh, đặc biệt là Mông Cổ với những toán chiến binh du mục hung 
tọn. 


https://thuviensach.vn 


Trung Quốc đã chọn chiến lược tương tự như Nga: lấy công làm thủ, 
dẫn tới quyền lực. Như chúng ta sẽ thấy, tại đây có những rào cản tự nhiên 
che chắn cho họ - nếu người Hán có thể tiếp cận và thiết lập sự kiểm soát tại 
vùng này. Đó là một cuộc tranh đấu trường kỳ hàng thiên niên kỷ, chỉ được 
hoàn tất trọn vẹn với sự kiện sáp nhập Tây Tạng vào năm 1951. 


Đến thời của triết gia Trung Quốc nổi tiếng Khổng Tử (651-479 trước 
Công nguyên) đã hình thành một cảm nghĩ mạnh mẽ về bản sắc Trung Hoa, 
về sự phân chia giữa vùng văn minh Trung Hoa và những vùng “man di” 
xung quanh nó. Đây là một cảm thức về bản sắc được chia sẻ bởi khoảng 
sáu mươi triệu con người. 


Đến năm 200 trước công nguyên, Trung Quốc đã bành trướng về 
hướng Tây Nam, nhưng vẫn chưa với tới Tây Tạng ở phía tây nam, về phía 
bắc tới vùng thảo nguyên Trung Á và phía nam xuống tận đến biển Đông 
(mà họ gọi là biển Hoa Nam). Vạn Lý Trường Thành được khởi công xây 
dựng từ triều đại nhà Tần (221-207 trước Công nguyên), và hình dạng Trung 
Quốc trên bản đồ bắt đầu định hình như nước Trung Hoa hiện đại mà chúng 
ta nhìn nhận ngày nay. Tuy nhiên phải hơn hai ngàn năm trôi qua trước khi 
biên giới Trung Quốc hiện nay được cố định. 


Giữa năm 605 và 609 Công nguyên, kênh đào Đại Vận Hà, mất mấy 
thế kỷ xây dựng và ngày nay là con đường thủy nhân tạo dài nhất thế giới, 
đã được kéo dài và cuối cùng nối liền sông Hoàng Hà với sông Dương Tử. 
Nhà Tùy (581-618 Công nguyên) đã kiểm soát được một số lượng lớn nhân 
công và sử dụng họ để nối liền những phụ lưu tự nhiên sẵn có thành một 
tuyến đường thủy có khả năng thông thương giữa hai con sông lớn. Tuyến 
đường thủy này kết nối hai vùng Hoa Bắc và Hoa Nam chặt chẽ hơn bao giờ 
hết. Mấy triệu nô lệ phải lao động năm năm để hoàn tất công trình, nhưng 
bài toán được đặt ra từ xưa về việc làm cách nào vận chuyển hàng hóa từ 


https://thuviensach.vn 


nam tới bắc nay đã được giải quyết. Tuy vậy, một bài toán khác vẫn tồn tại 
cho đến ngày nay - lũ lụt. 


Người Hán vẫn tranh đoạt thôn tính lẫn nhau, nhưng ngày càng giảm 
dần, và vào đầu thế kỉ thứ 11, họ buộc phải tập trung sự chú ý vào những đợt 
sóng xâm lăng Mông Có tràn xuống từ phuong Bắc. Người Mông Cổ đánh 
bại bất cứ vương quốc nào chống lại họ, dù phía nam, và đến năm 1279, thủ 
lĩnh của họ là Hốt Tất Liệt trở thành người ngoại tộc đầu tiên cai trị toàn bộ 
đất nước này trên ngôi vị hoàng đế của triều đại Mông Cổ (nhà Nguyên). 
Gần chín mươi năm trôi qua trước khi người Hán giành lại quyền tự chủ 
cùng với sự thành lập nhà Minh. 


Vào thời điểm này, Trung Quốc ngày càng có nhiều tiếp xúc với thương 
nhân và sứ giả từ các quốc gia châu Âu đang trỗi dậy, như Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chống lại bất kỳ hình thức hiện 
diện thường trực nào của châu Âu, nhưng ngày càng mở cửa các vùng duyên 
hải để buôn bán. Đây vẫn còn là một nét đặc trưng của Trung Quốc cho đến 
ngày nay: khi Trung Quốc mở cửa, các vùng duyên hải phát triển phồn thịnh 
nhưng các khu vực sâu trong đại lục thường bị bỏ quên. Sự thịnh vượng do 
thương mại đem lại đã làm cho các thành phố ven biển như Thượng Hải trở 
nên giàu có, nhưng sự giàu có ấy không lan tới vùng nông thôn. Tình trạng 
này càng làm gia tăng dòng di dàn khổng lồ đổ vào các khu đô thi, và cũng 
làm nổi bật sự khác biệt giữa các vùng miền. 


Vào thế kỷ 18, Trung Quốc đã vươn tay tới một số vùng thuộc Miến 
Điện và Đông Dương ở phía nam. Vùng Tân Cương phía tây bắc cũng bi 
chinh phục và trở thành tỉnh lớn nhất của nước này. Là một vùng gồm núi 
non hiểm trở và các lòng chảo sa mạc rộng lớn, Tân Cương rộng 642.820 
dặm vuông, gấp đôi diện tích của Texas - hoặc tính theo cách khác, bạn có 
thể xếp gọn Anh, Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan và Bỉ bên trong địa giới 
tỉnh này mà vẫn còn đủ chỗ cho Luxembourg, thậm chí cả Liechtenstein 
nữa. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng, khi tăng diện tích, Trung Quốc đồng thời cũng chuốc thêm 
những vấn đề khác. Tân Cương, một khu vực có dân cư theo Hồi giáo, là 
nguồn gốc của những bất ổn, thậm chí bạo động trường kỳ cũng như ở các 
khu vực khác; nhưng đối với dân tộc Hán, đây là một vùng đệm đáng giá để 
chấp nhận rắc rối, thậm chí càng dáng giá hon sau khi đất nước Trung Quốc 
hứng chịu vận xấu đổ xuống đầu họ trong thế kỷ 19 và 20 cùng với sự xuất 
hiện của người châu Âu. 


Các cường quốc thực dân kéo đến, trong số đó có người Anh, và chia 
cắt đất nước này thành những vùng ảnh hưởng của họ. Điều đó đã, và vẫn là 
nỗi nhục nhã lớn nhất mà người Trung Quốc phải chịu đựng kể từ cuộc xâm 
lược của người Mông Cổ. Đây là một câu chuyện mà đảng Cộng sản thường 
xuyên sử dung; một phần vì nó đúng, nhưng cũng vì nó hữu dung trong việc 
che đậy các thất bại và chính sách đàn áp của đảng Cộng sản. 


Sau đó, người Nhật - một cường quốc mới nổi đang trên đà bành 
trướng lãnh thổ - đã xâm lược với cuộc tấn công vào năm 1932 và lần nữa 
vào năm 1937, sau đó họ xâm chiếm hầu hết vùng đất trung tâm cũng như 
Mãn Châu và Nội Mông. Năm 1945, vào giai đoạn cuối của thế chiến thứ II 
Nhật đầu hàng Mỹ vô điều kiện và theo đó rút quân khỏi Trung Quốc, mặc 
dù ở Mãn Châu, họ được thay thế bởi quân đội Liên Xô đang tiến vào, sau 
đó quân Liên Xô cũng rút lui năm 1946. 


Một số nhà quan sát bên ngoài nhận định rằng những năm hậu chiến có 
thể mang lại nên tự do dân chủ cho Trung Quốc. Nhưng đó là một lối suy 
nghĩ vién vông, giống như những gi người phương Tây ngây thơ đã viết 
trong những ngày đầu của cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả-rập*“ mới đây, thì 
trường hợp của Trung Quốc cũng vậy, chúng dựa trên sự thiếu hiểu biết về 
những động lực nội bộ của dân chúng, của chính trị và địa lý trong khu vực. 


https://thuviensach.vn 


Thay vào đó, lực lượng dân tộc chủ nghĩa (Quốc dân đảng) dưới quyền 
Tưởng Giới Thạch và quân đội cộng sản dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch 
Đông đã đánh nhau để tranh giành quyền lực tối cao cho đến năm 1949, khi 
đảng Cộng sản giành thắng lợi và những người theo Quốc dân đảng rút sang 
Đài Loan. Cùng năm đó, đài phát thanh Bắc Kinh tuyên bố: “Quân Giải 
phóng Nhân dân phải giải phóng mọi vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, bao 
øồm Tây Tạng, Tân Cương, Hải Nam và Đài Loan.” 


Mao Trạch Đông tập trung quyền lực tới một mức độ chưa từng thấy 
trong các triều đại trước đó. Ông ấy ngăn chặn ảnh hưởng của Nga tại Nội 
Mông và mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh vào sâu lành thổ Mông Cổ. Năm 
1951 Trung Quốc hoàn tất việc sáp nhập Tây Tạng (một vùng lãnh thổ rộng 
mênh mông khác không thuộc về người Hán), và đến thời điểm này bản đồ 
trong sách giáo khoa Trung Quốc bắt đầu mô tả Trung Quốc trải dài thậm 
chí lấn sang các nước cộng hòa Trung Á. Đất nước đã được ghép nối lại 
hoàn chỉnh, Mao dùng phần còn lại của cuộc đời mình để đảm bảo đất nước 
tồn tại nguyên vẹn như vậy và củng cố quyền kiểm soát của đảng Cộng sản 
trong mọi mặt của đời sống, nhưng - quay lưng lại với phần lớn thế giới bên 
ngoài. Đất nước - tiếp tục nghèo khổ đến tuyệt vọng, đặc biệt là các miền - 
đất xa ở những vùng duyên hải, nhưng đất nước được thống nhất. 


Những người kế nhiệm Mao cố gắng biến cuộc Vạn lý Trường chinh 
tới chiến thắng của Mao thành một cuộc trường chỉnh kinh tế hướng tới sự 
thịnh vượng. Vào đầu những năm 1980, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng 
Tiểu Bình đã đặt ra thuật ngữ “Chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc” 
(Trung Quốc đặc sắc Xã hội chủ nghĩa), mà thực tế nên được dịch là “Đảng 
Cộng sản toàn quyền kiểm soát trong một nền kinh tế Tư Bản”. Trung Quốc 
trở thành một cường quốc thương mại lớn và một gã khổng lồ quân sự mới 
nổi. Vào cuối thập niên 1990, Trung Quốc đã được khôi phục sau cuộc thảm 
sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, lần lượt lấy lại Hồng Kông và 
Macau từ tay Anh và Bồ Đào Nha, và đã có thể nhìn ra xung quanh biên giới 


https://thuviensach.vn 


của mình, đánh giá mức độ an ninh của mình và lên kế hoạch cho bước xuất 
hành vĩ đại hướng ra thế giới. 


Nếu nhìn vào biên giới hiện đại của Trung Quốc, chúng ta thấy một 
cường quốc vĩ đại giờ đây tự tin rằng nó được đảm bảo bởi các đặc điểm địa 
lý của mình, cho phép nó phòng vệ và làm thương mại hữu hiệu. Tại Trung 
Quốc, các hướng của la bàn luôn được liệt kê theo thứ tự đông-nam-tây-bắc, 
nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ hướng bắc và di chuyển theo chiều kim đồng 
hồ. 


Ở phía bắc, chúng ta thấy đường biên giới dài 2.906 dặm với Mông Cổ. 
Nằm vắt ngang biên giới này là sa mạc Gobi. Các chiến binh du mục từ thời 
cổ đại có thể đã tấn công về phía nam qua sa mạc này, nhưng một binh đoàn 
thời hiện đại tập kết tại đây sẽ bị phát hiện ra hàng tuần trước khi sẵn sàng 
tiến quân, và họ cũng cần đến các tuyến tiếp vận dài đến khó tin chạy dọc 
qua một địa hình không hiếu khách trước khi có thể tiến vào Nội Mông (một 
phần của Trung Quốc) và đến gần vùng trung tâm. Hầu như không có đường 
xá phù hợp để vận chuyển những chiến xa hạng nặng, rất ít vùng có thể cư 
trú được. Sa mạc Gobi là một hệ thống cảnh báo sớm kiêm tuyến phòng thủ 
vĩ đại. Bất kỳ sự bành trướng nào của Trung Quốc lên phía bắc sẽ không 
phải bằng quân sự, mà phát xuất từ những thỏa thuận thương mại, khi Trung 
Quốc cố gắng hút cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mông Cổ, chủ yếu 
là khoáng sản. Việc này cũng làm gia tăng lượng di dân từ Hán vào Mông 
Cổ. 


Ngay cạnh đó, về phía đông, là đường biên giới của Trung Quốc với 
Nga, chạy dài một mạch đến Thái Bình Dương - hoặc ít nhất đến phân khu 
bién Nhật Bản của nó. Phía trên là vùng Viễn Đông núi non thuộc Nga, một 
lãnh thổ bao la, không hiếu khách, với dân cư thưa thớt. Dưới đó là Mãn 
Châu, vùng đất mà người Nga sẽ phải vượt qua nếu họ muốn đến được dải 
đất trung tâm Trung Quốc. Dân số Mãn Châu là 100 triệu người và đang đà 
gia tăng: ngược lại, vùng Viễn Đông của Nga chi có dưới bảy triệu người và 


https://thuviensach.vn 


không có dấu hiệu tăng trưởng dân số. Người ta có thể chờ đợi một cuộc di 
cư quy mô lớn từ phía nam ngược lên phía bắc, và điều này sẽ đem lại cho 
Trung Quốc một lợi thế trong mối quan hệ với Nga. Từ góc nhìn quân sự, 
dia điểm tốt nhất để vượt qua biên giới là nơi nằm gần cảng Vladivostok của 
Nga trên Thái Binh Dương, nhưng Nga có rất ít lý do, và hiện tại không dự 
định nào, để làm vậy. Thực tế, các biện pháp trừng phạt gần đây của phương 
Tây đối với Nga do cuộc khủng hoảng của Ukraine đã thúc đẩy Nga tiến 
hành những thỏa thuận kinh tế lớn với Trung Quốc theo những điều kiện 
giúp Nga không bị nhấn chìm, nhưng những thỏa thuận này có lợi hơn cho 
Trung Quốc. Nga là đối tác yếu thế trong mối quan hệ này. 


Bên dưới vùng Viễn Đông của Nga, dọc miền duyên hải, là biển Hoàng 
Hải, biển Hoa Đông và biển Đông (mà Trung Quốc gọi là Hoa Nam), thông 
ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có nhiều bến cảng tốt và vẫn luôn 
được sử dụng cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, bên kia bờ biến là một 
loạt vấn đề đến từ những đảo quốc - một trong số đó có hình dạng giống như 
Nhật Bản mà chúng ta sẽ bàn đến sau. 


Tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, chúng ta đến biên giới đất liền kế 
tiếp: Việt Nam, Lào và Miến Điện. Việt Nam là một nỗi bực bội đối với 
Trung Quốc. Trong nhiều thế ky, hai dàn tộc đã tranh chấp về lãnh thổ, và 
điều không may cho cả hai là khu vực miền nam này có một biên giới mà 
quân đội có thể vượt qua chăng mấy khó khăn - điều này phần nào giải thích 
sự thống trị và chiếm đóng của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam suốt một 
ngàn năm từ 111 trước Công nguyên đến 938 Công nguyên và cuộc chiến 
tranh biên giới ngắn ngủi năm 1979. Tuy nhiên, khi sức mạnh quân sự của 
Trung Quốc ngày càng gia tăng, Việt Nam sé ít có khả năng để mình bị lôi 
kéo vào một trận đấu súng, và sẽ kết thân hơn nữa với Hoa Kỳ để được bảo 
vệ, hoặc bát đầu lặng lẽ thay đổi sách lược ngoại giao để làm bạn với Bác 
Kinh. Việc cả hai nước trên danh nghĩa đều theo lý tưởng cộng sản là chăng 
tác động gi mấy đến tinh trạng quan hệ của họ: chính sự chia sẻ về mặt địa 


https://thuviensach.vn 


lý đã quy định mối quan này. Nhìn từ góc độ của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ là 
một mối đe dọa nhỏ và một vấn đề có thể xử lý được. 


Biên giới với Lào là địa hình đồi gò rừng rậm, thương nhân rất khó 
vượt qua - và thậm chí càng phức tạp hơn đối với quân đội. Khi di chuyển 
theo chiều kim đồng hồ tới Miến Điện, rừng rậm đồi gò trở thành vùng núi 
non vươn cao dần đến độ cao hơn sáu ngàn mét ở cực tây và bát đầu nhập 
vào dãy Himalaya. 


Điều này đưa chúng ta đến Tây Tạng và tầm quan trọng của nó đối với 
Trung Quốc. Dãy Himalaya chạy dọc chiều dài biên giới Trung - Ấn trước 
khi hạ dần xuống để trở thành rặng Karakorum tạo ranh giới với Pakistan, 
Afghanistan và Tajikistan. Đây là phiên bản Vạn Lý Trường Thành tự nhiên 
của Trung Quốc, hoặc - nếu nhìn từ phía New Delhi - là Vạn Lý Trường 
Thành của Ấn Độ. Bức tường tự nhiên này đã tách biệt hai nước đông dân 
nhất trên hành tỉnh cả về mặt quân sự cũng như kinh tế. 


Trung-Ấn cũng có tranh chấp: Trung Quốc đòi “bang Arunachal 
Pradesh của Ấn Độ, Ấn Độ nói Trung Quốc đang chiếm Aksai Chin; nhưng 
mặc dù pháo binh họ chĩa vào nhau vươn qua bức tường chắn tự nhiên này 
cả hai bên đều có những việc cần làm hơn là khơi lại trận đụng độ quân sự 
nổ ra vào năm 1962, khi một loạt tranh chấp bạo lực trên biên giới đạt đến 
đỉnh điểm là những trận chiến khốc liệt quy mô lớn trên vùng núi. Tuy nhiên 
sự căng tháng vẫn còn đó và mỗi bên cần thận trong xử lý tình huống. 


Hầu như không có quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ 
trong nhiều thế kỷ, và điều này có vẻ sẽ không thay đổi trong tương lai gần. 
Dĩ nhiên biên giới này thực ra là biên giới Tây Tạng - Ấn Độ. Và đó chính là 
lý do tại sao Trung Quốc luôn muốn kiểm soát Tây Tạng. 


Đây là địa chính trị của nỗi lo sợ. Nếu Trung Quốc không kiểm soát 
Tây Tạng, thì luôn có khả năng Ấn Độ sẽ cố găng làm điều đó. Điều đó sẽ 


https://thuviensach.vn 


trao cho Ấn Độ những cao điểm kiểm soát cao nguyên Tây Tạng và một căn 
cứ để từ đó đưa quân vào Trung nguyên Trung Hoa, cũng như quyền kiểm 
soát thượng nguồn ở Tây Tạng của ba con sông lớn của Trung Quốc, sông 
Hoàng Hà, sông Duong 'Tử và sông Mekong. Đầy cũng là lý do tại sao Tây 
Tạng được mang biệt danh “Tháp nước của Trung Quốc”. Trung Quốc, một 
quốc gia có lượng nước sử dụng tương tự như Hoa Kỳ, nhưng với dân số 
øấp năm lần, rõ ràng sẽ không cho phép điều đó. 


Vấn đề không phải ở chỗ Ấn Độ muốn cắt nguồn cung cấp nước của 
Trung Quốc hay không, mà là liệu Ấn Độ có đủ sức làm như vậy hay không. 
Trong nhiều thế kỷ, Trung Quốc đã cố gắng đảm bảo để điều đó sẽ không 
bao giờ xảy ra. Diễn viên Richard Gere và phong trào tự do cho Tây Tạng sẽ 
còn tiếp tục lên tiếng chống lại sự bất công của việc xâm chiếm Tây Tạng, 
và giờ đầy là việc dinh cư của người Hán tại Tây Tang, nhưng trong Cuộc 
tranh chấp giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma, phong trào giành độc lập cho Tây 
Tạng, các ngôi sao Hollywood với Đảng Cộng sản Trung Quốc - kẻ đang 
thống trị nên kinh tế lớn thứ hai thế giới - sẽ chỉ có một người chiến thắng. 


Khi người phương Tây, dù là diễn viên Hollywood Richard Gere hay 
cựu Tổng thống Mỹ Obama, nói về Tây Tạng, Trung Quốc thấy vô cùng khó 
chịu. Họ không thấy nguy hiểm, không sợ bị lật đổ, mà chỉ thấy khó chịu. 
Họ không nhìn sự việc qua lăng kính nhân quyền, mà qua lăng kính an ninh 
địa chính trị, và chỉ tin rằng phương Tây đang cố gắng làm suy yếu an ninh 
của họ. Tuy nhiên, an ninh Trung Quốc đã và sẽ không bị làm suy yếu, ngay 
cả khi có nhiều cuộc nổi loan hơn nữa chống lại người Hán. Nhân khẩu hoc 
và địa chính trị đều chống lại sự độc lập của Tây Tạng. 


Người Trung Quốc đang xây dựng “sự thực trên thực địa” (facts on the 
ground) trên “nóc nhà của thế giới”. Vào những năm 1950, quân đội Trung 
Quốc bắt đầu xây dựng các tuyến đường vào Tây Tạng, và kể từ đó họ đã 
góp phần đưa thế giới hiện đại đến vương quốc cổ xưa này; nhưng các tuyến 
đường bộ này, và bây giờ là đường sắt cũng đưa người Hán đến đây. 


https://thuviensach.vn 


Từ lâu người ta đã bảo rằng không thể xây dựng một tuyến đường sắt 
xuyên qua vùng đất đóng băng vĩnh viễn, qua núi non và thung lũng của Tây 
Tạng. Các kỹ sư giỏi nhất của của châu Âu, những người đã từng đục xuyên 
qua dãy Alps, cho biết điều đó không thể thực hiện được. Cho đến năm 
1988, tác giả du ky Paul Theroux: đã viết trong cuốn sách Riding the Iron 
Rooster: “Dãy Côn Lôn là thứ khiến đường sắt sẽ không bao giờ đến được 
Lhasa.” Côn Lôn chia cắt tỉnh Tân Cương với Tây Tạng, và Theroux cám ơn 
vì điều đó: “Đó hắn là một điều tốt lành. Cho đến khi nhìn thấy Tây Tạng, 
tôi vẫn tưởng rằng mình yêu thích đường sắt. Và rồi tôi nhận ra rằng mình 
thích sự hoang dã hơn rất nhiều.” Nhưng người Trung Quốc đã xây dựng 
tuyến đường sắt đó. Có lẽ chỉ họ mới có thể làm được điều này. Đường vào 
Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, được chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là Hồ Cẩm 
Đào khánh thành năm 2006. Giờ đây, tàu khách và tàu hàng đổ đến từ 
Thượng Hải và Bắc Kinh mỗi ngày bốn chuyến, và hằng ngày. 


Những chuyến tàu này mang theo nhiều thứ, ví dụ như hàng tiêu dùng 
từ mọi miền Trung Quốc, máy vi tính, tivi màu và điện thoại di động. Chúng 
mang đến những khách du lịch hỗ trợ cho nền kinh tế địa phương, chúng 
mang đời sống hiện đại đến một vùng đất cổ xưa và nghèo khó, một sự cải 
thiện lớn lao về mức sống và chăm sóc sức khỏe, và cũng mang lại tiềm 
năng đưa hàng hóa của Tây Tạng ra thế giới bên ngoài. Nhưng những 
chuyến tàu đó cũng đưa đến vài triệu di dân người Trung Quốc gốc Hán. 


Con số thực tế khó có thể biết được: phong trào Tây Tạng Tự do tuyên 
bố rằng trong vùng văn hóa Tây Tạng rộng lớn, người Tây Tạng hiện nay là 
thiểu số, nhưng chính phủ Trung Quốc nói rằng ở Khu Tự trị Tây Tạng, hơn 
90% dân chúng là người Tây Tạng. Cả hai bên đều cường điệu các con số, 
nhưng bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc có mức độ cường điệu 
cao hơn. Con số đó không bao gồm những di dân người Hán vốn không 
được đăng ký thường trú, nhưng người quan sát bình thường có thể thấy 


https://thuviensach.vn 


rằng hiện nay các khu dân cư người Hán thống trị trong các vùng đô thị Tây 
Tạng. 


Đã có thời đại đa số dàn cư Mãn Châu, Nội Mông và Tân Cương là 
người thuộc sắc tộc Mãn Châu, Mông Cổ và Duy Ngô Nhĩ (Uighur); hiện 
giờ trong cá ba tỉnh trên người Hán chiếm da số, hoặc đang trở thành đa số. 
Tình trạng như vậy cũng sẽ xảy ra với Tây Tạng. 


Điều này có nghĩa là sự oán giận đối với người Hán sẽ tiếp tục biểu lộ 
qua bạo loạn như sự kiện năm 2008, khi người dân Tây Tạng biểu tình 
chống Trung Quốc tại Lhasa, đốt và cướp phá tài sản của người Hán, hai 
mươi mốt người chết và hàng trăm người bị thương. Sự trấn áp của chính 
quyền sẽ tiếp tục, phong trào Tây Tạng Tự do sẽ tiếp tục, tăng sĩ sẽ tiếp tục 
tự thiêu để cảnh báo thế giới về tình cảnh của người Tây lạng - còn người 
Hán vẫn sẽ tiếp tục di cư đến. 


Dân số khổng lồ của Trung Quốc, hầu hết sống trong vùng trung tâm, 
đang tìm kiếm cách để mở rộng. Cũng giống như người Mỹ từng hướng mắt 
nhìn về phía tây, người Trung Quốc cũng vậy, và cũng giống như những con 
Ngựa sắt (tàu lửa) đã đưa dân di cư gốc châu Âu đến vùng đất của thổ dân 
Comanche và Navajo, những con Gà sắt thời hiện đại đang đưa người Hán 
tới Tây Tang. 


Sau cùng, kim la bàn di chuyển qua biên giới với Pakistan, Tajikistan 
và Kyrgyzstan (tất cả đều là vùng núi) trước khi đến biên giới giáp với 
Kazakhstan, dẫn ngược về phía bắc, trở lại Mông Cổ. Đây là Con đường Tơ 
lụa cổ đại, là cầu nối thương mại trên đất liền từ Trung Hoa ra thế giới bên 
ngoài. Về mặt lý thuyết, nó là một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của 
Trung Quốc, một khoảng trống giữa vùng núi non và sa mạc; nhưng nó nằm 
xa dài đất trung nguyên, dân Kazakhs không ở vị thế có thể de doa Trung 
Quốc, và Nga cách xa mấy trăm dặm. 


https://thuviensach.vn 


Phía đồng nam giáp biên giới Kazakhstan này là Tân Cương, tỉnh “bán 
tự tri" bất kham của Trung Quốc, và dàn cư ở đó là người Duy Ngô Nhi bản 
địa theo Hồi giáo, họ nói thứ tiếng cùng ngữ hệ với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tân 
Cương giáp biên giới với 8 quốc gia: Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. 


Tân Cương đã từng và sẽ luôn có bất ổn. Người Duy Ngô Nhĩ đã hai 
lần tuyên bố nhà nước độc lập “Đông Turkestan”, trong những năm 1930 và 
những năm 1240. Họ chứng kiến sự sụp đổ của Đế quốc Nga dẫn đến hệ quả 
là các nước láng giềng Xô viết cũ của họ ở vùng “Stan” trở thành các quốc 
gia có chủ quyên. Họ được truyền cảm hứng bởi phong trào độc lập của Tây 
Tạng, và hiện nay nhiều người đang kêu gọi tách khỏi Trung Quốc. 


Cuộc bạo loạn giữa các sắc tộc bùng nổ trong năm 2009, dẫn đến hơn 
hai trăm người chết. Bắc Kinh phản ứng theo ba cách: tàn nhẫn đàn áp 
những người bất đồng, đổ tiền vào khu vực này, và vẫn tiếp tục ồ ạt đưa lao 
động người Hán tới. Đối với Trung Quốc, Tân Cương quá quan trọng về mặt 
chiến lược và vì vậy không thể cho phép phong trào đòi độc lập trỗi dậy: 
Tân Cương không chỉ chia sẻ biên giới với tám quốc gia, do đó là vùng đệm 
cho dải đất trung tâm, mà nó còn có dầu mỏ, và là nơi an toàn để bố trí các 
địa điểm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Lãnh thổ này cũng là 
con át chủ bài trong chiến lược kinh tế “Một vành đai, Một con đường”. 
Thật kỳ quặc khi con đường này lại là đường biển - kiến tạo nên một tuyến 
đường cao tốc trên biển để chuyên chở hàng hóa. Vành đai ở đây là “Vành 
đai kinh tế kiểu Con đường To lụa” - một tuyến đường bộ được hình thành 
từ thời Con đường Tơ lụa ngày xưa, chay tháng qua Tân Cương đó sẽ nối 
tiếp xuống phía nam tới cảng nước sâu khống lồ mà Trung Quốc dang tiến 
hành xây dựng tại Gwadar, Pakistan. Vào cuối năm 2015, Trung Quốc đã ký 
một hợp đồng thuê cảng 40 năm. Hải cảng này là một phần trong biện pháp 
mà theo đó “Vành đai và Con đường” sẽ được kết nối. 


https://thuviensach.vn 


Hầu hết các thị trấn và thành phố mới mọc lên ở Tân Cương chủ yếu là 
người tộc Hán định cư, họ bị thu hút bởi công ăn việc làm trong các nhà máy 
mới mà chính quyền trung ương đầu tư. Một ví dụ điển hình là thành phố 
Thạch Hà Tử, cách tám lám dặm về phía tây bắc thủ phủ Urumqi. Trong 
tổng số 650.000 dân cư của vùng, có ít nhất 620.000 người được cho là 
thuộc dân tộc Hán. Trên tổng thể, ước chừng Tân Cương có khoảng 40% 
người Hán, theo một ước tính dè dặt - và thậm chí đa số dân của chính 
Urumqi cũng là người Hán, mặc dù các số liệu chính thức rất khó nắm bát 
và không phải lúc nào cũng đáng tin cậy do tính nhạy cảm về chính trị của 
chúng. 


Đã xuất hiện một “Đại hội Đại biểu Duy Ngô Nhĩ thế giới” đóng trụ sở 
tại Đức, và “Phong trào Giải phóng Đông Turkestan“ được thành lập ở Thổ 
Nhĩ Kỳ; nhưng những người Duy Ngô Nhĩ chủ trương ly khai không có một 
nhân vật kiểu như Đạt Lai Lạt Ma để có thể thu hút sự chú ý của các phương 
tiện truyền thông, và sự nghiệp giành độc lập của họ hầu như không được 
thế giới biết đến. Trung Quốc cố gắng giữ tình trạng y nguyên như vậy, đảm 
bảo cho họ quan hệ thân thiện với càng nhiều các quốc gia láng giềng càng 
tốt, nhằm ngăn chặn các phong trào độc lập có tổ chức tìm được tuyến tiếp 
tế hậu cần hoặc căn cứ nào đó để rút lui. Bắc Kinh cũng chủ chương tô vẽ 
những người chủ chương ly khai y như khủng bố Hồi giáo. Al-Qaeda và các 
nhóm khác có cơ sở tại những nơi như Tajikistan quả thực là đang nỗ lực 
liên kết với các phần tử ly khai Duy Ngô Nhĩ, nhưng phong trào này chủ yếu 
là mang tính dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng súng, 
bom, và dao trong khu vực này, nhắm vào các mục tiêu là chính phủ và/ 
hoặc người Hán, trong vài năm vừa qua có vẻ như sẽ tiếp tục và có thể leo 
thang thành một cuộc nổi dậy bùng nổ hết cỡ. 


Năm 2016, các quan chức chính quyền địa phương cho biết rằng nỗ lực 
loại bỏ các phần tử cực đoan đã “làm suy yếu đáng kể” phong trào Hồi giáo 
mới manh nha này. Tuy nhiên, với việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã 
bắt giữ 324 nghi can là phần tử thánh chiến Hồi giáo từ Tân Cương đang 


https://thuviensach.vn 


trên đường tới Syria trong năm 2015, cố gắng xoa dịu dư luận trong tuyên 
bố trên dường như không có kết quả. Sự thất bại toàn diện của Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tại lraq và các vùng thuộc của Syria vào năm 2017 cũng đã gia 
tăng nguy cơ những chiến binh hiếu chiến từ nước ngoài trở về quê quán 
nhưng không chịu an phận. 


mags Quốc sẽ không nhượng bộ lãnh thổ này, và cũng như ở Tây Tang, cơ 
hội giành độc lập của Tân Cương đang dần khép lại. Cả hai đều là vùng 
đệm, trong đó có một vùng là tuyến ngoại thương lớn trên bộ, và quan trọng 
nhất - cả hai (mặc dù với thu nhập giới hạn) cho một nền kinh tế phải liên 
tục sản xuất và bán hàng nếu Trung Quốc cứ tiếp tục tăng trưởng và để ngăn 
ngừa nạn thất nghiệp hàng loạt. Nếu không làm được điều đó nhiều khả 
năng dẫn đến sự bất ổn dân sự trên diện rộng, đe dọa quyền kiểm soát của 
đảng Cộng sản và sự thống nhất của đất nước Trung Quốc. 


Đảng Cộng sản Trung Quốc có những lý do tương tự để chống lại xu 
hướng dân chủ và các quyền cá nhân. Nếu người dân được quyền tự do bỏ 
phiếu, sự thống nhất của người Hán có thể bát đầu rạn nứt, hoặc có nhiều 
khả năng hơn, các vùng nông thôn và thành thị sẽ nảy sinh xung đột. Điều 
đó, đến lượt nó, sẽ khuyến khích dân cư trong vùng đệm trở nên táo bạo 
hơn, và làm Trung Quốc suy yếu thêm. Mới chỉ là một thế kỷ trôi qua kể từ 
lần nhục nhã gần đây nhất, khi Trung Quốc bị các cường quốc nước ngoài 
ức hiếp; đối với Bắc Kinh, sự thống nhất và sự tiến bộ kinh tế là những ưu 
tiên hàng đầu so với các nguyên tác dàn chủ. 


Cách nhìn của người Trung Quốc về xã hội rất khác với phương Tây. 
Tư duy phương Tây thấm nhuần ý tưởng về quyền cá nhân; tư duy Trung 
Quốc coi tập thể cao hon cá nhân. Điều mà phương Tây coi là quyền con 
người thì lãnh đạo Trung Quốc coi là những lý thuyết nguy hiểm gây hại cho 
đa số, và phân lớn dân chúng chấp nhận rằng, ít nhất, gia đình họ tộc phải 
được đặt lên trên so với cá nhân. 


https://thuviensach.vn 


Có lần tôi đã đưa vị đại sứ Trung Quốc ở London tới một nhà hàng 
Pháp cao cấp với hy vọng ông ta sẽ lặp lại câu trả lời được trích dẫn nhiều 
lần của Thủ tướng Chu Ân Lai cho câu hỏi của Richard Nixon: “Tác động 
của cuộc Cách mang Pháp là gi?" Vị thủ tướng trả lời: “Quá sớm để nói.” 
Đáng buồn là điều này không xảy ra, nhưng tôi đã nhận được một bài giảng 
nghiêm khác rằng sự áp đặt đầy đủ của “cái mà quy vị goi là nhân quyền” ở 
Trung Quốc sẽ dẫn tới tình trạng bạo lực và chết chóc trên diện rộng như thế 
nào. Sau đó tôi nhận được câu hỏi, *Tai sao anh nghĩ những giá trị của các 
anh sẽ áp dụng được trong một nền văn hóa mà các anh không hiểu?” 


Thỏa thuận giữa các lãnh đạo đảng và người dân Trung Quốc, cho một 
thế hệ hiện nay, vẫn là “Chúng tôi sẽ làm cho các anh sống tốt hơn - các anh 
sẽ tuân thủ mệnh lệnh của chúng tôi”. Chừng nào nền kinh tế còn giữ được 
đà tăng trưởng, giao kèo vĩ đại này vẫn có thể tồn tại lâu dài. Nếu nền kinh 
tế khựng lại, hoặc suy thoái, thỏa thuận đó sẽ bị hủy bỏ. Tâm mức hiện thời 
của các cuộc biểu tình, và sự tức giận trước tình cảnh tham nhũng và thiếu 
hiệu quả chính là bằng chứng cho những điều sẽ xảy ra nếu thỏa thuận đó 
tan vỡ. 


Còn một vấn đề đang lớn dần đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc là 
khả năng cung cấp lương thực cho dân cư. Theo bộ Nông nghiệp, hơn 40% 
đất trồng trọng đang bị ô nhiễm hoặc có lớp đất bề mặt đang bị bào mòn 
dần. 


Trung Quốc rơi vào một trò chơi đuổi bắt. Họ cần phải duy trì công 
nghiệp hóa do họ đang hiện đại hóa và nâng cao mức sống, nhưng chính quá 
trình đó lại đe dọa đến việc sản xuất lương thực. Nếu Trung Quốc không thể 
giải quyết được vấn đề này thì, tình trạng bất ổn sẽ xảy ra. 


Hiện nay có khoảng 500 cuộc biểu tình mỗi ngày trên khắp Trung 
Quốc, chủ yếu là biểu tình ôn hòa, về nhiều vấn đề khác nhau. Nếu xuất hiện 


https://thuviensach.vn 


tình trạng thất nghiệp hàng loạt, hoặc nạn đói ở quy mô lớn, hai vấn đề này 
sẽ bùng nổ cả về số lượng và mức độ sử dụng bạo lực cả hai bên. 


Vì vậy, về phương diện kinh tế, hiện nay Trung Quốc cũng có một thỏa 
thuận lớn với thế giới - “Chúng tôi sẽ làm ra những thứ rẻ tiên - các anh mua 
nó với giá rẻ. 


Tạm gác lại cái thực tế là chi phí lao động ở Trung Quốc đang tăng lên 
và đang bị cạnh tranh bởi Thái Lan và Indonesia, cạnh tranh là về giá nếu 
không phải là về lượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu các nguồn tài nguyên cần thiết 
để sản xuất hàng hóa trở nên cạn kiệt, nếu ai đó giành được tài nguyên 
trước, hoặc nếu hàng hóa bị phong tỏa trên đường biển - cả xuất và nhập 
khẩu? Đề đối phó với chuyện đó, bạn sẽ cần có hải quân. 


Người Trung Quốc là dân đi biển cừ khôi, đặc biệt là trong thế kỷ 15, 
khi họ rong ruổi trên Ấn Độ Dương. Những chuyến thám hiểm của Đô đốc 
Trịnh Hòa đã mạo hiểm di xa tới tận Kenya. Nhưng đây là những cuộc thao 
diễn nhằm kiếm tiền, không phải là những trù tính về quyền lực, và chúng 
không được hoạch định để thiết lập những căn cứ tiên phương nhằm hỗ trợ 
các hoạt động quân sự. 


Sau khi mất bốn ngàn năm hỗn loạn để củng cố khối đại lục của mình, 
Trung Quốc hiện đang xây dựng một lực lượng Hải quân Nước xanh dương 
(blue-water navy). Hải quân Nước xanh lục (Green-water navy) tuần tra lãnh 
hải của Trung Quốc, trong khi Hải quân Nước xanh dương tuần tra các đại 
dương. Phải mất ba mươi năm nữa (giả định rằng nền kinh tế vẫn phát triển), 
Trung Quốc mới xây dựng được lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể thực 
sự thách thức lực lượng hải quân hùng mạnh nhất từng thấy trên thế giới - 
hải quân Hoa Kỳ. Nhưng về trung hạn và ngắn hạn, trong khi xây dựng, 
huấn luyện học hỏi, hải quân Trung Quốc sẽ va chạm với các đối thủ trên 
biến; và việc xử lý những va chạm ấy ra sao - đặc biệt là với Hoa Kỳ - sẽ 
xác định cục diện quyền lực chính trị lớn của thế kỷ này. 


https://thuviensach.vn 


Những trẻ hiện đang được huấn luyện trên chiếc tàu sân bay “second- 
hand" (tàu Liêu Ninh) mà Trung Quốc tận dung từ u tàu phế thải của 
Ukraine sẽ là những người, nếu họ lên đến cấp bậc đô đốc, có đủ kiến thức 
để biết cách đưa một biên đội tàu sân bay mười hai chiến hạm đi vòng quanh 
thế giới rồi quay về - và tham chiến dọc đường nếu cần thiết. Như một số 
nước Ả-rập giàu có giờ đây đã hiểu, bạn không thể đến siêu thị và mua một 
đội quân thiện chiến. 


Mùa hè năm 2017, người Trung Quốc đưa tàu Liêu Ninh tới cảng Hồng 
Kông, đi cùng là hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một tàu chiến nhỏ với 
tên lửa dẫn đường và hai tàu hộ vệ cỡ nhỏ. Đó là thời điểm tôn vinh chuyến 
thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình - nhưng đồng thời đó cũng là một lời nhắc 
nhở cho Hồng Kông, và cả thế giới, về việc ai là kẻ thực sự nắm quyền kiểm 
soát Hồng Kông, và ai chủ định kiểm soát biển Đông một ngày gần đây. 


Một vài tháng trước đó, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ hai của 
mình. Con tàu này có thể vượt biển, nhưng chưa sẵn sàng tham gia chiến 
đấu. Tàu sân bay thứ ba dự định sẽ được xuất xưởng năm 2021. Người ta 
nghi ngờ việc con tàu này sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân, và nó thiếu một 
số năng lực của các tàu sân bay Hoa Kỳ; tuy nhiên, nó sẽ cho phép Trung 
Quốc vươn xa hơn và có nhiều lựa chọn hơn. 


Dân dàn, Trung Quốc sẽ đưa ngày càng nhiều tàu chiến ra các vùng 
biển ngoài khơi của họ, và ra Thái Bình Dương. Mỗi lần thêm một tàu Trung 
Quốc được hạ thủy, Hoa Kỳ sẽ bớt đi một ít không gian trên các vùng biến. 
Hoa Kỳ biết điều này, và biết Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một hệ 
thống tên lửa đất đối hạm để nhân đôi lý do tại sao hải quần Hoa Kỳ, hay bất 
kỳ đồng minh nào của họ, một ngày nào đó sẽ phải suy nghi kỹ về việc di 
ngang biển Đông. Hay đúng hơn, đi ngang bất kỳ vùng bién “Trung Hoa" 
nào khác. Hỏa lực đất đối hạm ngày càng mạnh của Trung Quốc sẽ cho phép 
hải quân đang phát triển của họ có thể mạo hiểm rời xa bờ biển hơn vì vai 


https://thuviensach.vn 


trò phòng thủ của hải quân sẽ bớt quan trọng hơn. Một dấu hiệu về điều này 
đã xuất hiện vào tháng Chín năm 2015 khi Trung Quốc cho năm tàu chiến đi 
qua (một cách hợp pháp) các vùng lãnh hải của Hoa Kỳ ở ngoài khơi 
Alaska. Sự việc này xảy ra tại thời điểm ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ 
của Chủ tịch Tập không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Eo biển 
Bering là con đường nhanh nhất để tàu chiến Trung Quốc đến Bắc Băng 
Dương, và chúng ta sẽ còn thấy nhiều tàu Trung Quốc hơn ở ngoài khơi bờ 
biển Alaska trong những năm tới. Trong khi đó, những dự án không gian 
đang trên đà phát triển của Trung Quốc sẽ dõi theo mọi động thái của Hoa 
Kỳ và đồng minh. 


Như vậy, sau khi đã đi theo chiều kim đồng hồ quanh biên giới đất liền, 
giờ đây chúng ta nhìn về phía đại dương nằm ở hướng đông, nam và tây 
nam. 


Giữa Trung Quốc và Thái Bình Dương là quần đảo mà Bắc Kinh gọi là 
“Chuỗi đảo thứ nhất” trong chiến lược Chuỗi ngọc trai. Ngoài ra còn có 
tường Chín đoạn (đường lưỡi bò), gần đây đã trở thành mười đoạn vào năm 
2013 để bao gồm cả Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố đây là đường đánh dấu 
lãnh hải của mình. Cuộc tranh chấp về quyền sở hữu hơn 200 hòn đảo nhỏ 
và những rạn san hô đang đầu độc mối quan hệ của Trung Quốc với các 
nước láng giéng. Niềm tự hào dân tộc khiến Trung Quốc muốn kiểm soát 
hành lang xuyên qua chuỗi đảo này; còn địa chính trị bắt họ phải làm như 
vậy. Sự kiểm soát này giúp họ tiếp cận các tuyến vận tải đường biển quan 
trọng nhất thế giới trên biển Đông. Trong thời bình, tuyến đường này được 
để mở ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng trong thời chiến, chúng có thể dễ 
dàng bị chặn lại, do đó phong tỏa Trung Quốc. Tất cả các cường quốc đều 
tận dụng thời gian hòa bình để chuẩn bị cho thời điểm chiến tranh nổ ra. 


Thông lộ ra Thái Bình Dương bị cản trở trước hết bởi Nhật Bản. Tàu 


Trung Quốc xuất phát từ biển Hoàng Hải và vòng qua bán đảo Triều Tiên sẽ 
phải băng qua biến Nhật Bản và ngược lên để vượt qua eo biển La Perouse 


https://thuviensach.vn 


phía trên Hokkaido rồi đi vào Thái Bình Dương. Phần lớn vùng biển này 
thuộc lãnh hải của Nhật Bản hoặc Nga, và vào thời điểm căng tháng chính 
trị lên cao, hệ thậm chí là có chiến sự, Trung Quốc sẽ không thể tiếp cận 
được, Nhưng kể cả khi làm được điều đó, họ vẫn phải bẻ lái qua quần đảo 
Kuril ở phía đông bắc của Hokkaido, năm dưới quyền kiểm soát của Nga 
nhưng Nhật Bản cũng đang đòi quyền sở hữu. 


Nhật bản còn tranh chấp với Trung Quốc về chuỗi đảo không có người 
ở mà họ gọi là Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, nằm ở phía 
đông bác Đài Loan. Đây là vấn đề gây bất đồng lớn nhất trong tất cả các 
tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước. Thay vào đó, nếu tàu Trung 
Quốc di qua, hoặc thuc ra là rời cảng, từ biển Hoa Đông ngoài khơi Thượng 
Hải và đi theo một đường tháng ra Thái Bình Dương, thì ho phải vượt qua 
quân đảo Ryukyu, bao gồm Okinawa - nơi không chỉ có một cán cứ quân sự 
khổng lồ của Hoa Kỳ, mà còn một số lượng cực nhiều tên lửa đất đối hạm 
mà người Nhật có thể bố trí dày đặc tại mũi đất của hòn đảo này. Thông điệp 
từ Tokyo là: “Chúng tôi biết các anh đang đi ngang ngoài kia, nhưng đừng 
làm phiền chúng tôi trên đường ra. 


Một mồi lửa tiềm tàng nữa cũng có nguy cơ bùng nổ, với việc Nhật 
Bản tập trung vào các mỏ khí đốt ở biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã tuyên bố 
một “Vùng nhận dạng phòng không“ bao trùm hầu hết vùng biển này, yêu 
cầu bất kỳ ai cũng phải thông báo trước khi bay qua nó. Hoa Kỳ và Nhật 
đang cố phớt lờ tuyên bố này, nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề nóng bỏng 
vào một thời điểm nào đó mà Bắc Kinh lựa chọn, hoặc khi có một sự cố bị 
xử lý sai lầm. 


Bên dưới Okinawa là Đài Loan, năm ngoài khơi bờ biển Trung Quốc 
và tách biển Hoa Đông ra khỏi biển Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Hoa 
Nam). Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là tỉnh thứ hai mươi ba của mình, 
nhưng hiện tại Đài Loan là một đồng minh của Hoa Kỳ với lực lượng hải 
quân và không quân được Washington trang bị đến tận răng. Đài Loan thuộc 


https://thuviensach.vn 


quyền kiểm soát của người Trung Hoa từ thế kỷ 17, nhưng chỉ bị cai trị bởi 
Trung Quốc trong 5 năm ở thế kỷ trước (từ năm 1945 đến năm 1949). 


Tên chính thức của Đài Loan là Cộng hòa Trung Hoa (ROC), để phần 
biệt nó với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mặc dù cả hai bên đều tin rằng 
họ phải có quyền quản hạt đối với cả hai vùng lãnh thổ. Đây là một tên gọi 
mà Bắc Kinh có thể chấp nhận được vì nó không tuyên xưng Đài Loan là 
một quốc gia riêng biệt. Hoa Ky cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp 
Trung Quốc xâm lược, chiếu theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979. 
Tuy nhiên, nếu Đài Loan tuyên bố độc lập hoàn toàn với Trung Quốc, điều 
mà Trung Quốc sẽ coi như một hành động chiến tranh, thì Hoa Kỳ không bắt 
buộc phải đến giải cứu Đài Loan, vì động thái tuyên bố độc lập sẽ bị coi là 
một sự khiêu khích. 


Chính phủ hai bên ganh đua quyết liệt để giành sự công nhận cho chính 
mình và sự phủ nhận cho phía bên kia ở mỗi một quốc gia trên thế giới, và 
trong hầu hết các trường hợp Bắc Kinh là bên chiến thắng. Khi bạn có một 
thị trường tiềm năng 1,4 tỷ người để mời chào so với thị trường 23 triệu 
người của đối thủ, thì hầu hết các quốc gia không phải cân nhắc quá lâu. Tuy 
nhiên có hai mươi quốc gia (chủ yếu là các quốc gia đang phát triển như 
Swaziland, Burkina Faso và các đảo São Tomé và Príncipe) lựa chọn Đài 
Loan, và thường được tưởng thưởng hào phóng. 


Trung Quốc quyết tâm phải có được Đài Loan, nhưng còn lâu mới đủ 
khả năng thách thức nó về mặt quân sự. Thay vào đó, họ đang sử dụng sức 
mạnh mềm, bằng cách tăng cường thương mại và du lịch giữa hai thể chế. 
Trung Quốc muốn lôi kéo Đài Loan trở lại vòng tay của mình. Vào thời 
điểm diễn ra cuộc biểu tình sinh viên năm 2014 tại Hồng Kông, một trong 
những lý do khiến giới chức trách không lập tức đánh họ văng khỏi đường 
phố - như họ đã làm tại Urumqi chăng hạn - là do ống kính máy quay của 
toàn thế giới đang chĩa vào đó và sẽ thu được những cảnh bạo lực. Ở Trung 
Quốc, phần lớn những thước phim này sé bị kiểm duyệt, nhưng ở Đài Loan, 


https://thuviensach.vn 


người dân sẽ thấy những gi cả thế giới đã thấy và họ sẽ tự hỏi mình muốn 
một mối quan hệ gần gũi đến mức nào với một thế lực như vậy. Bắc Kinh do 
dự; họ đang chơi trò chơi dài hạn. 


Cách tiếp cận bằng quyền lực mềm nghĩa là thuyết phục người dân Đài 
Loan rằng họ không có gì phải sợ khi trở về với “Đất mẹ”. Vùng Nhận dạng 
Phòng không, việc cho tàu ngầm nổi lên gần tàu Hoa Kỳ và việc xây dựng 
lực lượng hải quân đều nằm trong một kế hoạch dài hạn nhằm làm suy yếu 
quyết tâm của Hoa Kỳ hòng bảo vệ một hòn đảo cách 140 dặm ngoài khơi 
Trung Quốc đại lục, nhưng cách vùng duyên hải phía tây của Hoa Kỳ tới 
6.400 dặm. 


Từ biển Đông, tàu Trung Quốc vẫn gặp nhiều vấn đề, cho dù họ hướng 
đến Thái Bình Dương hay sang Ấn Độ Dương - vốn là con đường vận 
chuyển hàng hải của thế giới cho mặt hàng khí đốt và dầu mỏ, không có nó 
Trung Quốc sẽ sụp đổ. 


Để đi về phía tây đến với các quốc gia xuất khẩu năng lượng vùng vịnh 
Ba Tư, họ phải đi qua Việt Nam. Như chúng ta đã lưu ý, Việt Nam gần đây 
đã bắt đầu thương lượng với Hoa Kỳ. Họ còn phải đi gần Philippines, một 
đồng minh của Hoa Kỳ, trước khi cố gắng xuyên qua eo biển Malacca nằm 
giữa Malaysia, Singapore và Indonesia, tất cả đều có quan hệ với Hoa Kỳ về 
ngoại giao và quân sự. Eo biển này trải dài xấp xỉ năm trăm dặm và rộng 
chưa đầy hai dặm ở nơi hẹp nhất của nó. Nó luôn luôn là một nút thắt - và 
Trung Quốc vẫn luôn dễ bị mắc kẹt tại đó. Tất cả các quốc gia nằm dọc theo 
và ở gần những ngả đường vào eo biển này đều lo ngại trước ưu thế áp đảo 
của Trung Quốc, và hầu hết đều có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh, 


Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông, và các nguồn 
cung cấp năng lượng được cho là năm dưới đáy vùng biển này. Tuy nhiên, 
Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Philippines và Brunei cũng có những tuyên 
bố chủ quyền chống lại Trung Quốc và chống lẫn nhau. Ví dụ, Philippines 


https://thuviensach.vn 


và Trung Quốc tranh cãi gay gắt về Đá Vành Khăn, một rạn san hô lớn hình 
vòng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông mà một ngày 
nào đó có thể sẽ xứng với tên gọi của nó (tên tiếng Anh của Đá Vành Khăn 
là Mischief: mối bất hòa). Mỗi rạn trong số hàng trăm rạn san hô đang tranh 
chấp, đôi khi chỉ là một mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước, cũng có thể biến 
thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao, bởi vì xung quanh mỗi mỏm đá là 
một tranh chấp tiềm tàng về khu vực đánh cá, quyền thăm dò tài nguyên và 
chủ quyền lãnh thổ. 


Để xúc tiến các mục tiêu của mình, Trung Quốc sử dụng các phương 
pháp hút cát và bởi lấp để bắt đầu biến một loạt các rạn và vòng san hô trong 
lãnh thổ tranh chấp thành các đảo nhỏ. Ví dụ, Đá Chữ Thập thuộc quần đảo 
Trường 5a của Việt Nam hiện nay đã là một hòn đảo hoàn chỉnh với một hải 
cảng và đường băng có thể tiếp nhận chiến đấu cơ phản lực, giúp Trung 
Quốc kiểm soát không phận trong khu vực tốt hơn trước đây rất nhiều. Một 
rạn san hồ khác đã có các đơn vị pháo binh đóng quân tại đó. 


Phát biểu vào mùa hè năm 2015, bộ trưởng Quốc _ phòng Hoa Kỳ, Ash 
Carter nói, “Việc biến một mỏm - đá ngầm thành một sân bay đơn giản 
không đem lai các quyền hạn về chủ quyền lãnh thổ cũng chăng được quyền 
cấp phép quản lý quá cảnh hàng không hoặc hàng hải quốc tế.“ Phát biểu 
này được đưa ra chăng bao lâu sau khi Trung Quốc tuyên bố đã chuyển tư 
thế quân sự của mình trong khu vực, từ phòng thủ sang vừa tấn công vừa 
phòng thủ. Động thái này nhấn mạnh ý định của Trung Quốc muốn làm kẻ 
thiết lập luật chơi trong khu vực, và vì điều đó Trung Quốc phải nắm chắc 
các tuyến đường qua biển Đông, cả vì mục đích xuất khẩu hàng hóa của 
mình ra thị trường thế giới, cũng như việc nhập các mặt hàng thiết yếu vào 
Trung Quốc để chế tạo những hàng hóa xuất khẩu ấy - trong đó có dầu mỏ, 
khí đốt và các kim loại quý - cho nên Trung Quốc không thể để cho con 
đường này bị phong tỏa. Ngoại giao là một giải pháp; phát triển hải quân là 
một giải pháp khác; nhưng giải pháp đảm bảo nhất vẫn là các đường ống 
dẫn, đường bộ và hải cảng. 


https://thuviensach.vn 


Về ngoại giao, Trung Quốc sẽ cố gắng lôi kéo các quốc gia Đông Nam 
Á tách khỏi Hoa Kỳ bằng cả cây gậy và củ cà rốt. Dùng quá nhiều gậy, các 
quốc này vẫn trông chờ vào sự bảo hộ đến từ bên kia Thái Bình Dương. 


Các bản đồ khu vực mà Trung Quốc hiện dang in ra cho thấy họ coi 
gàn nhu toàn bộ biển Đông là của họ. Đây là một tuyên bố tỏ rõ ý dinh, 
được hậu thuẫn bằng các cuộc tuần tra hải quân hung hăng và các tuyên bố 
chính thức. Bắc Kinh toan tính thay đổi cách suy nghĩ và hành xử của Hoa 
Kỳ - liên tục thúc đẩy mưu đồ riêng của mình cho đến khi những kẻ cạnh 
tranh với họ phải nhường bước. Nguy cơ mất mát ở đây chính là khái niệm 
về các vùng biển quốc tế và quyền di lai tự do trong thời bình; đó không 
phải là điều các cường quốc khác dễ dàng từ bỏ. 


Với ý nghĩ đó, Anh đã thông báo vào mùa hè năm 2017 rằng một trong 
những sứ mệnh đầu tiên được thực hiện bởi hai tàu sân bay mới của họ 
chính là một cuộc hành quân vì “quyền tự do hàng hải” xuyên qua biển 
Đông. Bắc Kinh giữ một quan điểm rất mập mờ về điều này, dù đây được 
coi là một hành động khiêu khích, và điều đáng chú ý là người Anh đã 
không nói cụ thể khi nào họ sẽ bắt đầu cuộc hành quân. 


Tác giả địa chính trị Robert Kaplan đã dẫn giải lý thuyết cho rằng biển 
Đông đối với Trung Quốc trong thế kỷ 21 cũng tương tự vùng Caribe đối 
với Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20. Hoa Kỳ đã củng cố khối đại lục của họ, trở 
thành một cường quốc trên hai đại dương (Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dương), và sau đó tiến tới kiểm soát các vùng biển xung quanh, đẩy Tây 
Ban Nha ra khỏi Cuba. 


Trung Quốc cũng có ý định trở thành cường quốc hai đại dương (Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương). Để đạt được điều này, Trung Quốc đang đầu 
tu vào các cảng nước nước sâu ở Miên Điện, Bangladesh, Pakistan và Sri 
Lanka - những khoản đầu tư mang lại cho họ các mối quan hệ tốt, mang lại 


https://thuviensach.vn 


cho hải quân tương lai của họ khả năng có được các cán cứ thân thiện để ghé 
qua hoặc trú đóng, và các mối làm ăn thương mại bắc cầu trở lại quê nhà. 


Các cảng tại Ấn Độ Dương và vịnh Bengal là một phần của kế hoạch 
lớn hơn để đảm bảo tương lai của Trung Quốc. Việc thuê cảng nước sâu mới 
tại Gwadar, Pakistan, sẽ là chìa khóa (nếu khu vực Baluchistan của Pakistan 
đủ ôn định) dé tạo ra một tuyến đường bộ thay thế dẫn tới Trung Quốc. Từ 
bờ biển phía tây của Miến Điện, Trung Quốc đã xây dựng các đường ống 
dẫn khí thiên nhiên và dầu mỏ nối vịnh Bengal với vùng Tây Nam Trung 
Quốc - một biện pháp của Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc đáng 
quan ngại vào eo biển Malacca, nơi gần 80% nguồn cung cấp năng lượng 
của họ được vận chuyển qua. Điều này phần nào giải thích lý do tại sao, khi 
Miến Điện bắt đầu từng bước mở cửa ra thế giới bên ngoài vào năm 2010, 
Trung Quốc không phải là kẻ duy nhất đắp con đường đến tận cửa nhà họ. 
Hoa Kỳ và Nhật Bản nhanh chóng thiết lập những quan hệ tốt hơn và cả 
Tổng thống Obama lẫn Thủ tướng Abe đều đích thân đến thăm Miến Điện 
để bày tỏ sự tôn trọng. Chính quyền Trump nói rằng họ không muốn bị 
vướng vào những chuyện mạo hiểm ở nước ngoài, nhưng trò đôi co ở Miến 
Điện không phải là một trò mạo hiểm, đó là một chiến lược dài hạn. Nếu 
Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng đến Miến Điện, điều đó góp phần chặn đứng 
Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc đang thắng trong ván cờ đặc biệt này 
trên bàn cờ toàn cầu, nhưng Hoa Kỳ vẫn có khả năng giành ưu thế chừng 
nào chính quyền Miến Điện còn tin rằng Washington sẽ đứng về phía họ. 


Trung Quốc cũng đang xây dựng các cảng ở Kenya, các tuyến đường 
sát ở Angola và một đập thủy điện ở Ethiopia. Họ đang lùng sục suốt chiều 
dài và chiêu rộng của toàn bộ châu Phi để vơ vét khoáng sản và kim loại 
quý. 

Các công ty và công nhân Trung Quốc tràn đi khắp thế giới; dần dần 


quân đội Trung Quốc sẽ theo sau. Quyền lực lớn dẫn đến trách nhiệm lớn. 
Trung Quốc sẽ không để mặc các tuyến đường biển trong khu vực của mình 


https://thuviensach.vn 


cho Hoa Kỳ kiểm soát. Sẽ có những sự kiện đòi hỏi Trung Quốc phải hành 
động ở bên ngoài khu vực của mình. Thiên tai hoặc một vụ khủng bố/bắt 
con tin liên quan đến một số lượng lớn công nhân Trung Quốc sẽ đòi hỏi 
Trung Quốc phải hành động, và việc đó tất sẽ dẫn đến việc thiết lập các căn 
cứ ở hải ngoại, hoặc ít nhất là sự chấp thuận từ các quốc gia khác cho phép 
Trung Quốc di qua lãnh thổ của họ. Hiện có hàng chục triệu người Trung 
Quốc trên khắp thế giới, trong một số trường hợp họ lưu trú trong những 
khu nhà tập thể liên hợp khổng lồ dành cho công nhân ở nhiều vùng của 
châu Phi. 


Trung Quốc sẽ phải phấn đấu để trở nên nhanh nhạy trong thập niên 
tới. Họ hầu như không thể điều động trang thiết bị cứu trợ của Quân đội 
Nhân dân trong công tác giải quyết hậu quả của trận động đất tàn khốc năm 
2008 tại Tứ Xuyên. Họ huy động được quân đội, nhưng không thể huy động 
trang thiết bị của quân đội; việc di chuyển ra nước ngoài với tốc độ cao còn 
là một thách thức lớn hơn nữa. 


Điều này sẽ thay đổi. Trung Quốc không bị áp lực hoặc bị thúc đấy bởi 
vấn đề nhân quyền, xét vé phương diện ngoại giao hoặc kinh tế, trong các 
giao dịch với thế giới. Họ được an toàn trong biên giới của mình trong khi 
căng sức chống lại các mối liên kết của “Chuỗi đảo thứ nhất” trong Chuỗi 
ngọc trai, và hiện nay dang tự tin tiến ra toàn cầu. Nếu có thể tránh được một 
cuộc xung đột nghiêm trọng với Nhật Bản hay Hoa Kỳ, khi ấy nguy cơ thực 
sự duy nhất đối với Trung Quốc là chính bản thân họ. 


Có 1,4 tỷ lý do tại sao Trung Quốc có thể thành công, và 1,4 tỷ lý do tại 
sao Trung Quốc không thể vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thế lực lớn nhất 
trên thế giới. Một công cuộc đại suy thoái trong thập niên 1930 có thể khiến 
Trung Quốc thụt lùi nhiều thập niên. Trung Quốc đã tự khóa mình vào nền 
kinh tế toàn cầu. Nếu chúng ta không mua, họ sẽ không thể sản xuất. Và nếu 
họ không sản xuất, sẽ xảy ra thất nghiệp hàng loạt. Nếu có sự thất nghiệp 
hàng loạt và dài hạn, trong một thời đại khi người Trung Quốc là một dân 


https://thuviensach.vn 


tộc sống chen chúc trong các khu đô thị, tình trạng bất ổn xã hội tất phải xảy 
ra trên quy mô chưa từng thấy — giống như tất cả những thứ khác của Trung 
Quốc hiện đại. 


https://thuviensach.vn 


Chương Ba: Hoa Ky 


“Những tin đồn về cái chết của tôi đã bị thổi phồng quá nhiều” 
Mark Twain. 


https://thuviensach.vn 


NUNIK 
OCEAN 


https://thuviensach.vn 


Vị trí, vị trí và vị trí. Nếu bạn trúng số và đang muốn Vẫn một nơi để 
sống, quốc gia đầu tiên mà các tay cò nhà đất chỉ cho bạn sẽ là Hoa Kỳ. 


Câu trích dẫn của Twain nhắc tới những tin tức thất thiệt về cái chết của 
ông, nhưng có thể lúc ấy ông cũng đang nói đến những tin tức thái quá về sự 
sụp đổ của Hoa Kỳ. 


Nó có một nơi cư trú tuyệt vời, cảnh quan tráng lệ và nguồn nước thì 
sạch miễn chê, các tuyến giao thông hoàn hảo. Còn hàng xóm? Hàng xóm 
cũng tất tử tế, không bao giờ có chuyện rắc rối. 


Nếu bạn chia cắt không gian sống này thành nhiều phần nhỏ, điều đó sẽ 
làm giám đáng kể giá trị của nó - đặc biệt nếu làm cho cu dàn không nói 
cùng một ngôn ngữ và trả tiền thuê nhà bằng các loại tiền tệ khác nhau - 
nhưng khi không gian sống ấy thống nhất như một mái nhà, một gia đình, thì 
không øì có thể tốt hơn. 


Có năm mươi tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng chúng quy tụ lại thành một 
quốc gia theo cách mà hai mươi tám quốc gia có chủ quyền của Liên minh 
châu Âu không bao giờ có thể làm được. Hầu hết các quốc gia châu Âu đều 
có bản sắc dân tộc đậm nét hơn, xác định hơn so với bất kỳ tiểu bang nào 
của Hoa Kỳ. Thật dễ dàng để thấy một người Pháp, trước tiên có chất Pháp, 
kế đến mới là chất châu Âu, hoặc một người dân EU chăng trung thành máy 
với ý tưởng của châu Âu; nhưng thật dễ để tìm thấy một người Mỹ gắn bó 
với Hợp chúng quốc của mình theo cách mà rất ít người châu Âu nào có 
được với Liên minh châu Âu của họ. Điều này có thể được giải thích bằng 
địa lý, và bởi lịch sử về quá trình thống nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 


Phác họa lại quốc gia rộng lớn này bằng những nét vẽ đậm, phóng 
khoáng, từ đông sang tây, bạn có thể chia nó thành ba phần. 


https://thuviensach.vn 


Đầu tiên là Bình nguyên Bờ Đông dẫn đến dãy Appalachia, một khu 
vực được tưới tiêu tốt nhờ những con sông ngắn nhưng dễ dàng giao thông, 
cùng với thổ nhưỡng màu mỡ. Sau đó, đi xa hơn về phía tây, bạn có Đại 
bình nguyên trải dài tới tận dãy Rocky, và bên trong lãnh thổ này là lưu vực 
Mississippi với mạng lưới vĩ đại các con sông, có thể giao thông qua lại, 
chảy vào sông Mississippi chạy tháng một lèo xuống tận vịnh Mexico. Vịnh 
biến này được che chở bởi bán đảo Florida và một số hòn đảo. Một khi vượt 
qua vùng núi non hùng vĩ ở rặng núi của dãy Rocky là lúc bạn đến được 
vùng sa mạc, tiếp đó là dày Sierra Nevada, rồi một đồng bằng ven bién hẹp, 
và cuối cùng đến bờ biển Thái Bình Dương. 


Ở phía bắc, phía trên Ngũ Đại Hồ, là Lá chắn Canada, vùng núi đá tiền 
kỷ Cambria lớn nhất thế giới, một phần lớn của nó tạo thành rào chắn cho 
các khu định cư của con người. Về phía tây nam - sa mạc. Địa lý quy định 
rằng nếu một thực thể chính trị có thể hình thành và sau đó kiểm soát dải đất 
“sáng tươi từ đại dương bên này đến đại dương bên kia“ (Katharine Lee 
Bates), thì nó sẽ là một thế lực vĩ đại, vĩ đại nhất mà lịch sử từng biết đến. 
Một khi đã đạt được quyên lực đó, Liên bang Hoa Kỳ sẽ gần như bất khả 
xâm pham về mặt quân sự. Như chúng ta đã thấy ở chương về Nga, Hoa Kỳ 
có “chiều sâu chiến lược“ để một lực lượng phòng thủ có thể lùi sâu. Kích 
thước của Canada, (và Mexico ở một mức độ kém hơn) cũng là một lợi thế 
(của Hoa Kỳ). Còn bất kỳ thế lực thù địch nào cố gắng xâm nhập bằng sức 
mạnh từ đường biển sẽ phải chấp nhận những đường tiếp vận hậu cần kéo 
dài đến khó tin, điều này cũng đúng với các lực lượng trên bộ. 


Điều quan trọng không kém, trong thời hiện đại, là bất cứ kẻ nào đủ dại 
dột để rắp tâm xâm lược Hoa Kỳ sẽ sớm phải suy nghĩ về thực tế là Hoa Kỳ 
có hàng trăm triệu khẩu súng, sẵn sàng cung cấp cho một dân chúng vô cùng 
coi trọng cuộc sống, tự do và sự mưu cầu hạnh phúc của mình. Ngoài quân 
đội hùng mạnh, Hoa Kỳ còn có Vệ binh quốc gia (National Guard), cảnh sát 
tiểu bang và như chúng ta thấy trong những dịp khác nhau vào năm 2015, 
lực lượng cảnh sát đô thị có thể chuyển thành một đơn vị quân đội. Trong 


https://thuviensach.vn 


trường hợp bị xâm lược, mỗi thị trấn của Hoa Kỳ như Folsom, Fairfax hay 
Farmerville sé nhanh chóng biến thành một thành phố tương tự như Fallujah 
của Iraq. 


Nhưng để có được vị trí địa lý hiếm hoi gần như bất khả xâm phạm 
trước mọi cuộc tấn công thông thường, trước tiên Hoa Kỳ phải giành được 
không gian này và thống nhất nó. Công việc này đã được hoàn tất một cách 
nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, nếu xét đến kích thước của lục địa là 
ba ngàn dặm từ bờ đông đến bờ tây. 


Khi những người châu Âu lần đầu tiên bắt đầu đổ bộ và định cư vào 
đầu thế kỷ 17, họ nhanh chóng nhận ra rằng vùng bờ biển phía đông của 
lãnh thổ “nguyên sơ” này có đầy rẫy những bến cảng tự nhiên và đất đai 
màu mỡ. Đây là một nơi họ có thể sinh sống, và không giống như ở cố 
hương, đây là một nơi họ hy vọng có thể sống tự do. Thế rồi thế hệ con cháu 
của họ tiếp tục phủ nhận sự tự do của thổ dân bản địa, nhưng đó không phải 
là ý định của những di dân đầu tiên. Địa lý lôi kéo họ đến từ bên kia Đại Tây 
Dương với số lượng ngày càng đông. 


Thuộc địa cuối cùng trong số mười ba thuộc địa đầu tiên được thành 
lập là Georgia vào năm 1732. Mười ba thuộc địa đó ngày càng trở nên có tư 
tưởng độc lập suốt cho đến cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ (1775- 
1783). Vào lúc khởi đầu của giai đoạn ấy, các thuộc địa dần dần kết nối với 
nhau, trải dài một ngàn dặm từ Massachusetts Ở phía bắc, xuống đến 
Giorgia. Và có một dân số tổng cộng ước tính khoảng 2,5 triệu người. Các 
thuộc địa này được bao bọc bởi Đại Tây Dương về phía đông, và dãy 
Appalachia về phía tây. Dãy Appalachia dài 1.500 dặm, cảnh quan hùng vĩ, 
nhưng so với dãy Rocky thì không được cao lắm. Tuy nhiên, chúng vẫn tạo 
thành một rào cản ghê gớm đối với hành trình di cư có một rào cản khác, 
một rào cản chính trị. Chính phủ Anh ngăn cấm việc định cư ở phía tây dãy 
Appalachia vì nước Anh muốn đảm bảo thương mại và thuế má vẫn nằm lại 
bên bờ bién phía đông. 


https://thuviensach.vn 


Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ (1776) nói rõ: “Trong tiến trình lịch sử 
nhân loại, khi một dân tộc thấy cần rũ bỏ những mối liên hệ chính trị ràng 
buộc họ với một dân tộc khác và cân giành lấy một địa vị riêng biệt, bình 
dáng trong hàng cường quốc trên trái đất này - dia vị mà các quy luật của 
thiên nhiên và của đấng cai quản muôn loài cho phép họ được hưởng - thì vì 
nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại, họ không thể không tuyên bố 
những căn nguyên khiến họ phải ly khai.” Tuyên ngôn tiếp tục trình bày khá 
chi tiết những cán nguyên đó, và kháng dinh (mà không máy may gợi nhắc 
đến sự trớ trêu của chế độ chiếm hữu nô lệ) rằng hiển nhiên tất cả con người 
sinh ra được bình đăng. Nhưng cảm nghĩ cao quý ấy đã tiếp thêm năng 
lượng cho sự thắng lợi trong cuộc Chiến tranh giành độc lập, từ đó khai sinh 
một quốc gia mới. 


Vào đầu thế kỉ 19, lãnh đạo của quốc gia mới này vẫn chưa biết rằng họ 
cách xa “Biển Nam” hoặc “Thái Bình Dương” hàng ngàn dặm. Sử dụng 
những đường mòn của người Indian bản địa, một vài nhà thám hiểm, chỉ có 
thể nói là gan dạ nhất, đã vượt qua dãy Appalachia và đến được Mississippi. 
Họ nghĩ rằng từ nơi đây họ có thể tìm thấy đường thủy dẫn đến đại dương và 
nhờ đó nối liên với những vùng đất rộng lớn mà người Tây Ban Nha đã 
khám phá dọc các vùng duyên hải tây nam bên Thái Bình Dương, bao gồm 
cả Texas và California ngày nay. 


Tại thời điểm đó, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ non trẻ còn xa mới được an 
toàn, và nếu bị cầm chân trong các đường biên giới lúc bấy giờ, thì nó sẽ 
phải tranh đấu dữ dội lắm mới trở thành một cường quốc vĩ đại. Công dân 
Hoa Kỳ thời đó đã có thể lui tới được con sông Ohio, ở ngay phía tây của 
dãy Appalachia, nhưng sông Ohio dẫn vào Mississippi, con sông mà bờ tây 
của nó do người Pháp kiểm soát suốt một dải đến tận thành phố New 
Orleans. Sự kiểm soát này cho phép người Pháp làm chủ tuyến thương mại 
của Hoa Kỳ từ vịnh Mexico hướng về Cựu Thế giới, cũng như vùng lãnh thổ 
rộng lớn kéo dài về phía tây mà nay là vùng đất trung tâm của Hoa Kỳ. Năm 


https://thuviensach.vn 


1802, một năm sau khi Thomas Jefferson đảm nhận chức vụ tổng thống, ông 
viết: “Trên Dia Cầu có một vị trí duy nhất, mà ai sở hữu nó thì chính là kẻ 
thù tự nhiên và thường xuyên của chúng ta đó là New Orleans.” 


Pháp chính là kẻ đó, và vì vậy, chính là vấn đề, nhưng kỳ lạ thay, giải 
pháp không phải là chiến tranh. 


Năm 1803, Hoa Kỳ chỉ đơn giản mua lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh 
thổ Louisiana từ tay Pháp. Vùng đất này trải dài từ vịnh Mexico về phía tây 
bác đến thượng nguồn của các con sông nhỏ góp nước của các chi lưu chảy 
vào sóng Mississippi trong dãy Rocky. Đó là một khu vực có điện tích tương 
đương với Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh và Đức ngày nay cộng lại. Cùng với 
lãnh thổ trên là lưu vực Mississippi, lộ trình dẫn đến sự vĩ đại của Hoa Kỳ 
phát xuất từ đó. 


Chỉ bằng một nét bút, và trao tay món tiên trị giá 15 triệu đô la, vụ mua 
bán Louisiana năm 1803 đã làm tăng gấp đôi kích thước của Hoa Kỳ, và trao 
cho nó quyền bá chủ trên các tuyến vận tải đường thủy nội địa lớn nhất thế 
giới. Như nhà sử học người Mỹ Henry Adams đã viết, “Chưa bao giờ Hoa 
Ky nhận được nhiều như vậy với một chi phí nhỏ đến thế.” 


Lưu vực Mississippi có nhiều dặm thủy vận hơn so với tất cả phần còn 
lại của thế giới cộng lại. Không nơi nào khác có nhiều con sông có đầu 
nguồn không năm trong cao nguyên như vậy, và có dòng nước êm dém chay 
tháng đến tận dai dương vượt qua những khoảng cách rộng lớn. Sông 
Mississippi được nuôi dưỡng bởi phần lớn hệ thống sông ở lưu vực này, bắt 
nguồn gần Minneapolis và kết thúc cách đó 1.800 dặm trong vịnh Mexico. 
Vì vậy, các con sóng chính là đường vận tải tự nhiên cho hoạt động thương 
mại ngày càng phát triển, dẫn đến một hải cảng lớn, và toàn bộ tuyến vận tải 
này đều sử dụng những bè nối thủ công mà cho đến ngày nay vẫn rẻ hơn gấp 
nhiều lần so với đi đường bộ. 


https://thuviensach.vn 


Hoa Kỳ giờ đã có độ sâu địa lý chiến lược, một vùng đất màu mỡ rộng 
lớn và một lựa chọn thay thế cho các cảng Đại Tây Dương để tiến hành kinh 
doanh. Họ cũng có các tuyến đường không ngừng được mở rộng từ đông 
sang tây nối bờ đông với vùng lãnh thổ mới, và các hệ thống sông chảy từ 
bắc xuống nam nối liền các vùng đất dàn cư hãy còn thưa thớt với nhau, nhờ 
đó khuyến khích Hoa Kỳ tổ chức thành một thực thể đơn nhất. 


Giờ đây đã có một cảm nhận rằng quốc gia này sẽ trở thành một gã 
khổng lồ, một cường quốc lục địa. Họ tiếp tục dàn bước về phía trước, luôn 
hướng về phía tây, nhưng dõi một mắt nhìn về phía nam và canh chừng sự 
an toàn của viên bảo ngọc trên vương miện - dòng MississIppl. 


Đến năm 1814, người Anh đã rời đi, và người Pháp đã từ bỏ Louisiana. 
Giờ là lúc nghi mẹo để người Tây Ban Nha cũng ra di nốt. Việc ấy không 
quá khó. Tây Ban Nha đã kiệt qué bởi cuộc chiến chống lại Napoléon ở châu 
Âu; Hoa Kỳ lúc này đang đẩy thổ dân Seminole vào vùng Florida thuộc Tây 
Ban Nha, và Madrid biết rằng những đợt sóng di cư sẽ theo sau. Năm 1812, 
người Tây Ban Nha nhượng lai Florida cho Hoa Ky và cùng với nó là một 
diện tích lãnh thổ khổng lồ. 


Vụ mua bán Louisiana đã mang lại cho Hoa Kỳ vùng đất trung tâm, 
nhưng Hiệp ước Xuyên lục địa năm 1819 đã đem lại cho họ một thứ có giá 
trị gần như ngang bằng. Người Tây Ban Nha chấp nhận Hoa Kỳ có quyền 
quản hạt tại vùng viễn tây bên trên vĩ tuyến 42, ranh giới của California và 
Oregon ngày nay, trong khi Tây Ban Nha sẽ kiểm soát những gi năm bên 
dưới vĩ tuyến này, phía tây lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã vươn đến được Thái 
Bình Dương. 


Vào thời điểm đó, hầu hết người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng chiến thắng vĩ 


đại của năm 1819 chính là việc giành được Florida, nhưng Ngoại trưởng 
John Quincy Adams đã viết trong nhật ký của mình: “Việc có được một 


https://thuviensach.vn 


đường biên giới rõ ràng đến [Thái Bình Duong] đánh dẫu một kỷ nguyên 
tuyệt vời trong lịch sử của chúng tôi.” 


Nhưng vẫn còn một vấn đề khác đối với một khu vực nói tiếng Tây 
Ban Nha - Mexico. 


Bởi vì Thương vụ Louisiana làm tăng gấp đôi kích thước của Hoa Kỳ, 
nên khi Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha năm 1821, biên giới của 
Mexico chỉ cách cảng New Orleans hai trăm dặm. Trong thế kỷ 21, Mexico 
không đặt ra mối đe dọa về lãnh thổ đối với Hoa Kỳ, mặc dù sự gần gũi của 
họ gây rắc rối cho người Mỹ, vì họ nhồi cho người láng giềng phương bắc 
của mình sự thèm khát nguồn lao động và ma túy bất hợp pháp. 


Nhưng năm 1821 thì tình hình lại khác. Mexico kiểm soát toàn bộ vùng 
đất kéo dài đến tận Bắc California, một điều mà Hoa Kỳ có thể chấp nhận 
được. Nhưng Mexico cũng trải dài về phía đông, gồm cả phần đất hiện thời 
là Texas, vùng lãnh thổ từ hồi đấy cho đến ngày nay vẫn giáp ranh với 
Louisiana. Dân số của Mexico vào thời điểm đó là 6,2 triệu, so với 9,6 triệu 
của Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ có thể có khả năng tiễn chân quân đội Anh 
hùng mạnh, nhưng người Anh phải chiến đấu xa nhà ba ngàn dặm với các 
tuyến tiếp tế hậu cần vượt qua cả một đại dương. Còn người Mexico thì ở 
ngay kế bên. 


Washington âm thầm vận động người dàn Hoa Ky và những người mới 
đến, khuyến khích họ đến định cư ở cả hai phía của biên giới Hoa Kỳ - 
Mexico. Làn sóng người nhập cư kéo đến và lan rộng về phía tây và tây 
nam. Hầu như có rất ít cơ hội cho họ sinh cơ lập nghiệp trong vùng đất hiện 
là Mexico ngày nay, do đó họ không có cơ hội hòa nhập và làm gia tăng dân 
số ở đó. Mexico không được may mắn như Hoa Kỳ. Đất nông nghiệp của họ 
kém màu mỡ, không có hệ thống sông ngòi để sử dụng cho giao thông vận 
tải, và hoàn toàn thiếu không khí dân chủ, dẫn đến việc những người mới 
đến định cư không có cơ hội được cấp đất. 


https://thuviensach.vn 


Trong khi quá trình xâm nhập Texas Xung diễn ra, Washington đã cho 
lưu hành “Học thuyết — (được đặt theo tên của Tổng thống James Monroe) 
vào năm 1923. Học thuyết này là một lời cảnh cáo dành cho các cường quốc 
châu Âu rằng họ không thể tìm kiếm đất đai ở Tây bán cầu được nữa, và nếu 
để mất bất kỳ phần lãnh thổ hiện có nào của mình, họ không thể đòi lại 
chúng. Nếu không thì... 


Vào giữa thập niên 1830, đã có đủ số lượng người định cư da trắng ở 
Texas để gây sức ép lên vấn đề Mexico. Dân chúng theo Công giáo Mexico, 
nói tiếng Tây Ban Nha, ước tính chỉ khoảng mấy ngàn, nhưng có tới gần hai 
mươi ngàn di dàn da trắng theo Tin lành. Cuộc Cách mang Texas giai đoạn 
1835-1836 đã đẩy người Mexico phải rời đi, nhưng đó là một thắng lợi sít 
sao, và giả dụ lúc đó di dân thất thế, thì quân đội Mexico sẽ lập tức tràn vào 
New Orleans và kiểm soát phần hạ lưu phía nam của sông Mississippi. Đó là 
một trong những “giả dụ vĩ đại nhất của lịch sử hiện đại. 


Tuy nhiên, lịch sử đã rẽ vào một ngả đường khác và Texas trở nên độc 
lập nhờ vào tiền, vũ khí và các ý tưởng của Hoa Kỳ. Vùng lãnh thổ này di xa 
hơn, họ gia nhập Liên bang Hoa Ky vào năm 1845 và cùng sát cánh chiến 
đấu trong cuộc chiến tranh Mexico 1846-1848, trong cuộc chiến đó, ho 
nghiền nát người hàng xóm phía nam. Cuộc chiến đó là điều cần thiết để 
người ta chấp nhận rằng lãnh thổ Mexico đã kết thúc tại đải bờ cát phía nam 
của dòng sông Rio Grande. 


Với California, New Mexico và vùng đất mà hiện nay là Arizona, 
Nevada, Utah và một phần Colorado, biên giới của Hoa Ky luc địa lúc bấy 
giờ đã giống như ngày nay, và xét trên nhiều khía cạnh, chúng là những biên 
giới tự nhiên. Ở phía nam, dòng sông Rio Grande chạy qua sa mạc; ở phía 
bắc là những hồ lớn và vùng núi đá với ít cư dân sinh sống ở gần biên giới, 
đặc biệt là ở nửa phía đồng của lục địa; ở phía đông và tây là đại dương 
mênh mông. Tuy nhiên trong thế kỷ 21 ở phía Tây Nam, những kí ức lịch sử 


https://thuviensach.vn 


văn hóa về gốc gác Hispanic (gốc gác về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) của 
những vùng đất này có khả năng sẽ trỗi dậy, vì nhân khẩu học đang thay đổi 
nhanh chóng, và những người Hispanic sẽ là nhóm dân số đông đảo nhất 
trong vài thập niên tới. 


Nhưng hãy trở lại năm 1848. Người châu Âu đã rời đi, lưu vực sông 
Mississippi đã được an toàn trước mọi cuộc tấn công trên đất liền, Thái Bình 
Dương đã ở ngay trước mắt và các lãnh địa của người Indian còn lại chắc 
chán sé bi chinh phục: không còn mối đe dọa nào đối với Hoa Ky nữa. Giờ 
là lúc để kiếm tiền, và sau đó mạo hiểm ra khơi để đảm bảo việc tiếp cận ba 
tuyến đường biển duyên hải cho siêu cường tương lai. 


Cơn sốt vàng ở California giai đoạn 1848-1849 có phần góp sức, nhưng 
dù không có nó thì những người nhập cư vẫn cứ tiến về miền Tây. Xét cho 
cùng thì cả một đế chế lục địa cần được xây dựng, và khi đế chế ấy phát 
triển, sẽ càng nhiều dân nhập cư nối bước đến theo. Đạo luật Cấp Đất ngụ 
cư (Homestead Act) năm 1862 tưởng thưởng một mảnh đất 160 mẫu Anh 
thuộc sở hữu của Liên bang cho bất kỳ ai canh tác nó trong năm năm và chỉ 
trả một khoản phí nhỏ. Nếu bạn là một người nghèo từ Đức, Scandinavia, 
hay Ý tới, tại sao phải đến Mỹ Latinh và trở thành một nông nô, trong khi 
bạn có thể đến Hoa Kỳ và trở thành một người tự do sở hữu đất đai? 


Năm 1867, Alaska được mua lại từ Nga. Vào thời điểm đó, thương vụ 
này được goi là “Trò điên rô của Seward”, lấy theo tên Ngoại trưởng 
William Seward, người đã chấp nhận thỏa thuận này. Ông đã trả 7,2 triệu đô 
la, tức đơn giá hai xu một mẫu Anh. Báo chí cáo buộc ông bỏ tiền ra mua 
tuyết, nhưng mọi người thay đổi y kiến khi các mỏ vàng lớn được phát hiện 
vào năm 1896. Nhiều thập niên sau đó, những mỏ dầu với trữ lượng không 
lồ cũng được tìm thấy. 


Hai năm sau, vào năm 1869, tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên 
được khánh thành. Lúc này, bạn có thể đi băng qua đất nước trong vòng một 


https://thuviensach.vn 


tuần, trong khi trước kia, một hành trình như vậy phải mất mấy tháng trời 
đầy nguy hiểm. 


Khi đất nước phát triển và tăng trưởng thịnh vượng, Hoa Kỳ bắt đầu 
xây dựng Hải quân Đại dương. Hầu hết các chính sách đối ngoại thế kỷ 19 
đều bị chi phối bởi việc mở rộng thương mai và tránh các vướng mắc bên 
ngoài khu vực mình sinh sống, nhưng giờ đã đến lúc phải dẫn bước ra bên 
ngoài và bảo vệ các ngả tiếp cận tới bờ biển. Mối đe dọa thực sự duy nhất là 
từ Tây Ban Nha - người Tây Ban Nha có thể đã bị thuyết phục rời khỏi lục 
địa, nhưng họ vẫn kiểm soát các đảo Cuba, Puerto Rico và một phần lãnh 
thổ thuộc cộng hóa Dominica hiện nay. 


Riêng Cuba là trường hợp khiến các tổng thống Hoa Kỳ chong mắt cả 
đêm, như nước này còn làm điều đó một lần nữa vào năm 1962 trong cuộc 
khủng hoảng tên lửa Cuba. Hòn đảo này nằm ngay ngoài khơi Florida, cho 
phép nó tiếp cận và có tiềm năng kiểm soát eo biển Florida và eo biển 
Yucatan trong vịnh Mexico. Đây là lối ra vào của cảng New Orleans. 


Quyên lực của Tây Ban Nha có thể đã suy yếu dần cho đến cuối thế ky 
19, nhung đây vẫn là một thế lực quân sự đáng gòm. Năm 1898, Hoa Ky 
tuyên chiến với Tây Ban Nha, điều động quân đội tới và giành quyền kiểm 
soát Cuba, cùng với Puerto Rico, Guam và Philippines gom chung vào một 
mẻ. Tất cả những vùng đất này đều trở nên có ích, nhưng Guam nói riêng là 
một món lợi chiến lược tối quan trọng và Cuba là một mối đe dọa chiến lược 
nếu đảo này bị kiểm soát bởi một cường quốc lớn. 


Năm 1898, mối đe dọa này đã được loại bỏ bởi cuộc chiến tranh với 
Tây Ban Nha. Năm 1962, nó lại được loại bỏ bởi mối đe dọa chiến tranh với 
Liên Xô sau khi Liên Xô xuống nước nhượng bộ trước. Ngày nay không có 
thế lực lớn nào bảo trợ cho Cuba, và dường như Cuba lại bị đặt dưới ảnh 
hưởng văn hóa, và có lẽ cả chính trị, của Hoa Kỳ một lần nữa. 


https://thuviensach.vn 


Hoa Kỳ nhanh chóng hành động. Trong một năm đó, họ siết chặt Cuba, 
eo bién Florida, và ở trong một chừng muc lớn, toàn vùng biển Caribe. Hoa 
Kỳ cũng sát nhập quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương, do đó che chắn 
cửa ngó đến vùng bờ biển phía tây của mình. Năm 1903, Hoa Kỳ đã ký một 
hiệp ước thuê độc quyền kênh đào Panama. Thương mại đang bùng nổ. 


Đã đến lúc Hoa Kỳ cho thấy họ không chỉ đơn thuần bước lên sân khấu 
thế giới, và còn cách nào tốt hơn để chứng minh điều đó bằng một màn phô 
diễn thế lực quân sự vòng quanh Trái đất. 


Tổng thống Theodore Roosevelt có lối phát biểu tương đối nhẹ nhàng - 
nhưng về bản chất, ông ấy chở một cây gậy khổng lô đi thị uy khắp thế giới. 
Mười sáu chiến hạm hải quân từ lực lượng Đại Tây Dương khởi hành tại 
Hoa Kỳ vào tháng Mười hai năm 1907. Thân tàu được sơn màu trắng, màu 
thời bình của hải quân, và ví dụ ấn tượng về tín hiệu ngoại giao này trở nên 
nổi tiếng dưới tên gọi “Hạm đội Trắng vĩ đại”. Trong mười bốn tháng sau 
hạm đội đã viếng thăm 20 hải cảng, bao gồm các cảng ở Brazil, Chile, 
Mexico, New Zealand, Úc, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý và Ai 
Cập. Một trong số những hải cảng tối quan trọng này là Nhật Bản, và nước 
này đã được thông báo rằng, trong những tình huống nguy cấp, hạm đội Đại 
Tây Dương của Hoa Kỳ có thể sẽ được điều động đến Thái Bình Dương. 
Chuyến hải trình này, một sự kết hợp của sức mạnh cả nhu lẫn cương, diễn 
ra trước khi có thuật ngữ quân sự “thị uy sức mạnh“ (force projection), 
nhưng nó đích thực là như vậy, và màn thị uy này đã được tất cả liên kết thế 
lực lớn trên thế giới ghi nhận đúng mức. 


Hầu hết các tổng thống kế nhiệm đều ghi nhớ lời khuyên của George 
Washington trong diễn văn chia tay của ông vào năm 1796, rằng đừng để bị 
lôi kéo vào những “ác cảm thâm căn cố đế đối với một quốc gia cụ thể nào, 
và mê mải bám víu vào một số quốc gia khác”, và “tránh xa các liên minh 
vĩnh viễn với bất kỳ phần nào của thế giới bên ngoài”. 


https://thuviensach.vn 


Ngoài sự tham gia muộn màng - mặc dù rất thiết yếu - vào Chiến tranh 
Thế giới I, Hoa Kỳ của thế kỷ 20 hầu như đã xoay xở né tránh các dính líu 
và liên minh cho đến năm 1941. 


Chiến tranh Thế giới II đã làm thay đổi mọi thứ. Hoa Kỳ bị tấn công 
bởi một nước Nhật ngày càng quân phiệt sau khi Washington áp đặt các biện 
pháp trừng phạt kinh tế đối với Tokyo, một điều lẽ ra sẽ khiến Nhật Bản phải 
quỳ gối. Hoa Kỳ phản đòn mạnh mẽ. Họ đã thị uy sức mạnh khổng lồ hiện 
tại của mình vòng quanh thế giới, và để giữ nguyên tình thế đó, lần này họ 
không lui về quê nhà nữa. 


Là cường quốc kinh tế và quân sự hậu chiến lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ 
hiện nay cần kiểm soát các tuyến đường bién toàn cầu, để gìn giữ hòa bình 
và đưa hàng hóa ra thị trường. 


Họ là “kẻ cuối cùng còn đứng vững”. Châu Âu đã vắt kiệt sức, và nền 
kinh tế châu Âu đã bị tàn phá nặng nề giống như các thị trấn và thành phố 
của họ vậy. Nhật Bản đã bị đè bẹp, Trung Quốc tan hoang và đang có nội 
chiến, Nga thì thậm chí không tham dự trò chơi từ bản. 


Một thế kỷ trước, người Anh đã biết được rằng họ cần căn cứ tiền 
phương và các trạm tiếp than đá để từ đó triển khai và bảo vệ lực lượng hải 
quân của họ. Giờ đây, khi nước Anh suy yếu, Hoa Kỳ thèm thuồng ngắm 
nghía các thứ thuộc sở hữu của người Anh và nói, “Căn cứ đẹp đấy - chúng 
tôi sẽ lấy nó “. 


Giá cả cũng thuận mua vừa bán. Mùa thu năm 1940, Anh rất cần có 
thêm nhiều tàu chiến. Hoa Ky có năm mươi tàu dự trữ và thế là, với cái gọi 
là “Thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ”, người Anh đánh đổi tiềm năng 
trở thành một cường quốc toàn câu của họ để lấy sự trợ giúp trong việc duy 


https://thuviensach.vn 


trì cuộc chiến. Hầu hết các căn cứ hải quân Anh ở Tây bán cầu đã được bàn 
giao (cho Hoa Kỳ). 


Công cuộc này, đối với tất cả các quốc gia, cho đến nay đã tệ vẫn là câu 
chuyện về bê tông. Bê tông để xây cưng hải cảng, đường băng, nhà chứa 
máy bay được gia cố, kho nhiên liệu, ụ tàu cạn và các căn cứ đào tạo lực 
lượng đặc biệt. Ở phương Đông, sau thất bại của Nhật Bản, Hoa Kỳ đã nắm 
lấy cơ hội để xây dựng những cơ sở như vậy trên khắp Thái Bình Dương. 
Tại Guam nằm nửa chừng đại dương, công việc đã hoàn tất; hiện nay Hoa 
Kỳ đã có căn cứ ngay trên hòn đảo Okinawa của Nhật ở biển Hoa Đông. 


Hoa Kỳ cũng lưu ý đến đất liền. Nếu họ chỉ trả để tái thiết châu Âu 
thông qua Kế hoạch Marshall giai đoạn 1948-1951, thì họ cũng muốn đảm 
bảo cho Liên Xô không tàn phá châu Âu và vươn ra tới bờ biển Đại Tây 
Dương. Những anh lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã không trở về nhà. 
Thay vào đó, họ xây dựng căn cứ tại Đức và đối mặt với Hồng quân Liên 
Xô trên khắp Đồng bằng Bắc Âu. 


Năm 1949, Washington lãnh đạo công cuộc thành lập NATO và nhờ đó 
thu về tay mình quyên chỉ huy sức mạnh quân sự sống còn của thế giới 
phương Tây. Lãnh đạo dần sự của NATO năm nay có thể là một người Bỉ, 
năm sau là một người Anh, nhưng vị tư lệnh quân sự luôn luôn là một người 
Mỹ, và cho đến nay hỏa lực mạnh nhất của NATO chính là Hoa Ky. 


Bất kể hiệp ước kia có viết gi di nữa, tư lệnh tối cao của NATO rốt cuộc 
vẫn chịu sự sai khiến của Washington. Anh và Pháp trong cuộc khủng hoảng 
Suez. năm 1956, khi họ chịu khuất phục trước áp lực của Hoa Kỳ để rồi phải 
chấm dứt vị thế chiếm đóng của họ ở khu vực kênh đào, kéo theo việc mất 
đi phần lớn ảnh hưởng của họ ở Trung Đông, đã phải trả giá để học được bài 
học rằng một đất nước thuộc khối NATO không thể duy trì chính sách chiến 
lược hải quân mà không trước hết tham khảo ý kiến của Washington. 


https://thuviensach.vn 


Với việc Iceland, Nauy, Anh và Ý (tất cả thành viên sáng lập NATO) đã 
trao cho Hoa Kỳ quyền truy cập và các quyền hạn khác đối với các căn cứ 
của họ, hiện nay Hoa Kỳ đã thống trị Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải 
cũng như Thái Bình Dương. Năm 1951, Hoa Kỳ bành trướng sự thống trị 
của mình xuống phía nam bằng cách thành lập một liên minh với Úc và New 
Zealand, đồng thời cũng hướng lên phía bắc sau Chiến tranh Triều Tiên 
những năm 1950-1953. 


Giờ đây có hai tấm bản đồ Hoa Kỳ: một bản đồ quen thuộc trải dài theo 
đường chéo từ Seattle trên bờ Thái Bình Dương xuống đến mũi đất dài hình 
cán chảo trên biển Sargasso, và một bản đồ thể hiện dấu vết quyền lực địa 
chính trị của Hoa Kỳ. Tấm bản đồ thứ hai này cho thấy các căn cứ, hải cảng 
và đường băng - những thứ có thuc mà bạn có thể đánh dấu trên mặt giấy. 
Nhưng đồng thời đó cũng là một bản đồ khái niệm, một bản đồ cho ta biết 
rằng trong trường hợp sự kiện A xảy ra ở khu vực P, quốc gia C có thể đứng 
về phe của Hoa Kỳ, và ngược lại. Nếu một thế lực lớn muốn chơi một ván 
tại bất cứ nơi nào trên thế giới, kẻ đó nên biết rằng họ định chơi thì Hoa Kỳ 
luôn có thể có sẵn một tay chân ở đó để đương đầu với họ. Một siêu cường 
đã xuất hiện. Trong những năm 1960 thất bại tại Việt Nam đã hủy hoại sự tự 
tin của Hoa Kỳ, và khiến họ thận trọng hơn trong việc can dự ở nước ngoài. 
Tuy nhiên, trên thực tế thì một thất bại cũng không làm thay đổi cán bản 
chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. 


Hiện tại, thách thức đối với quyền bá chủ của Hoa Kỳ chỉ xuất hiện từ 
ba khu vực: một châu Âu thống nhất, Nga và Trung Quốc. Cả ba sẽ phát 
triển mạnh mẽ hơn, nhưng hai trong số đó sẽ đạt đến giới hạn của họ. 


Giấc mơ của một số người châu Âu về một Liên minh châu Âu “ngày 
càng gần gũi hơn“ cùng với một chính sách đối ngoại và quốc phòng chung 
đang chết dần trước mắt chúng ta. Thậm chí nếu viễn cảnh đó không xảy ra, 
châu Âu cũng đã chi quá ít vào quốc phòng đến mức họ sớm muộn cũng 
phải phụ thuộc vào sự bảo hộ của Hoa Kỳ. Đợt suy sụp kinh tế năm 2008 đã 


https://thuviensach.vn 


khiến các cường quốc châu Âu suy giảm năng lực và hầu như không còn 
mặn mà với các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài, đặc biệt sau khi họ chứng kiến 
sự can thiệp vào Libya đã kết thúc tồi tệ như thế nào, khi Pháp và Anh, cùng 
với Hoa Kỳ “lãnh đạo từ phía sau“, hậu thuẫn cho cuộc lật đổ chế độ 
Gaddafi. Năm 2013, thủ tướng Anh David Cameron đã đến thăm Tripoli và 
nói với dân Libya rằng bài học kinh nghiệm ở Afghanistan và Iraq là: “Việc 
giüp đỡ các xứ sở khác, hay can thiệp vào các quốc gia khác, không chỉ don 
giản là sự can thiệp về quân sự.“ Trước những tiếng hô vang “Allahu Akbar“ 
(Vinh danh Thượng để), ông cam kết: “Trong công cuộc xây dựng một 
Libya mới, các bạn sẽ không có người bạn nào lớn hơn nước Anh. Chúng tôi 
sẽ chung bước với các bạn suốt chặng đường này.” Nhưng sau đó, khi Libya 
rơi vào hỗn loạn, các phe dân quân đánh nhau giành quyền kiểm soát, người 
châu Âu rời đi, bỏ lại môt nhà nước tan nát, một dân tộc tuyệt vọng và một 
tuyến đường mới mở toang cho dân nhập cư bất hợp pháp tràn vào lục địa. 


Năm 1991, mối đe dọa từ Nga đã bị xóa bỏ vì sự kém cỏi về kinh tế 
øây sửng sốt của họ, sự căng sức quá mức về quân sự và thất bại của chính 
phủ Nga trong việc thuyết phục quần chúng trong dé chế của mình rằng 
những trại cải tạo lao động và việc sản xuất dư thừa máy kéo nông nghiệp 
do nhà nước tài trợ là con đường tiến lên phía trước. Sự phản kháng gần đây 
của Putin là một cái gai đầm vào sườn Hoa Kỳ, nhưng Nga không phải là 
một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thống trị của Hoa Kỳ. Khi Tổng 
thống Obama mô tả Nga “không hơn gì một cường quốc khu vực” vào năm 
2014, có lẽ ông ấy đã khiêu khích không cần thiết, nhưng nói vậy là không 
sai. Những chân song trong nhà tù địa lý của Nga, như đã thấy trong chương 
Một, vẫn còn nằm nguyên tai chỗ: Nga vẫn thiếu một hải cảng nước ấm với 
khả năng tiếp cận các tuyến hằng hải toàn cầu, và vẫn thiếu năng lực quân 
sự trong thời chiến để tiến đến Đại Tây Dương thông qua biển Baltic và biển 
Bắc, hoặc biển Den và Địa Trung Hải. 


Hoa Kỳ phần nào hậu thuẫn cho sự thay đối chính phủ Ukraine năm 
2014. Họ muốn mở rộng nén dân chủ thế giới, muốn lôi kéo Ukraine ra khói 


https://thuviensach.vn 


ảnh hưởng của Nga và nhờ đó làm suy yếu tổng thống Putin. Washington 
biết rằng trong thập niên vừa qua, khi Hoa Kỳ bị xao lãng vì những chuyển 
biến ở Iraq và Afghanistan, Nga đã lợi dụng những gi họ gọi là “cận ngoại” 
(near abroad - các nước cộng hòa độc lập mới thành lập sau khi Liên Xô sụp 
đồ) để lập lại chỗ đứng vững chắc ở những nơi nhu Kazakhstan và lấn chiếm 
lãnh thổ ở Georgia. Chậm trễ, và có phần nửa vời, Hoa Kỳ cố gắng giảm 
thiểu những lợi lộc của Nga. Tổng thống Trump đã bày tỏ thiện ý với 
Moscow và tìm kiếm một mối quan hệ cá nhân với Putin, nhưng sự bất đồng 
giữa hai quốc gia lớn hơn mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo của họ. 


Hoa Ky quan tâm đến châu Âu, quan tâm đến NATO, và đôi khi sẽ 
hành động (nếu việc đó liên quan đến lợi ích của họ), nhưng đối với Hoa Kỳ 
hiện nay, Nga chủ yếu là một vấn đề của châu Âu, mặc dù họ vẫn để mắt sát 
sao. 


Vậy là còn lại vấn đề Trung Quốc, và Trung Quốc đang vươn lên. 


Hầu hết các phân tích được viết suốt thập niên vừa qua đều cho rằng 
vào giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ và trở thành siêu cường 
dẫn đầu. Vì những lý do cụ thể được thảo luận trong chương Hai, tôi không 
tin vào điều đó. Chuyện này có thể phải mất một thế kỷ mới đạt được. 


Xét về phương diện bình tế, Trung Quốc đang trên con đường bắt kịp 
với Hoa Kỳ, và điều đó đem lại cho họ rất nhiều ảnh hưởng và một vị trí đầu 
bảng, nhưng về quân sự và chiến lược, họ còn rớt lại phía sau hàng thập 
niên. Hoa Kỳ sẽ dành những thập niên đó để đảm bảo cho hiện trạng này 
không thay đổi, nhưng Hoa Kỳ cũng cảm nhận rằng khoảng cách đó lết sẽ 
thu hẹp lại. 


Chi phí đổ bê tông không hé ré. Bê tông không chỉ đòi hỏi trộn và đổ, 


mà còn phải có khả năng trộn và đổ đúng nơi bạn muốn. Như chúng ta đã 
thấy với “Thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ”, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối 


https://thuviensach.vn 


với các chính phủ khác không phải lúc nào cũng hoàn toàn vị tha. Viện trợ 
kinh tế, và quan trọng không kém, là hỗ trợ quân sự, đem lại cho Hoa Kỳ 
giấy phép để đổ bê tông, nhưng cũng kèm theo nhiều quyền lợi khác nữa, 
ngay cả khi những quyền đó đòi hỏi tốn phí bổ sung. 


Ví dụ, vào năm 2017, Washington bày tỏ sự phẫn nộ về những vi phạm 
nhân quyền ở Syria (một nhà nước thù địch); sau một cuộc tấn công bằng 
khí độc của chế độ này, Tổng thống Trump thậm chí đã ra lệnh tấn công 
bằng tên lửa hành trình. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của Hoa Kỳ đối với việc lạm 
dụng ở Bahrain có thể là tiếng kêu hơi khó nghe thấy, bị lấn át, như đã từng, 
bởi tiếng ồn ào động cơ của Hạm đội 5 Hoa Kỳ đồn trú tại Bahrain với tư 
cách là khách mời của chính phủ Bahrain. Mặt khác bằng cách hỗ trợ, Hoa 
Kỳ quả thực đã có được khả năng đề xuất với chính phủ B (ví dụ Miên 
Điện) rằng chính phủ này có lẽ muốn kháng cự những lời đề nghị của chính 
phủ C (ví dụ Trung Quốc). Trong ví du cu thể trên, Hoa Ky đã dâm chân, vì 
chính phủ Miến Điện mới chỉ bắt đầu mở cửa gần đây đối với phần lớn thế 
giới bên ngoài, và Bắc Kinh đã có một khởi đầu thuận lợi. 


Tuy nhiên, khi nói đến Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, 
Singapore, Malaysia, Indonesia và những quốc gia khác, đối với Hoa Kỳ 
cũng dễ dàng như bước qua cánh cửa đã mở sẵn, nhờ sự quan ngại của các 
quốc gia này về người hàng xóm khổng lồ và nhờ việc họ mong muốn được 
gắn bó với Washington. Các quốc gia này hắn đều có vấn đề với nhau, 
nhưng những vấn đề đó trở nên nhỏ nhặt trước nhận thức rằng nếu không sát 
cánh cùng nhau, họ sẽ bị đốn ngã từng quốc gia một, và cuối cùng sẽ gục 
ngã dưới bá quyền Trung Quốc. 


“Chính sách xoay trục sang châu Á” nổi tiếng của Hoa Kỳ dưới nhiệm 
kỳ Obama đã được một số người cho rằng đồng nghĩa với việc bỏ rơi châu 
Âu; nhưng xoay trục tới một nơi này không có nghĩa từ bỏ nơi khác. Trong 
trường hợp này, nó mang ý nghĩa bạn dồn bao nhiêu trọng lực lên bàn chân 
nào. Ngay cả trước khi Tống thống Trump lên nắm quyền, Hoa Kỳ vẫn di 


https://thuviensach.vn 


nước đôi. Sẽ không bao giờ xảy ra một động thái điên rồ là vội vàng rút khỏi 
châu Âu - quả thực là khí tài quân sự hạng nặng của Hoa Kỳ đã được xây 
dựng thêm ở Đông Âu. Chính quyền Trump đang giữ thăng bằng khá vững 
vàng, mặc dù có thể nói rằng những tiến triển tại châu Á mới có khả năng 
khiến họ mất ăn mất ngủ, chứ không phải tại châu Âu hoặc Nga. 


Nhiều chiến lược gia về chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ tin 
rằng lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ở châu Á và Thái Bình Dương. Một 
nửa dân số thế giới sống ở đó, và nếu bao gồm cả Ấn Độ, châu Á được kỳ 
vọng sẽ cung cấp một nửa sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2050. 


Do đó chúng ta sẽ thấy Hoa Kỳ ngày càng đầu tư thời gian và tiền bạc 
vào Đông Á để thiết lập sự hiện diện và ý định của họ trong khu vực này. Ví 
dụ ở miền Bắc nước Úc, Hoa Kỳ đã thiết lập một căn cứ thủy quân lục 
chiến. Nhưng để thực thi ảnh hưởng thực sự, họ cũng có thể phải đầu tư vào 
một hành động quân sự có giới hạn để bảo đảm với các đồng minh rằng Hoa 
Kỳ sẽ đến giải cứu trong trường hợp có sự biến gây hấn. Ví dụ, nếu Trung 
Quốc bắt đầu bắn vào một tàu khu trục Nhật Bản và có vẻ như họ sẽ có thêm 
những hành động quân sự khác, hải quân Hoa Kỳ có thể phải nổ súng cảnh 
cáo về phía hải quân Trung Quốc, hoặc thậm chí là nhắm thăng mà khai hỏa, 
để phát đi tín hiệu rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham chiến. Tương tự, khi Bắc 
Triều Tiên bắn vào Hàn Quốc, Hàn Quốc bắn trả, nhưng hiện tại Hoa Kỳ 
không hành động. Thay vào đó, Hoa Kỳ đặt các lực lượng của mình vào tình 
trạng báo động một cách công khai để gửi đi một thông điệp. Nếu tình hình 
leo thang Hoa Kỳ sẽ bắn cảnh cáo vào một mục tiêu của Bắc Triều Tiên, và 
cuối cùng bán trực tiếp. Đó là cách leo thang mà không khai chiến — và đây 
là thời điểm cho mọi chuyện trở nên nguy hiểm. 


Hoa Kỳ đang tìm cách chứng minh cho toàn bộ khu vực này thấy rằng 
lợi ích tốt nhất của họ là đứng về phe với Washington - Trung Quốc đang 
làm ngược lại. Vì vậy, khi bị thách thức, mỗi bên đều phải phản ứng, bởi vì 
với mỗi thách thức mà họ né tránh, niềm tin của đồng minh và nỗi sợ hãi của 


https://thuviensach.vn 


đối thủ cạnh tranh sẽ từ từ suy giảm, cho đến khi cuối cùng một sự kiện nào 
đó sẽ thuyết phục một quốc gia đổi phe. 


Các nhà phân tích thường viết về nhu cầu của một số nén văn hóa nào 
đó không muốn bị mất thể diện hoặc để ai thấy mình phải lùi bước, nhưng 
đó không chỉ là vấn đề của các nền văn hóa Ả-rập hay Đông Á - đó còn là 
vấn đề của nhân loại được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Có thể trong 
hai nền văn hóa trên, nhu cầu đó được xác định rõ ràng hơn và phát biểu 
công khai hơn, nhưng các chiến lược gia về chính sách đối ngoại của Hoa 
Kỳ cũng nhận thức được vấn đề, cũng như bất kỳ cường quốc nào khác. 
Thành ngữ tiếng Anh thậm chí còn có hai câu chứng minh ý tưởng này ăn 
sâu đến mức nào: “Nhường cho họ một tấc, họ sẽ lấn một dặm”; và châm 
ngón của Tổng thống Theodore Roosevelt những năm 1900, mà giờ đây dà 
được đưa vào kho từ vựng chính trị: “Nói năng nhẹ nhàng, nhưng mang theo 
một cây gậy lớn.“ 


Trò chơi chết chóc trong thế kỷ này sẽ là vấn đề Trung Quốc, Hoa Kỳ 
và những quốc gia khác trong khu vực làm thế nào để quản lý mỗi cuộc 
khủng hoảng phát sinh mà không bị mất thể diện, không gây nên nỗi oán 
hận và giận dữ sâu sắc từ hai phía. 


Cuộc khủng hoảng tên là một chiến thắng của Hoa Ky; công bố là vài 
tháng sau khi Nga rút các tên lửa của mình khỏi Cuba, Hoa Kỳ cũng rút các 
tên lửa Jupiter (có thể bắn tới Moscow) khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Đó thực sự là một 
thỏa hiệp, để cả hai bên để có thể công bố với công chúng của mình rằng họ 
không đầu hàng. 


Ở Thái Bình Dương trong thế kỷ 21 này, nhiều thỏa hiệp quyền lực lớn hơn 
đã được thực hiện. Trong ngắn hạn, đa số nhưng không phải tất cả những 
thỏa hiệp như vậy có khả năng do Trung Quốc thực hiện - một ví dụ đầu tiên 
là tuyên bố của Bắc Kinh về một Vùng nhận dạng phòng không, yêu cầu các 
quốc gia khác thông báo cho họ trước khi tiến vào vùng lãnh thổ tranh chấp, 


https://thuviensach.vn 


và Hoa Kỳ cố tình bay qua không phận đó mà không báo trước. Trung Quốc 
đã ít nhiều dat được điều gi đó bằng việc công bố rõ vùng nhận dạng này và 
biến nó thành một vấn đề; Hoa Kỳ đã đạt được điều gì đó bằng cách cho 
thấy họ không tuân thủ yêu cầu. Đó là một trò chơi dài hạn. 


Đây cũng là một trò chơi mèo vờn chuột. Đầu năm 2016, lần đầu tiên 
máy bay quân sự của Trung Quốc hạ cánh tại một trong những đường băng 
được xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trong khu 
vực quần đảo Trường Sa ở bién Đông. Việt Nam và Philippines đã đưa ra 
động thái phản đối chính thức vi cả hai đều có tuyên bố chủ quyền trong khu 
vực này. Hoa Kỳ đã mô tả động thái của Trung Quốc là đe dọa “sự ổn định 
khu vực”. Giờ dày, Washington theo dói từng du án xây dựng và từng 
chuyến bay, phải cân nhắc kỹ rồi lựa chọn thời điểm và địa điểm để đưa ra 
các phản kháng mạnh mẽ hơn, hoặc phái các lực lượng tuần tra hải quân và 
không quân tiến đến gần lãnh thổ tranh chấp. Bằng một cách nào đó, Hoa 
Kỳ phải trấn an các đồng minh của mình rằng sẽ hỗ trợ họ và đảm bảo 
quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế, đồng thời không di xa đến 
mức lôi kéo Trung Quốc vào một cuộc đối đầu quân sự. 


Chính sách của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản là trấn an người Nhật rằng 
Hoa Kỳ chia sẻ các lợi ích chiến lược đối với Trung Quốc và đảm bảo rằng 
căn cứ của Hoa Kỳ tại Okinawa vẫn hoạt động. Hoa Kỳ sẽ giúp Lực lượng 
Phòng vệ Nhật Bản trở thành một lực lượng hùng mạnh, nhưng đồng thời 
hạn chế năng lực quân sự của Nhật Bản để không thách thức Hoa Kỳ trên 
Thái Bình Dương. 


Mặc dù tất cả các quốc gia khác trong khu vực đều có vai trò quan 
trọng trong một trò chơi ghép hình ngoại giao phức tạp, nhưng các quốc gia 
then chốt có vẻ vẫn là Indonesia, Malaysia và Singapore. Cả ba nước có vị 
trí vắt ngang eo biển Malacca, mà đoạn hẹp nhất chỉ rộng 1,7 dặm. Mỗi 
ngày mười hai triệu thùng dầu vượt qua eo biển đó hướng thăng đến một 
Trung Quốc ngày càng khát đầu, và đến những nước khác trong khu vực. 


https://thuviensach.vn 


Chừng nào ba quốc gia then chốt này còn ủng hộ Hoa Kỳ, Hoa Kỳ vẫn có 
được lợi thế then chốt. 


Thêm nữa, Trung Quốc không có lý tưởng chính trị, họ không tìm cách 
truyền bá chủ nghĩa cộng sản, và cũng không thèm muốn có thêm (thật 
nhiều) lãnh thổ như Nga đã làm trong Chiến tranh Lạnh, và không bên nào 
tìm kiếm xung đột. Trung Quốc có thể chấp nhận để Hoa Kỳ canh giữ hầu 
hết các tuyến đường biển vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc ra thế giới, 
miễn là Hoa Kỳ chấp nhận rằng tầm kiểm soát đó sẽ chỉ được mở rộng đến 
gần biên giới Trung Quốc trong một giới hạn nhất định. 


Những cuộc tranh luận sẽ còn xảy ra, và thỉnh thoảng chủ nghĩa dần tộc 
sẽ được vận dụng để đảm bảo sự thống nhất của dân tộc Trung Hoa, nhưng 
mỗi bên cũng sẽ tìm cách thỏa hiệp. Sẽ nguy hiểm nếu như họ đọc vị sai đối 
phương hoặc/và đặt cược quá nhiều. 


Có những điểm bùng nổ, Hoa Kỳ có một hiệp ước với Đài Loan, quy 
định rằng nếu Trung Quốc xâm chiếm vào vùng lãnh thổ mà họ coi là tỉnh 
thứ 23 của minh, thì Hoa Ky sẽ tham chiến. Về phía Trung Quốc, lån ranh 
đỏ có thể châm ngòi cho cuộc xâm lược chính là thừa nhận chính thức của 
Hoa Kỳ với Đài Loan, hoặc việc Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, hiện 
không có dấu hiệu nào về những chuyện đó, và Hoa Kỳ và Đài Loan cũng 
không thấy sẽ có một cuộc xâm lược nào từ phía Trung Quốc. 


Trong khi cơn khát dầu mỏ và khí đốt nước ngoài của Trung Quốc tăng 
lên, nhu cầu của Hoa Kỳ giảm xuống. Điều này có tác động rất lớn đến mối 
quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Trung Đông, gây ra hiệu ứng 
dây chuyền tới các quốc gia khác. 


Nhờ có những giàn khoan ngoài khơi trong vùng ven biển của Hoa Kỳ, 


và những dự án khai thác dầu đá phiến dưới mặt đất tại nhiều vùng rộng lớn 
của đất nước, Hoa Kỳ dường như không chỉ đang trên đà trở nên tự túc về 


https://thuviensach.vn 


năng lượng, mà còn trở thành một nước xuất khẩu năng lượng ròng vào năm 
2020. Điều này sẽ đồng nghĩa với giảm bớt sự tập trung của họ vào việc đảm 
bảo nguồn dầu mỏ và khí đốt đến từ vùng Vịnh. Hoa Kỳ vẫn sẽ giữ lợi ích 
chiến lược ở đó, nhưng sự chú tâm sẽ không còn cao độ nữa. Nếu Hoa Kỳ 
không còn mặn mà nữa, các quốc gia vùng Vịnh sẽ tìm kiếm các liên minh 
mới. Một ứng cử viên sẽ là lran, Trung Quốc là một ứng viên khác, nhưng 
điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Trung Quốc xây dựng xong Hải quân Đại dương 
của họ, và quan trọng không kém, là sẵn sàng để trien khai nó. 


Hạm đội 5 của Hoa Kỳ sẽ không rời bỏ khỏi cảng của họ ở Bahrain - đó 
là một mảng bê tông mà họ lưỡng lự không muốn từ bỏ. Tuy nhiên, nếu 
nguồn cung cấp năng lượng của Ả-rập Saudi, Kuwait UAE và Qatar không 
còn cần thiết để giữ cho ngọn đèn Hoa Kỳ tiếp tục cháy sáng và xe hơi Hoa 
Kỳ tiếp tục chạy trên đường, công chúng Hoa Kỳ và Quốc hội sẽ đặt câu 
hỏi, ham đội ở đó để làm gì? Câu trả lời “để chiếu tướng Iran* có lé sẽ 
không đủ để dập tắt cuộc tranh luận. 


Ở những nơi khác của Trung Đông, chính sách của Hoa Kỳ trong ngắn 
hạn là ngăn chặn Iran trở nên quá mạnh trong khi đồng thời cố đạt được cái 
goi là “món hời lớn” — một thỏa thuận giải quyết nhiều vấn đề đã chia ré hai 
quốc gia, và kết thúc giai đoạn ba năm rưỡi thù hận. Tổng thống Trump kế 
thừa, và đồng ý với chính sách này, nhưng tìm cách đạt được nó thông qua 
một lộ trình hung hăng hơn, ít nhất là trong lời nói. Điều này có thể gây ra 
những sự bùng nổ và, với việc không bên nào chịu nhượng bộ, có thể dẫn 
đến tình trạng đối đầu. Tuy nhiên, không bên nào muốn chiến tranh, châu 
Âu không hề mang tâm thái muốn hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân đã 
được đồng thuận, và nhà cầm quyền Hoa Kỳ nhận thức rằng khi họ nhúng 
tay vào các sự kiện trong một "Trung Đông mở rộng”, Tehran sẽ nhận được 
một phiếu với những gì xảy ra. Vì vậy, trong khi Nhà Trắng của Trump tỏ 
một thái độ thù dich hơn, và ủng hộ các nhà nước Ả-rập Sunni trong tinh 
trạng bế tắc với Iran, cũng như trong nhiều vấn đề khác, lời lé hùng hồn 


https://thuviensach.vn 


chóng Iran trước cuộc bầu cử đã được xoa dịu bởi những thuc tế mà Nhà 
Trắng phải đối diện 


Về phần các quốc gia Ả-rập tham gia vào cuộc đấu tranh không chừng 
có thể kéo dài hàng thập niên với các nhóm Hồi giáo vũ trang, Washington 
có vẻ như đã từ bỏ ý tưởng lạc quan về việc khuyến khích các nền dân chủ 
kiểu Jefferson trỗi dậy trong khu vực, và sẽ tập trung vào việc cố gắng giải 
quyết tình hình trong khi tuyệt vọng xoay xở để cho gót giày binh sĩ Hoa Kỳ 
không phải dính cát bụi sa mạc. 


Mối quan hệ gần gũi với Israel có thể nguội lạnh, mặc dù chậm chạp, 
khi nhân khẩu học của Hoa Kỳ thay đổi. Con cháu của dân nhập cư gốc Mỹ 
Latinh và châu Á đang tràn vào Hoa Kỳ hiện nay sẽ quan tâm đến Mỹ 
Latinh và Viễn Đông nhiều hơn so với một quốc gia nhỏ bé ngoài rìa một 
khu vực không còn quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ. 


Chính sách ở châu Mỹ Latinh sẽ bao gồm việc đảm bảo cho kênh đào 
Panama vẫn mở cửa, tìm kiếm những đánh giá về việc đi qua kênh đào được 
đề xuất ở Nicaragua để đến Thái Bình Dương, và theo dõi sự trỗi dậy của 
Brazil trong trường hợp quốc gia này có ý đồ tạo ảnh hưởng tại vùng biển 
Caribe. Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ cũng sẽ cạnh tranh sức ảnh hưởng với Trung 
Quốc trên khắp châu Mỹ Latinh - nhưng chỉ tại Cuba, Washington mới dốc 
toàn lực để hòng thống trị kỷ nguyên hậu Castro. Khoảng cách gần gũi từ 
Cuba tới Florida và mối quan hệ mang tính lịch sử (mặc dù phức hợp) giữa 
Cuba và Hoa Kỳ, kết hợp với chủ nghĩa thực dụng Trung Quốc, đủ để mở 
đường cho Hoa Kỳ trở thành thế lực thống trị ở Cuba mới. Chuyến thăm lịch 
sử của Tổng thống Obama đến hòn đảo này vào mùa xuân năm 2016 đã 
đánh dấu một chặng đường dài hướng đến việc đảm bảo cho điều này. 
Obama là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Havana kể từ Calvin 
Coolidge vào năm 1228. Cựu lãnh dao Cuba, Fidel Castro nay quá cố, đã 
giận sôi máu trước sự kiện này. Các phương tiện truyền thông do nhà nước 
chỉ đạo đã làm đúng bổn phận khi tường trình đầy đủ những nhận xét tiêu 


https://thuviensach.vn 


cực của Castro, nhưng người ta có cảm nhận rằng việc này chỉ nhằm trấn an 
ông già kia mà thôi; quyết định tập thể đã được đưa ra, thời đại mới đã bắt 
đầu. 


Ở châu Phi, Hoa Kỳ chỉ là một trong những quốc gia đang tìm kiếm 
nguồn của cải tự nhiên của lục địa này, nhưng quốc gia kiếm được phần lớn 
kho báu đó lại là Trung Quốc. Như ở Trung Đông, Hoa Kỳ sẽ quan tâm theo 
dõi cuộc đấu tranh Hồi giáo ở Bắc Phi, nhưng cố gắng để không bị lôi kéo 
vào đó thấp hơn mười ngàn mét tính từ mặt đất. 


Thứ nghiệm của Hoa Kỳ với việc kiến lập các quốc gia bên ngoài 
dường như đã kết thúc. 


Tại lraq, Afghanistan và các nơi khác, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp tỉnh 
thần và sức mạnh của các thế lực địa phương và các bộ lạc nhỏ. Lịch sử về 
sự bảo toàn và thống nhất lãnh thổ của chính Hoa Kỳ có thể khiến họ đánh 
giá quá cao các lập luận duy lý về dân chủ của mình, một lập luận tin rằng 
sự thỏa hiệp, làm việc công bằng và chăm chỉ sẽ chiến thắng trước những 
nỗi sợ hãi lịch sử sâu xa và truyền đời đối với những øì khác lạ, cho dù đó là 
dân Ả-rập, Kurd, Hồi giáo Sunni, Hồi giáo Shia hay Kitô giáo. Hoa Kỳ giả 
định rằng mọi dân tộc sẽ muốn đến với nhau trong khi thực tế nhiều phe còn 
không dám thử, và vì trải nghiệm của riêng họ lại càng khiến họ muốn sống 
tách biệt hơn. Đó là một phản tỉnh đáng buồn về nhân loại, nhưng đó có vẻ 
là một sự thật đáng tiếc xuất hiện trong nhiều giai đoạn lịch sử, và ở nhiều 
nơi khác nhau. Hành động của Hoa Ky chỉ là nhc cái vung khỏi một cái nồi 
nước sôi vốn đang tạm thời che giấu sự thật đó. 


Điều này không có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ 
“ngây thơ”, như một số nhà ngoại giao châu Âu hợm hĩnh muốn tin; nhưng 
Hoa Kỳ thực sự có thái độ “có thể thực thí” và “có thể sửa chữa”, mặc dù 
hiển nhiên không phải lúc nào thái độ đó cũng hữu hiệu. 


https://thuviensach.vn 


Trong ba mươi năm qua, người ta đã thành thói quen ưa dự đoán sự sắp 
sửa hoặc sự suy tàn đang diễn ra của Hoa Kỳ. Điều đó là sai lầm trong hiện 
tại cũng như trong quá khứ. Đất nước thành công nhất hành tỉnh này sắp sửa 
có thể tự cung tự cấp về năng lượng, họ vẫn là thế lực kinh tế vượt trội, và 
chỉ tiêu nghiên cứu và phát triển cho quân đội của họ còn nhiều hơn ngần 
sách quân sự của tất cả các nước NATO khác cộng lại. Dần số của Hoa Kỳ 
không già đi như ở châu Âu và Nhật Bản, và một nghiên cứu của viện 
Gallup năm 2015 cho thấy 25% trong tổng số những người mong muốn di 
cư vẫn coi Hoa Kỳ là điểm đến ưu tiên số một của họ. Cùng trong năm đó, 
Đại học Thượng Hải đã liệt kê những trường mà các chuyên gia của Trung 
Quốc đánh giá vào nhóm hai mươi trường đại hoc hàng đầu thế giới: mười 
bảy trường trong số đó nằm tại Hoa Kỳ. 


Otto von Bismarck, chính trị gia người Phổ, trong một nhận xét nhiều 
hàm ý, đã phát biếu từ hơn một thế kỷ trước rằng: “Thiên Chúa đặc biệt ưu 
ái những kẻ say rượu, trẻ con và Hoa Kỳ.” Câu nói này dường như vẫn còn 
đúng. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Chương Bốn: Tây Âu 


“Nơi đây quá khứ hiện diện khắp nơi, cả một lục địa gieo đầy những ký 
ức” 
Miranda Richmond Mouillot. A Fifty-Year Silence: Love, War and 
Ruined House in France (Sự yên lặng 50 năm: tình yêu, chiến tranh và ngôi 
nhà đổ nát tại Pháp) 


https://thuviensach.vn 


worldatlasbookas. 
Europe 


UNITED - 
KINGDOM £F 


North Atlantic 


Medinervanean Ser 


^ 
MALTA 


AIKERLA : 
Mptiqti nm - 


Barents Seg 


AMA E. 


IRAQ 


https://thuviensach.vn 


Thế giới hiện đại, dù tốt hơn hay xấu đi, vẫn khởi dậy từ châu Âu. Tiền 
đồn phía tây của khối đại lục địa Á-Âu vĩ đại này đã sinh ra Thời đại Khai 
sáng, dẫn đến cuộc Cách mạng Công nghiệp, và kết quả là những gi chúng 
ta đang nhìn thấy xung quanh mỗi ngày. Vì lý do đó, chúng ta có thể biết ơn, 
hoặc đổ lỗi cho vị trí địa lý của châu Âu. 


Bầu khí hậu được nuôi dưỡng bởi dòng hải lưu Gulf Stream đã ban 
tặng cho lục địa này một lượng mưa phù hợp để canh tác nông nghiệp trên 
quy mô lớn, và loại đất đai phù hợp để mùa màng bội thu. Điều đó cho phép 
dàn số tăng nhanh trong một khu vực nơi đa số dân cư có việc làm quanh 
năm, ngay cả giữa mùa hè. Mùa đông thực tế còn ban thêm một phần 
thưởng, với nhiệt độ đủ ấm để làm việc nhưng đủ lạnh để tiêu diệt nhiều loại 
vi khuẩn cho đến nay đã gây ra những bệnh dịch khủng khiếp trong hầu hết 
phần còn lại của thế giới. 


Mùa màng bội thu đồng nghĩa với thực phẩm dư thừa có thế được đem 
ra buôn bán; điều này dẫn tới việc xây dựng các trung tâm thương mại về 
sau trở thành các thị trấn. Nó cũng cho phép con người suy nghĩ đến nhiều 
vấn đề khác ngoài việc kiếm miếng ăn, và chú tâm vào tu tưởng và công 
nghệ. 


Tây Âu không có sa mạc thực sự nào, những vùng hoang vu băng giá 
chỉ có ở một vài khu vực phía bắc xa xôi. Động đất, núi lửa và lũ lụt lớn rất 
hiếm khi xảy ra. Các con sông thì dài, phẳng lặng, có thể giao thông và 
dường như được tạo ra để thuận tiện cho việc thương mại. Khi tuôn đổ vào 
nhiều vùng biển và đại dương, chúng chảy xuống những bờ biển phía tây, 
bắc và nam vốn đồi dào các bến cảng tự nhiên. 


Nếu bạn đọc những dòng này giữa lúc đang bị mắc kẹt giữa một trận 


bão tuyết trong dãy núi Alps, hoặc đang chờ đợi nước lũ hạ xuống trên sông 
Danube, thì dường như các ân phúc địa lý của châu Âu có thể không hiển 


https://thuviensach.vn 


hiện quá rõ ràng; nhưng, so với nhiều nơi, quả thực đó là những ân phúc. 
Chính những nhân tố này đã dẫn đến việc người châu Âu kiến tạo nên các 
quốc gia công nghiệp hóa đầu tiên, dẫn đến việc họ trở thành những dân tộc 
đầu tiên tiến hành chiến tranh trên quy mô công nghiệp. 


Nếu nhìn cả châu Âu liền một dải, chúng ta sẽ thấy núi, sông và thung 
lũng, chúng giải thích lý do tại sao có rất nhiều quốc gia dân tộc trong khu 
vực. Không giống như Hoa Kỳ, nơi một ngôn ngữ và một văn hóa chủ đạo 
không ngừng bành trướng một cách nhanh chóng và dữ dội về phía tây, tạo 
thành một quốc gia khổng lồ, trong khi châu Âu phát triển hữu cơ qua hàng 
nghìn năm và vẫn bị chia cắt giữa các vùng miền về địa lý và ngôn ngữ. 


Ví dụ, nhờ có sự hiện diện của dãy Pyrenees, các bộ lạc khác nhau của 
bán đảo Iberia bị ngăn không bành trướng về phía bắc để xâm nhập vào 
Pháp, và dần dần, qua hàng ngàn năm, hợp nhất với nhau để hình thành Tây 
Ban Nha và Bồ Đào Nha - và thậm chí Tây Ban Nha cũng chưa phải là một 
quốc gia hoàn toàn thống nhất, với việc xứ Catalonia ngày càng cất cao 
giọng đòi độc lập. Pháp cũng được hình thành bởi các rào cản tự nhiên, được 
đóng khung giữa dãy Pyrenees, dãy Alps, sông Rhine và Đại Tây Dương. 


Các dòng sông chính của châu Âu không hợp lưu (trừ phi tính cả sông 
Sava, chảy vào sông Danube ở nhiều quốc gia trong một không gian tương 
đối nhỏ. Bởi vì các con sông không kết nối, đến thời điểm nào đó hầu hết 
chúng làm thành ranh giới tự nhiên, và mỗi con sông có phạm vi ảnh hưởng 
kinh tế thực thụ; điều này làm mọc lên ít nhất một vùng phát triển đô thị lớn 
trên bờ của mỗi con sông, vài đô thị trong số đó lần lượt trở thành thủ đô. 


Con sông dài thứ hai châu Âu, sông Danube (1.780 dặm), là một ví dụ 
điển hình. Nó khởi nguồn từ Rừng Den của Đức và chảy vé phía nam đến 
biến Đen. Tổng cộng, lưu vực sông Danube ảnh hưởng đến mười tám quốc 
gia và tao thành đường biên giới tự nhiên doc theo dòng cháy, bao gồm cả 
biên giới giữa Slovakia và Hungary, giữa Croatia và Serbia, giữa Serbia và 


https://thuviensach.vn 


Romania, và giữa Romania và Bulgaria. Cách đây hơn hai ngàn năm, 
Danube là một trong những đường biên giới của Đế chế La Mã, và rồi nhờ 
đó lại biến thành một trong những tuyến giao thương tuyệt vời của thời 
Trung cổ và lập nên các thành phố thủ đô hiện tại, là Vienna, Bratislava, 
Budapest và Belgrade. Nó cũng tạo thành biên giới tự nhiên của hai đế chế 
tiếp theo, đế quốc Áo-Hung và đế quốc Ottoman. Khi mỗi đế chế phải co rút 
lại, từ trong lòng nó các dân tộc lại trỗi lên một lần nữa, cuối cùng trở thành 
những quốc gia dân tộc (nation state). Tuy nhiên, dia lý của lưu vực Danube, 
đặc biệt là ở đầu phía nam của nó, giúp chúng ta giải thích tại sao có quá 
nhiều quốc gia nhỏ tại đây nếu so sánh với các quốc gia lớn trong và xung 
quanh Đông bằng Bắc Âu. Các nước Bắc Âu vốn giàu có hơn so với các 
nước phía nam trong mấy thế kỷ. Bắc Âu công nghiệp hóa sớm hơn so với 
Nam Âu và vì vậy thành công hơn về mặt kinh tế. Vì nhiều quốc gia phía 
bắc cấu thành khu vực trung tâm của Tây Âu, các liên kết thương mại của họ 
dễ duy trì hơn, và các nước láng giềng thịnh vượng có thể giao dịch với 
nhau - trong khi, chăng hạn, Tây Ban - Nha muốn giao dịch phải vượt qua 
dãy núi Pyrenees, hoặc trông chờ vào những thị trường hạn hẹp của Bồ Đào 
Nha và Bắc Phi. 


Cũng có lý thuyết không thể chứng nghiệm nói rằng sự thống trị của 
Công giáo ở Nam Âu đã khiến vùng này trì trệ, trong khi đạo đức lao động 
của phái Tin lành góp phần thúc đẩy các quốc gia phía bắc phát triển cao 
hơn. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Lưu vực sông Danube minh họa những lợi thế địa lý của địa hình ở 
châu Âu; các con sông nối liền nhau trên một bình nguyên bằng phẳng tạo ra 
các biên giới tự nhiên và một mạng lưới giao thông đường sông thuận tiện, 
thúc đẩy một hệ thống thương mại bùng phát. 


Mỗi lần ghé thăm thành phố Munich thuộc bang Bavaria (Bayern), tôi 
đều suy ngẫm về lý thuyết này, và khi lái xe qua những thánh đường sáng 
láng là tổng hành dinh của BMW, Allianz và Siemens, tôi lại thấy có lý do 
để nghi ngờ nó. Tại Đức, 3496 dân số là người Công giáo, và đại đa số dàn 
Bavaria cũng là người Công giáo, nhưng các khuynh hướng tôn giáo dường 
như không ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ, cũng không lay chuyển được 
việc họ một mực cho rằng dân Hy Lạp nên làm việc chăm chỉ hơn và nộp 
thuế nhiều hơn. 


Sự tương phản giữa Bắc Âu và Nam Âu một phần cũng do Nam Âu có 
ít đồng bằng ven biển thích hợp cho nông nghiệp, và chịu nhiều hạn hán và 
thiên tai hơn so với Bắc Âu, mặc dù các tai họa này ở quy mô nhỏ hơn so 
(với các khu vực khác trên thế giới. Như chúng ta đã thấy ở chương Một, 
Đồng bằng Bắc Âu là một hành lang chạy dài từ Pháp đến dãy Ural ở Nga, 
phía bắc tiếp giáp với biển Bắc và biển Baltic. Vùng đất này cho phép canh 
tác nông nghiệp thành công trên quy mô lớn, và các tuyến đường thủy giúp 
cho việc vận chuyển mùa màng và các hàng hóa khác được thuận tiện dễ 
dàng. 


Trong tất cả các quốc gia trên dải đồng bằng này, Pháp có được vị trí 
tốt nhất để tận dụng lợi thế của nó. Pháp là nước châu Âu duy nhất là một 
thế lực ở cả Bắc Âu cũng như Nam Âu. Quốc gia này bao gồm dải đất màu 
mỡ với diện tích lớn nhất ở Tây Âu, và nhiều con sông của xứ sở này được 
kết nối với nhau; một dòng sông chảy về phía tây đến tận Đại Tây Dương 
(sông Loire), phía nam là một dòng khác chảy đến Địa Trung Hải (sông 
Rhône). Những nhân tố này, cùng với độ bằng pháng tương đối của Pháp, 


https://thuviensach.vn 


tạo điều kiện thống nhất các vùng và - đặc biệt là từ thời Napoléon - tập 
trung hóa quyền lực. Tuy nhiên, ở phía nam và phía tây, nhiều quốc gia vẫn 
còn nằm lại nấc thang thứ hai của thế lực Âu châu, một phần là do vị trí địa 
lý của họ. Ví dụ miền Nam nước Ý vẫn lạc hậu hơn so với miền Bắc, và mặc 
dù Ý đã là một nhà nước thống nhất (bao gồm cả Venice và Rome) kể từ 
năm 1871, các vết rạn nứt giữa miền Bắc và miền Nam Ý hiện nay còn lớn 
hơn so với trước Thế chiến II. Các trung tâm công nghiệp nặng, du lịch và 
tài chính ở miền Bắc từ lâu đã mang lại mức sống cao hơn, dẫn dẫn đến sự 
hình thành các đảng phái chính trị kích động việc cắt giảm, hoặc thậm chí 
hủy bỏ trợ cấp của nhà nước đối với miền Nam. 


Tây Ban Nha cũng đang và vẫn luôn phải vật lộn vì địa lý của nó. Các 
vùng đồng bằng hẹp ven biển có đất đai khô căn, việc tiếp cận với các thị 
trường trong nội địa bị ngăn trở bởi các con sông ngắn và bởi cao nguyên 
Meseta Central bị các dãy núi bao quanh và một số còn cắt ngang qua. 
Thương mại với Tây Âu lại càng bị cản trở bởi dãy Pyrenees, và bất kỳ thị 
trường nào nằm về phía nam của Tây Ban Nha ở bên kia Địa Trung Hải đều 
là các nước đang phát triển với thu nhập có hạn. Tây Ban Nha bị tụt hậu từ 
sau Thế chiến II, vì dưới chế độ độc tài Franco, nước này đã bi đa số các 
nước châu Âu hiện đại cô lập về mặt chính trị. Franco qua đời năm 1975 và 
nước Tây Ban Nha dân chủ mới mẻ gia nhập EU vào năm 1986. Đến những 
năm 1990, nước này bắt đầu theo kịp phần còn lại của Tây Âu, nhưng những 
nhược điểm về địa lý và tài chính cố hữu tiếp tục kìm giữ nó lại và làm trầm 
trọng thêm các vấn đề bội chi và sự kiểm soát chính sách tài chính công lỏng 
lẻo. Tây Ban Nha là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 
cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. 


Hy Lạp cũng phải hứng chịu điều tương tự. Bờ biển Hy Lạp đa phần là 
những vách đá dốc đứng và rất ít đồng bằng ven biển thuận tiện cho nông 
nghiệp. Vùng nội địa cũng là những vách đá còn dốc đứng hơn, các con 
sông không cho phép vận chuyển hàng hóa và một vài thung lũng rộng, màu 
mỡ. Dù những vùng đất nông nghiệp đều có chất lượng cao; nhưng vấn đề là 


https://thuviensach.vn 


Hy Lạp có quá ít đất đai để trở thành một nước xuất khẩu nông nghiệp lớn, 
hoặc để phát triển thêm nhiều khu đô thị lớn với dân số có trình độ học vấn 
cao, tay nghề cao và tiên tiến về mặt công nghệ. Tình hình của Hy Lạp càng 
trở nên trầm trọng hơn bởi vị trí địa lý của nó: Athens nằm ở mũi một bán 
đảo, gần như bị cắt đứt khỏi tuyến thương mại đường bộ với châu Âu. Hy 
Lạp phụ thuộc vào biển Aegean để tiếp cận với thương mại hàng hải trong 
khu vực - nhưng bên kia bờ biển này là Thổ Nhĩ Kỳ, một kình địch tiềm 
tàng. Hy Lạp đã trải qua một vài cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối 
thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, và trong thời hiện đại vẫn chỉ tiêu một số tiền 
khổng lồ, mà đất nước không có, vào quốc phòng. 


Phần đất liền của Hy Lạp được che chắn bởi núi non, nhưng có khoảng 
1.400 hòn đảo Hy Lạp (hoặc sáu ngàn đảo nếu bạn tính cả những mỏm đá 
muôn hình vạn trạng nhô lên trên biển Aegean) trong đó chỉ khoảng hai trăm 
đảo là có người sinh sống. Phải có một đội tàu chiến tương đối mới đủ để 
tuần tra lãnh thổ này, chưa nói đến một hạm đội đủ mạnh để ngăn chặn bất 
kỳ mưu toan chiếm đảo nào. Kết quả là một khoản chỉ tiêu khổng lồ cho 
quân sự mà Hy Lạp không thể chỉ trả. Trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ, và 
ở một mức độ thấp hơn là Anh, đã bằng lòng tài trợ cho Hy Lạp một số nhu 
cầu quân sự nhằm ngăn chặn Liên Xô khỏi vùng biển Aegean và Địa Trung 
Hải. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các chi phiếu cũng ngừng lại. Nhưng 
Hy Lạp vẫn tiếp tục chỉ tiêu. 


Sự phân chia mang tính lịch sử này tiếp tục gây tác động đến tận ngày 
nay theo sau vụ sụp đổ tài chính tại châu Âu vào năm 2008 và sự rạn nứt của 
ý thức hệ trong khu vực đồng euro. Vào năm 2012, khi các khoản cứu trợ tài 
chính của châu Âu được khởi tạo và đòi hỏi Hy Lạp thực thi các biện pháp 
thắt lưng buộc bụng đã được đưa ra nhằm giữ cho đất nước này không vỡ nợ 
và vẫn ở trong khu vực đồng euro, chẳng mấy chốc sự phân chia về dia lý đã 
trở nên rõ rệt. Bên tài trợ và đưa ra yêu cầu là các nước phía bắc, bên nhận 
và xin tài trợ hầu hết là các nước phía nam. Cháng bao lâu người dàn Đức dà 
nhận ra rằng họ phải làm việc đến tận sáu mươi lăm tuổi và phải trả những 


https://thuviensach.vn 


khoản thế sẽ chạy sang Hy Lạp để dân dân Hy Lạp có thể nghỉ hưu ở tuổi 
năm mươi läm. Họ đặt ra câu hỏi: Tại sao? Và câu trả lời, “no đói có nhau” 
không đủ thỏa mãn họ. 


Người Đức dẫn đầu phe yêu cầu thực thi biện pháp thắt lưng buộc bụng 
để giải cứu vỡ nợ, người Hy Lạp dẫn đầu phe chống trả. Ví dụ, bộ trưởng 
Tài chính Đức Wolfgang Schàuble nhận xét rằng ông “không dám chắc tất 
cả các đảng phái chính trị ở Hy Lạp đều nhận thức được trách nhiệm của họ 
đối với tình cảnh khó khăn mà đất nước họ đang lâm vào”. Về vấn đề này, 
tổng thống Hy Lạp, Karolos Papoulias, người đã từng chiến đấu chống Đức 
Quốc xã, trả lời, “tôi không thể chấp nhận ông Schäuble xúc phạm đất nước 
tôi... Ông Schauble là ai mà dám xúc phạm Hy Lap? Ai là dân Hà Lan? Ai là 
dân Phần Lan?” Ông ta cũng đưa ra luận điểm ám chỉ đến Thế chiến II: 
“Chúng tôi luôn lấy làm tự hào để bảo vệ không chỉ tự do và đất nước của 
chúng tôi, mà còn tự do của cả châu Âu nữa.” Những quan niệm khuôn mẫu 
về dân miền Nam lười biếng hoang đàng, và dân miền Bắc cần mẫn chu đáo 
nhanh chóng xuất hiện trở lại; còn báo chí Hy Lạp phản ứng bằng những lời 
gợi nhớ liên tục và thô lỗ về quá khứ của nước Đức, bao gồm cả việc vẽ 
chồng một bộ ria mép Hitler lên chân dung của thủ tướng Đức Merkel trên 
trang nhất. 


Những người nộp thuế Hy Lạp - những người không nộp đủ số lượng 
để duy trì nền kinh tế của đất nước - có một quan điểm rất khác. Họ đặt câu 
hỏi: “Tại sao người Đức có thể chỉ thị cho chúng ta, khi đồng euro có lợi cho 
họ nhiều hơn bất cứ ai khác?“ Ở Hy Lạp và các quốc gia khác, các biện pháp 
thắt lưng buộc bụng được áp đặt từ phía bắc được coi là một cuộc tấn công 
vào chủ quyên. 


Các vết rạn nứt đang xuất hiện trên dinh thự của “gia đình châu Âu”, và 
không chỉ vì người Anh bỏ phiếu cho Brexit. Đó là triệu chứng của một vấn 
đề, chứ không phải là nguyên nhân. Ở ngoại vi Tây Âu, cuộc khủng hoảng 
tài chính đã khiến Hy Lạp giống như một thành viên bị tách rời ra một nửa; 


https://thuviensach.vn 


từ phía đông người ta lại một lần nữa nhận thấy “gia đình” này có xung đột. 
Nếu sự lạc bước của bảy mươi năm hòa bình vừa qua vẫn tiếp diễn suốt thế 
kỷ này, nền hòa bình đó sẽ cần tình yêu thương, sự quan tâm và sự chăm 
SÓC. 


Những thế hệ hậu Thế chiến II lớn lên trong hòa bình là chuyện thường 
tình, nhưng điều khác biệt về thế hệ hiện tại đó là người dân châu Âu khó 
mà hình dung được điều ngược lại. Hiện nay người ta xem chiến tranh 
đường như là những gì xảy ra ở nơi khác hoặc trong quá khứ - hoặc trong 
trường hợp tôi tệ nhất thì chúng xảy ra tại vùng “ngoại vi“ của châu Âu. 
Chấn thương của hai cuộc chiến tranh thế giới, tiếp theo là bảy thập niên hòa 
bình và sau đó sự sụp đổ của Liên Xô, đã thuyết phục nhiều người rằng Tây 
Âu là một khu vực “hậu xung đột”. 


Có nhiều lý do để tin rằng điều này vẫn còn đúng trong tương lai, 
nhưng những nguồn xung đột tiềm tàng vẫn sôi sục dưới bề mặt, và sự căng 
thằng giữa châu Âu và Nga có thể dẫn đến một cuộc đối đầu. Ví dụ lịch sử 
và sự chuyển dời hinh dạng dia lý ám ảnh chính sách đối ngoại của Ba Lan 
ngay cả khi đất nước này hiện đang là một quốc gia hòa bình, thịnh vượng 
trong số những quốc gia EU lớn, với dân số ba mươi lăm triệu người. Ba 
Lan cũng là một trong những thành viên lớn về diện tích và nền kinh tế của 
họ đã tăng trưởng gấp đôi kể từ khi trỗi dậy từ sau Bức Màn Sắt, nhưng vẫn 
nhìn về quá khứ trong khi cố gắng bảo đảm tương lai của mình. 


Chỗ hẹp nhất của hành lang của Đồng bằng Bắc Âu năm ở giữa bờ biển 
Baltic của Ba Lan trên phía bắc và nơi khởi đầu dãy núi Carpat ở phía nam. 
Từ quan điểm quân sự của Nga, đây là nơi tốt nhất để có thể đặt tuyến 
phòng thủ, hoặc từ quan điểm của kẻ tấn công, là địa điểm mà lực lượng tấn 
công sẽ đổ dồn về tập kết trước khi tung quân đột nhập vào Nga. 


Ba Lan đã chứng kiến cả hai cách thức này khi các đạo quân đã từng 
quét qua nó từ đông sang tây và ngược lại, thường xuyên làm thay đổi 


https://thuviensach.vn 


đường biên giới. Nếu bạn lấy cuốn The Times Atlas of European History 
(Atlas: Lịch đại châu Âu) và lướt nhanh qua các trang như thể đó là một 
cuốn sách lật, bạn thấy Ba Lan xuất hiện khoảng năm 1000, sau đó liên tục 
thay đối hình dạng, biến mất và xuất hiện trở lại trước khi có được hinh 
dạng hiện tại của nó vào cuối thế kỷ 20. 


Vi trí dia lý của Đức và Nga, đi cùng với kinh nghiệm của Ba Lan về 
hai quốc gia này, khiến cả hai đều không thể trở thành đồng minh tự nhiên 
của Warsaw. Cũng như Pháp, Ba Lan muốn Đức bị khóa chặt trong EU và 
NATO, trong khi những nỗi sợ hãi còn chưa quá xa xưa đối với Nga đã trỗi 
dậy cùng với cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong nhiều thế kỷ qua, Ba Lan 
đã chứng kiến ngọn thủy triều Nga dâng trào lên bao trùm họ và rồi lại rút 
đi. Sau khi ngọn thủy triều đó rút xuống thấp nhất vào cuối đế chế Xô Viết, 
giờ đây nó chỉ có thể chảy về một hướng duy nhất mà thôi. 


Quan hệ với nước Anh, giữ vai trò là một đối trọng với Đức trong EU, 
được thiết lập dễ dàng bất chấp sự phản bội năm 1939: Anh và Pháp đã ký 
một hiệp ước cam đoan trợ giúp Ba Lan nếu Đức xâm lược. Khi Đức tấn 
công, động thái phản ứng trước Blitzkrieg (chiến tranh chớp nhoáng) là 
“Sitzkrieg“ (chiến tranh không động thủ) - cả hai đồng minh đều ngồi yên 
phía sau Phòng tuyến Maginot tại Pháp trong khi Ba Lan bị nuốt chửng. 
Mặc dù vậy, mối quan hệ với Anh vẫn rất vững chắc, ngay cả khi một nước 
Ba Lan vừa mới giải phóng tìm được một đồng minh chính yếu mới là Hoa 
Kỳ vào năm 1989. 


Hoa Kỳ chào đón Ba Lan và ngược lại: cả hai đều dè chừng Nga. Năm 
1999, Ba Lan gia nhập NATO, mở rộng tầm với của NATO đến gần Moscow 
thêm bốn trăm dặm. Rồi sau đó, một số quốc gia khác vốn thuộc khối hiệp 
ước Warsaw cũng trở thành thành viên của NATO vào năm 1999, Moscow 
bất lực nhìn NATO gây chiến với đồng minh của mình là Serbia. Vào những 
năm 1990, Nga không có vị thế để chống trả, nhưng sau sự hỗn loạn của 


https://thuviensach.vn 


những năm dưới thời Yeltsin, Putin đã bước chân lên võ đài và tung cú đấm 
tạt sườn. 


Câu nói rất nổi tiếng được gán cho Henry Kissinger xuất hiện vào thập 
niên 1970, khi báo chí nói rằng ông đã hỏi: “Nếu tôi muốn gọi điện thoại 
cho châu Âu - tôi sẽ gọi ai?“ Người Ba Lan đã cập nhật câu hỏi này: “Nếu 
người Nga đe dọa, chúng tôi phải goi Brussels hay Washington?" Họ biết 
cầu trả lời. 


Các nước vùng Balkan cũng một lần nữa được giải phóng khỏi đế quốc 
Nga. Địa hình núi non của họ đã dẫn đến sự xuất hiện của rất nhiều nhà 
nước nhỏ trong khu vực, và địa hình cũng chính là một trong những lý do 
khiến họ không thể hợp nhất - bất chấp những nỗ lực hết mình trong cuộc 
thử nghiệm của Liên minh các nước Nam Slav, hay còn gọi là Liên bang 
Nam Tư (Yugoslavia). 


Bỏ lại phía sau những cuộc chiến trong thập niên 1990, phần lớn các 
quốc gia thuộc Nam Tư cũ nhìn về phía tây, nhưng tại Serbia, sức lôi kéo 
của phương Đông, do Thiên Chúa giáo Chính thống và những sắc tóc Slav, 
vẫn còn rất manh mé. Nga, vốn chua tha thứ cho các quốc gia phương Tây 
vì vụ ném bom Serbia năm 1999 và sự ly khai của Kosovo, vẫn đang cố 
gắng lôi kéo Serbia trở lại trong quỹ đạo của mình nhờ sức hấp dẫn vé ngôn 
ngữ, sắc tộc, tôn giáo và các thỏa thuận về năng lượng. 


Bismarck có câu nói nổi tiếng rằng một cuộc chiến tranh lớn sẽ được 
châm ngòi bởi “môt chuyện ngu xuân chết tiệt nào đó ở vùng Balkan"; và 
chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Khu vực đó hiện là một chiến trường kinh tế 
và ngoai giao giữa EU, NATO, Thổ Nhĩ Ky và Nga, tất cả đều đang canh 
tranh giành ảnh hưởng. Albania, Bulgaria, Croatia và Romania đã có lựa 
chọn của mình và bước vào NATO - và, ngoại trừ Albania, họ cũng năm 
trong EU, như Slovenia vậy. 


https://thuviensach.vn 


Sự căng thắng mở rộng lên phía bắc và bán đảo Scandinavia. Đan 
Mạch vốn là một thành viên NATO. Sự hồi sinh gần dày của Nga đã làm dày 
lên một cuộc tranh luận ở Thụy Điển về câu hỏi liệu đã đến lúc từ bó thái độ 
trung lập suốt hai thế kỷ qua và gia nhập NATO hay chưa. Năm 2013, chiến 
đấu cơ Nga đã tổ chức một cuộc ném bom giả trên đất Thụy Dién vào giữa 
đêm. Hệ thống phòng thủ của Thụy Điển dường như ngủ quên, không có bất 
kỳ chiến đấu cơ nào xuất phát, và chính lực lượng không quân Đan Mạch đã 
cất cánh để xua đuổi máy bay Nga. Mặc dù vậy, đa số người dân Thụy Điển 
vẫn không tán thành việc tham gia NATO, nhưng cuộc tranh luận còn đang 
tiếp diễn, khi biết được từ tuyên bố của Moscow rằng Nga sẽ buộc phải “đáp 
trả“ nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan tham gia NATO. 


Các nước EU và NATO cần phải thể hiện một mặt trận thống nhất trước 
những thách thức như vậy, nhưng điều đó là không thể trừ phi mối quan hệ 
chính yếu trong EU - tức là giữa Pháp và Đức — vẫn y như cũ. 


Như ta vẫn thấy, Pháp nằm ở vị trí địa lý tốt nhất để tận dụng lợi thế 
của khí hậu, tuyến đường thương mại và biên giới tự nhiên của Châu Âu. 
Quốc gia này được che chắn một phần, ngoại trừ ở một khu vực: phía đông 
bắc, nơi vùng đất bằng của đồng bằng Bắc Âu trở thành nước Đức hiện nay. 
Trước khi Đức thành hình như một quốc gia duy nhất thì điều đó không 
thành vấn đề. Pháp vốn cách xa Nga một khoảng đáng kể, cách xa những đội 
ky binh Mông Cổ, và có eo bién ngăn cách nó với nước Anh. Những điều 
trên có nghĩa là mưu đồ xâm lược và chiếm đóng toàn diện chắc chắn sẽ bị 
đẩy lùi. Trên thực tế, Pháp là cường quốc vượt trội trên lục địa châu Âu: 
thậm chí nước này còn có thể phát huy quyền lực của mình tới tận cửa ngõ 
Moscow. Nhưng rồi Đức thống nhất. 


Việc này đã diễn ra trong một thời gian dài. “Ý tưởng” về một nước 
Đức đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ: các vùng đất thuộc bộ tộc Erank miền 
Đông đã trở thành Đế quốc La Mã Thần thánh trong thế kỷ 10 đôi khi được 
goi là “các Công quốc German", có khi lên tới 500 tiểu quốc nhỏ của sắc tộc 


https://thuviensach.vn 


German. Sau khi Đế quốc La Mã Thần thánh tan rã vào năm 1806, Liên 
bang Đức gồm ba mươi chín tiểu bang sáp nhập lại tại Hội nghị Vienna năm 
1815. Sự kiện này đến lượt nó dẫn tới sự ra đời của Liên bang Bắc Đức, và 
sau đó nước Đức thống nhất vào năm 1871 sau cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ, 
một cuộc chiến mà trong đó quân Đức chiến thắng đã chiếm đóng Paris. Giờ 
đây, Pháp đã có một láng giềng sát biên giới, lớn hơn Pháp về mặt địa lý, có 
quy mô dân số tương tự nhưng với một tỉ lệ tăng trưởng tốt hơn, và được 
công nghiệp hóa nhiều hơn. 


Sự thống nhất nước Đức được công bố tại cung điện Versailles gần 
Paris sau chiến thắng của nước Đức. Điểm yếu trong tuyến phòng thủ của 
Pháp, Đồng bằng Bắc Âu, đã bị chọc thủng. Điều này sẽ còn xảy ra, hai lần 
nữa, trong bảy mươi năm tiếp theo, và từ đó về sau Pháp sử dung biện pháp 
ngoai giao thay vi chiến tranh để cố vô hiệu hóa mối đe dọa từ phía đông. 


Đức luôn có những vấn đề về địa lý lớn hơn so với Pháp. Những dải đất 
bằng phẳng của Đồng bằng Bắc Âu khiến cho nước này -có hai lý do để lo 
sợ: phía tây của Đức là người láng giềng Pháp hùng mạnh với lịch sử thống 
nhất lâu đài, và phía đông là gấu Nga khống lồ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Đức 
là cùng một lúc bị cả hai cường quốc này tấn công ngang qua vùng đất bằng 
của hành lang Bác Âu. Chúng ta chẳng thể nào biết liệu điều đó có bao giờ 
xảy ra hay không, nhưng nỗi sợ hãi về điều này đem lại những hậu quả thê 
thảm. 


Pháp sợ Đức, Đức sợ Pháp, và khi Pháp gia nhập với cả hai nước Nga 
và Anh trong Hiệp ước đồng minh Ba bên (Triple Entente) năm 1907, Đức 
lo sợ cả ba nước này. Giờ đây còn có thêm một chiều kích nữa, hải quân 
Anh vào bất cứ thời điểm nào họ muốn đều có thể phong tỏa con đường xâm 
nhập của Đức vào biển Bắc và Đại Tây Dương. Giải pháp của Đức, đã xảy 
ra hai lần, là tấn công nước Pháp trước. 


https://thuviensach.vn 


Thể tiến thoái lưỡng nan giữa vị trí địa lý và não trạng hiếu chiến của 
Đức được biết đến qua cuộc tranh luận gọi là “Giải pháp Đức (German 
Question)". Câu trả lời, sau nỗi kinh hoàng của Thé chiến II, nói đúng hơn 
sau hàng thế kỷ chiến tranh, là chấp nhận sự hiện diện của một cường quốc 
áp đảo duy nhất tại các vùng đất châu Âu, tức Hoa Kỳ, kẻ thành lập NATO 
và sau cùng cho phép tạo ra Liên minh châu Âu. Kiệt quệ bởi chiến tranh, và 
được “đảm bảo” an toàn bởi lực lượng quân đội Hoa Kỳ, các nước châu Âu 
bắt tay vào một thử nghiệm đáng kinh ngạc. Họ được yêu cầu tin tưởng lẫn 
nhau. 


EU hiện nay đã được thiết lập sao cho Pháp và Đức có thể ôm ghì nhau 
trong một vòng tay yêu thương để không bên nào có thể buông tay ra đấm 
người kia. Kế sách này đã thành công rực rỡ và tạo ra một không gian địa lý 
rộng lớn chứa đựng nền kinh tế lớn nhất thế giới. 


Nó đặc biệt có hiệu quả tốt đối với Đức, đất nước đã đứng lên từ đống 
tro tàn của năm 1945 và làm quen với lợi thế địa lý mà họ từng sợ hãi. Đức 
đã trở thành nhà sản xuất lớn của châu Âu. Thay vì phái quân đội đến các 
vùng bình nguyên, Đức vận chuyển đến đó hàng hóa với nhãn hiệu uy tín 
“MADE IN GERMANY“. Những dòng hàng hóa này chảy xuôi sóng Rhine 
và sông Elbe, đọc theo những cao tốc tỏa khắp châu Âu và thế giới, phía 
bắc, phía nam, phía tây, và từ năm 1990 ngày càng nhiều về phía đông. 


Tuy nhiên, khởi đầu vào năm 1951 như Cộng đồng Than-Thép châu Âu 
của sáu quốc gia, tổ chức này đã trở thành một EU da quốc gia với cốt lõi ý 
thức hệ của “một liên minh chát ché hơn bao giờ hết”. Sau cuộc khủng 
hoảng tài chính lớn đầu tiên tấn công liên minh này, ý thức hệ đó đặt trên 
một nền tảng không vững chắc và các mối ràng buộc đang bị sờn mòn. Như 
tác giả địa chính trị Robert Kaplan diễn đạt: có dấu hiệu về “sự trả thù của 
địa lý” trong Liên minh châu Âu. 


https://thuviensach.vn 


Liên minh chặt chẽ hơn bao giờ hết dẫn mười chín quốc gia thành viên 
đến một đồng tiền duy nhất - đồng euro. Tất cả hai mươi tám thành viên, trừ 
Đan Mạch và Anh, cam kết tham gia nếu và khi họ đáp ứng các tiêu chí. 
Điều rõ ràng hiện nay, và có phần nào rõ ràng tại thời điểm đó, là vào thời 
điểm phát hành đồng euro vào năm 1999, nhiều quốc gia đã tham gia khi 
đơn giản là còn chưa sẵn sàng. 


Năm 1999, nhiều quốc gia trong số đó đã nhắm mắt bước vào mối quan 
hệ mới được xác định này. Tất cả các nước này được cho là đều có mức nợ 
nần, thất nghiệp và lạm phát trong giới hạn nhất định. Vẫn đề là một số quốc 
gia, đặc biệt là Hy Lạp, đang xào nấu sõ sách. Hầu hết các chuyên gia đều 
biết, nhung vì đồng EURO không chỉ là đồng tiền — nó còn là một ý thức hệ 
- nên các thành viên đã nhắm mắt làm ngơ. 


Các quốc gia thuộc khu vực đồng euro đã đồng ý bước vào một cuộc 
hôn phối về kinh tế, như người Hy Lạp chỉ rõ, “no đói có nhau”, nhưng khi 
cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 nổ ra, các nước giàu hơn phải giải cứu 
những nước nghèo hơn, và một cuộc cãi cọ nội bộ cay đắng đã nổ ra. Đến 
tận bây giờ, các thành viên vẫn còn đang ném đồ ăn vào mặt nhau. 


Khủng hoảng đồng euro và các vấn đề kinh tế rộng hơn đã bộc lộ các 
vết nứt trong Ngôi nhà châu Âu (đặc biệt là dọc theo đường đứt gãy cũ vốn 
phân chia bắc nam). Giấc mơ về một liên minh chặt chẽ hơn bao giờ hết 
dường như bị đóng băng, hoặc thậm chí có khả năng diễn tiến ngược lại. 
Mùa xuân năm 2017, Ủy ban EU đã cho lưu hành một báo cáo đặt ra một số 
lựa chọn về chiều hướng phát triển của EU. Sự lựa chọn trao nhiều quyền 
lực hơn cho Brussels đã bị bác bỏ thắng thừng ở hầu hết các thủ đô của châu 
Au. 


Cuộc bỏ phiếu năm 2016 để Anh rời bỏ EU là một cú đánh tâm lý sâu 


sắc vào giấc mơ châu Âu. Nếu Liên minh châu Âu tan vỡ thì cuộc tranh luận 
về “Giải pháp Đức” có thể trở lại. Nhìn qua lăng kính của bảy thập niên hòa 


https://thuviensach.vn 


bình, điều này dường như là gieo rắc hoang mang - Đức là một trong những 
thành viên hiếu hòa và dân chủ nhất của gia đình châu Âu; nhưng nhìn qua 
lăng kính của bảy thế kỷ chiến tranh châu Âu, điều này không thể bị loại trừ. 


Đức quyết tâm giữ mình là một thành viên tốt của châu Âu. Băng bản 
năng, người Đức biết rằng nếu EU phân mảnh, những nỗi sợ hãi xưa cũ đối 
với nước Đức sẽ xuất hiện trở lại, đặc biệt hiện nay khi Đức là quốc gia 
đông dân và giàu có nhất châu Âu, với 82 triệu dân và nền kinh tế lớn thứ tư 
thế giới. Liên minh thất bại cũng sẽ gây tổn hai cho Đức về mặt kinh tế: 
quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn thứ ba thế giới không muốn nhìn thấy 
mảng thị trường gần nó nhất rơi vào chủ nghĩa bảo hộ. (Đó là lý do tại sao 
vào mùa hè năm 2015, sau cuộc tranh cãi gay gắt về Hy Lạp, Đức đã dẫn dắt 
cuộc thảo luận về việc liệu các nước trong khu vực đồng euro có nên thành 
lập một liên minh tài chính thực sự hay không. Việc này sẽ đòi hỏi một mức 
độ hội nhập chủ quyền chưa từng thấy ở châu Âu, với một ngân sách chung 
được chia sẻ giữa các quốc gia thành viên. Nếu được chấp nhận, nó sẽ mang 
lại hình ảnh thay thế rõ ràng hơn về một “châu Âu hai tốc độ”, một nhóm 
øồm các quốc gia đồng euro “liên bang hóa“ (vẫn do Đức thống trị) và phần 
còn lại của EU.] 


Quốc gia dân tộc Đức (German nation state), mặc dù chưa đầy 150 
tuổi, giờ đây là sức mạnh không thể thiếu của châu Âu. Trong các vấn đề 
kinh tế, Đức là vô song, nó nói năng nhẹ nhàng nhưng vác theo một cây gậy 
khổng lồ hình đồng tiền euro, và cả lục địa lắng nghe: Tuy nhiên, về chính 
sách đối ngoại toàn cầu, Đức luôn phát biểu nhe nhàng, đôi khi còn chẳng 
nói một lời nào, và né tránh bạo lực. 


Cái bóng của Chiến tranh Thế giới II vẫn còn lơ lửng trên nước Đức. 
Hoa Kỳ, và sau cùng là Tây Âu, sẵn sàng chấp nhận việc Đức tái vũ trang vì 
mối đe dọa Liên Xô, nhưng Đức tái vũ trang gần như miễn cưỡng và không 
thích sử dụng sức mạnh quân sự của mình. Đức đóng một vai phụ ở Kosovo 
và Afghanistan, nhưng đã chọn đứng ngoài cuộc xung đột Libya. 


https://thuviensach.vn 


Vé phương diện ngoại giao sự tham gia nghiêm túc nhất của Đức vào 
một cuộc khủng hoảng phi kinh tế là tại Ukraine, điều này cho chúng ta biết 
nhiều về việc người Đức đang nhìn về đâu. Đức đã tham gia vào mưu đồ lật 
đổ tổng thống Ukraine Yanukovych năm 2014, đồng thời đã chi trích gay gắt 
việc sáp nhập Crimea vào Nga. Tuy nhiên, vi quan tâm đến các đường ống 
dẫn khí đốt, Berlin đã kiềm chế đáng kể trong động thái chỉ trích và trong 
việc hậu thuẫn cho các biện pháp trừng phạt Nga, nếu đem so với các quốc 
gia ít phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng của Nga, ví du như nước Anh. 
Thông qua EU và NATO, Đức được neo chặt vào Tây Âu, nhung trong 
øiông bão, mỏ neo này vẫn có thể trôi đi, và Berlin có ưu thế vị trí địa lý để 
dịch chuyển tiêu điểm chú ý của mình về phía đông nếu cần, và tạo dựng 
mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow. 


Kẻ đối theo tất cả những âm mưu ở lục địa từ ngoài khơi Đại Tây 
Dương là hiện điện trên lục địa, có lúc lại đứng ngoài cuộc trong thế “cô lập 
hào nhoáng”, luôn nhiệt tình tham gia vào việc đảm bảo không cho thế lực 
nào lớn hơn mình sẽ nổi lên ở châu Âu. Điều này hiện cũng đúng trong các 
hội trường ngoại giao của EU, cũng như khi xưa trên các chiến trường của 
Agincourt, Waterloo hay Balaclava. 


Khi có cơ hội, nước Anh tìm cách chen chân vào các liên minh Pháp- 
Đức vĩ đại trong EU. Nếu chuyện đó thất bại, Anh tìm kiếm đồng minh 
trong số các quốc gia thành viên nhỏ hơn khác để xây dựng đủ sự hỗ trợ 
nhằm thách thức các chính sách mà họ không đồng ý. Trong mấy thế kỷ, 
Anh đã tìm mọi cách đảm bảo rằng không có thế lực nào chiếm ưu thế áp 
đảo trên lục địa châu Âu. Chính sách này được thực hiện trong quá trình 
Anh là thành viên EU, và sẽ tiếp tục trong tương lai, cho dù Anh có còn là 
thành viên EU nữa hay không. 


Về mặt địa lý, Anh nằm ở vị trí đắc địa. Đất nông nghiệp màu mỡ, sông 
ngòi thuận tiện, khả năng tiếp cận tuyệt vời với biển và nguồn thủy sản, đủ 


https://thuviensach.vn 


gần lục địa châu Âu để buôn bán song lại được che chở nhờ vị thế đảo quốc 
— đã có những lúc Anh phải biết ơn địa lý của mình khi chiến tranh và cách 
mạng càn quét các nước láng giềng. 


Không coi nhẹ những tổn thất và trải nghiệm của Anh trong các cuộc 
chiến tranh thế giới, nhưng những điều đó dường như trở nên nhỏ bé trước 
những gì đã xảy ra ở lục địa châu Âu trong thế kỷ 20 và thậm chí trước cả 
đó nữa. Người Anh không muốn sống với những ký ức lịch sử tập thể về các 
cuộc xâm lược thường xuyên và sự biến động của các đường biên giới. 


Có một lý thuyết cho rằng tình hình an ninh tương đối của nước Anh 
trong vài trăm năm qua là lý do giải thích tại sao nước này đã trải nghiệm 
nhiều tự do hơn và ít chuyên quyền hơn so với các quốc gia bên kia eo biển. 
Lý thuyết đó cho rằng Anh ít có nhu cầu về các “strong men” hoặc các nhà 
độc tài, kể từ Đại hiến chương Magna Carta (1215) và sau đó là các Điều 
khoán Oxford (Provisions of Oxford) (1258), dẫn đến việc các hình thức dân 
chủ hình thành sớm hơn nhiều năm so với các quốc gia khác. 


Đó là một luận điểm hay, dù không thể chứng minh được. Điều không 
thể phủ nhận là vùng nước xung quanh quốc đảo này và rừng cây mọc trên 
dải đất đó cho phép xây dựng một lực lượng hải quân lớn, và những điều 
kiện kinh tế khơi mào cho cuộc Cách mạng Công nghiệp đã dẫn đến việc 
Vương quốc Anh kiểm soát một đế chế toàn cầu. Vương quốc Anh có thể là 
hòn đảo lớn nhất châu Âu, nhưng nó không phải là một đất nước lớn. Việc 
mở rộng quyên lực của quốc đảo này trên toàn câu trong thế kỷ 18, 19 và 20 
là điều rất đáng chú ý, cho dù kể từ đó, vị thế của nó đã suy thoái. 


Vị trí địa lý của Anh vẫn mang lại một số lợi đón chiến lược nhất định, 
một trong số đó là Khoảng trống GIUK (Greenland, Iceland và Anh). Đây là 
một nút thắt của các tuyến đường biển thế giới. Nó dường như không quan 
trọng bằng eo biển Hormuz hay eo biển Malacca, nhưng trong lịch sử 
khoảng trống GIUK đã mang lại những lợi thế cho Anh ở Bắc Đại Tây 


https://thuviensach.vn 


Dương. Tuyến đường thay thế dành cho các lực lượng hải quân Bắc Âu (bao 
gom Bi, Hà Lan và Pháp) để tiến vào Đại Tây Dương là thông qua eo biển 
Manche (còn gọi là English Channel), nhưng eo biển này khá hẹp, chỉ rộng 
hai mươi dặm tại eo Dover, và được phòng thủ rất chắc chắn. Bất kỳ tàu hải 
quân Nga nào đến từ vùng Bắc cực đều phải di qua GIUK trên đường đến 
Đại Tây Dương. 


Lợi thế chiến lược này đã suy giảm song hành với sự suy giảm vai trò 
và sức mạnh của hải quân Hoàng gia, nhung trong thời chiến tranh nó sẽ lại 
tạo lợi thế cho nước Anh. GIUK là một trong nhiều lý do tại sao London rơi 
vào hoảng loạn năm 2014 khi cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập của Scotland 
đã có lúc dường như có thể dẫn đến kết quả “Đồng ý“. Việc mất đi quyền 
lực trên biển Bắc và Bắc Đại Tây Dương sẽ là một cú đánh chiến lược và 
một sự tổn thương lớn đến thanh thế của phần còn lại của nước Anh. 


Những gi người Anh có hiện nay là một ký ức tập thể về sự vi dai. Ký 
ức đó chính là điều thuyết phục nhiều người trên hòn đảo này tin rằng nếu 
thế giới cần phải hoàn thành một việc gì đó, nước Anh lên là một trong số 
các quốc gia làm điều ấy. Vương quốc Anh vẫn thuộc về châu Âu, song vẫn 
nằm ngoài châu lục này; đây là một vấn đề còn phải giải quyết. 


Bốn mươi năm sau khi gia nhập EU, Vương quốc Anh quyết định tổ 
chức trưng cầu dân ý về việc liệu nước này có nên tiếp tục là một phần của 
EU nữa hay không. Hai vấn đề chính khiến người Anh bước đến ngưỡng 
cửa ra khỏi EU lại liên quan đến nhau: chủ quyền lãnh thổ và nhập cư. Quan 
điểm chống EU, được hậu thuẫn bởi một số phần tử ngập ngừng quay lưng 
lại với EU, đã được tiếp lửa bởi một số lượng lớn đủ các loại đạo luật được 
EU ban hành, mà nước Anh, theo thỏa thuận thành viên, phải tuân thủ. Có 
những dòng tít lớn về những tội phạm nước ngoài bị kết án phạm tội nghiêm 
trọng ở Anh, nhưng không thể bị trục xuất do các phán quyết từ Tòa án Tư 
pháp châu Âu. 


https://thuviensach.vn 


Đồng thời, làn sóng dân nhập cư và tị nạn kinh tế đến châu Âu từ Trung 
Đông và châu Phi cũng đã thúc đẩy tình cảm chống EU khi nhiều người 
trong số di dàn đó muốn đến nước Anh, và người ta tin rằng chính các nước 
EU nơi dân nhập cư đi qua đã khuyến khích họ làm như vậy. 


Định kiến chống dân nhập cư luôn gia tăng trong thời kỳ suy thoái kinh 
tế, ví dụ thời kỳ suy thoái gần đây nhất mà châu Âu đã phải gánh chịu, và 
chúng ta có thể chứng kiến các hiệu ứng của nó ngay trên lục địa, dẫn đến sự 
gia tăng của các đảng chính trị cánh hữu, tất cả đều chống lại chủ nghĩa quốc 
tế và do đó làm suy yếu cơ cấu của EU. 


Một ví dụ trần trụi xảy đến vào đầu năm 2016 khi Thụy Điển, lần đầu 
tiên trong nửa thế kỷ, người ta bát đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của du 
khách đến từ Dan Mạch. Đây là một phản ứng trực tiếp với dòng người ti 
nạn và di cư chảy vào Bắc Âu từ vùng Trung Đông và cũng là phản ứng 
trước các cuộc tấn công của IS vào Paris tháng Mười một năm 2015. Ý 
tưởng về một “Khu vực Schengen” của EU, một khu vực không biên giới 
bao gồm hai mươi sáu quốc gia, đã phải chịu những cú đánh nặng nề khi các 
quốc gia khác nhau vào các thời điểm khác nhau tái lập các biện pháp kiểm 
soát biên giới vì lý do an ninh. Lo sợ tình trạng tắc nghẽn, Đan Mạch bắt đầu 
kiểm tra giấy tờ những du khách từ Đức sang. Tất cả những điều này đều 
øây tốn phí, khiến cho việc đi lại khó khăn hơn, và là một cuộc tấn công cả 
về mặt thể chất lẫn khái niệm vào ý thức hệ của “một liên minh ngày càng 
khăng khít”. Một số nhà phân tích đã bắt đầu nói về một “Pháo đài châu Âu” 
từ những biện pháp được đề nghị nhằm giảm số lượng nhập cư, nhưng phát 
biểu này cũng bó qua một thực tế rằng còn có một xu hướng dich chuyển 
hướng tới một “Pháo đài Quốc gia Dân tộc”. 


Dân cư trắng truyền thống của châu âu đang chuyển thành muối tiêu. 
Những dự báo phát triển dân số cho thấy biểu đồ hình kim tự tháp ngược, 
với thế hệ người lớn tuổi trên tầng cao nhất và ở tầng mức thấp hơn là thế hệ 
trẻ phải chăm sóc họ hoặc trả thuế. Tuy nhiên những dự báo như vậy vẫn 


https://thuviensach.vn 


không gây ra một tác động nào đối với tình cảm mạnh mẽ chống dân nhập 
cư tồn tại trong cộng đồng dân cư bản địa trước đây, những người đang vật 
lộn để đối phó với các thay đổi chóng mặt của thế giới mà tại đó họ đã lớn 
lên. 


Sự thay đổi nhân khẩu hoc này đến lượt nó lại ảnh hưởng lên chính 
sách đối ngoại của các quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Đông. Ví dụ, về 
các vấn đề như chiến tranh lraq hoặc xung đột Israel/Palestine, nhiều chính 
phủ châu Âu dù sao cũng phải tính đến tình cảm của công dân Hồi giáo khi 
hoạch định chính sách. 


Các đặc tính và chuẩn mực xã hội trong nước của các quốc gia châu Âu 
cũng bị ảnh hưởng. Các cuộc tranh luận về nữ quyền và khăn trùm đầu của 
phụ nữ, những đạo luật ngăn cấm báng bổ, tự do ngôn luận và nhiều vấn đề 
khác đều bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của một số lượng lớn người Hồi 
giáo ở các khu vực đô thị của châu Âu. Câu châm ngôn của Voltaire nói rằng 
ông sẽ bảo vệ đến cùng quyền ngôn luận của con người, dù chính ông thấy 
lời nói đó chướng tai, đã từng được coi như một điều hiển nhiên. Ngày nay, 
bất chấp vô số người đã bị giết vì những lời họ nói gây xúc phạm, cuộc 
tranh luận kia đã chuyển hướng. Không hiếm gặp những ý tưởng cho rằng 
những lời lẽ xúc phạm đến tôn giáo:nên bị coi là vượt quá giới hạn cho 
phép, thậm chí có thể bị phán xử là bất hợp pháp. 


Trong khi những người theo chủ nghĩa tự do trước đây hoàn toàn ủng 
hộ Voltaire, thì hiện nay xuất hiện những sắc thái của chủ nghĩa tương đối. 
Vụ thảm sát các nhà báo của tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo vào 
năm 2015 kéo theo một làn sóng lên án và bài bác lan rộng; tuy nhiên, một 
số trong thái độ lên án chủ nghĩa tự do đã nhuốm một sắc thái “nhưng có lẽ 
những kẻ chàm biếm cũng thật quá đáng”. Đây là một điều mới mẻ đối với 
châu Âu trong thời hiện đại và là một phần của những cuộc chiến tranh văn 
hóa, mà tất cả đều quay vòng trở lại thái độ đối với các cấu trúc chính trị của 
châu Âu. NATO cũng bắt đầu chia rẽ cùng thời điểm với Liên minh châu 


https://thuviensach.vn 


Âu. Cả hai tổ chức còn có thể được chắp vá lại, nhưng nếu không, theo thời 
gian cá hai có thể tan rã hoặc không còn thích hợp nữa. Đến lúc đó, chúng ta 
sẽ quay trở lại một châu Âu với những quốc gia dân tộc có chủ quyền, với 
việc mỗi một nhà nước đều tìm kiếm đồng minh trong một thế cân bằng của 
hệ thống quyền lực. Đức một lần nữa sẽ lo sợ bị bao vây bởi Nga và Pháp, 
Pháp sẽ lại lo sợ người láng giềng lớn hơn của mình, và tất cả chúng ta sẽ 
quay trở lại đầu thế kỷ 20. 


Đối với người Pháp, đây là một cơn ác mộng. Họ đã thành công trong 
việc trói chặt nước Đức vào EU, chỉ để nhận ra rằng sau khi Đức tái thống 
nhất, Pháp trở thành đối tác yếu thế hơn trong một cỗ máy động cơ kép mà 
họ đã từng hy vọng sẽ được léo lái. Điều này đặt ra cho Paris một vấn đề 
dường như không thể giải quyết được. Trừ khi Paris lặng lé chấp nhận rằng 
Berlin lĩnh xướng châu Âu, còn không Pháp có nguy cơ làm Liên minh châu 
Âu suy yếu hơn nữa. Nhưng nếu Pháp chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đức, 
khi đó sức mạnh của chính họ sẽ bị suy giảm. 


Pháp có khả năng đưa ra một chính sách đối ngoại độc lập, mà thực sự, 
với chương trình ngăn chán hạt nhân “Force de frappe" (Lực lượng Tấn 
công), với các vùng lãnh thổ hải ngoại và các lực lượng vũ trang được hậu 
thuẫn bởi tàu sân bay của mình, Pháp đã làm như vậy - nhưng họ chỉ hoạt 
động an toàn khi biết chắc sườn phía đông của mình được bảo đảm và có thể 
nhướng mắt lên trên đường chân trời. 


Cả Pháp và Đức hiện đang làm tất cả để giữ Liên minh châu Âu: họ coi 
nhau như những đối tác tự nhiên. Nhưng chỉ mình Đức có Kế hoạch B - 
nước Nga. 


Giai đoạn kết thúc Chiến tranh Lạnh đã chứng kiến hầu hết các cường 


quốc lục địa cắt giảm ngân sách quân sự và lực lượng vũ trang của họ. Cú 
sốc của cuộc chiến tranh Nga-Georgia năm 2008 và việc sáp nhập Crimea 


https://thuviensach.vn 


vào Nga năm 2014 đã hướng sự chú ý đổ dồn vào khả năng xảy ra chiến 
tranh ở châu Âu, một vấn đề xưa cũ. 


Hiện tai, Nga thường xuyên tung ra những phi vụ nhằm kiểm tra các hệ 
thống phòng không của châu Âu, họ cũng đang bận rộn với việc củng cố địa 
vị ở Nam Ossetia, Abkhazia, Crimea, Transnistria và miền Đông Ukraine. 
Họ duy trì mối liên hệ với khối sắc dân Nga ở vùng Baltic, và họ vẫn có lãnh 
thổ hải ngoại của mình tại Kaliningrad trên biển Baltic. 


Châu Âu đã bát đầu thực hiện một số tái tính toán nghiêm túc về chi 
tiêu quản sự, nhưng không có nhiều tiền nhàn rỗi, và họ phải đối mặt với 
những quyết định khó khăn. Trong khi tranh luận về những quyết định này, 
những tấm bản đồ lại được lôi ra phủi bụi, và các nhà ngoại giao và chiến 
lược gia quân sự nhận thấy rằng, cho dù những mối de dọa như 
Charlemagne, Napoleon, Hitler và Liên Xô có thể đã qua, nhưng Đông bằng 
Bắc Âu, vùng núi Carpath, Baltic và biển Bắc thì vẫn còn đó. 


Trong cuốn Of Paradise and Power (Thiên đường và Quyền lực), nhà 
sử học Robert Kagan cho rằng các nước Tây Âu sống trong thiên đường 
nhưng không nên tìm cách vận hành theo các quy luật của thiên đường một 
khi họ bước vào thế giới của quyền lực. Có lẽ, khi cuộc khủng hoảng đồng 
euro dịu đi và chúng ta nhìn quanh thiên đường đó, dường như không thể 
tưởng tượng được rằng chúng ta có thể đi thụt lùi; nhưng lịch sử cho chúng 
ta biết có bao nhiêu điều có thể thay đổi chỉ trong vài thập niên, và địa lý 
cho chúng ta biết rằng nếu con người không liên tục cố chiến thắng các “quy 
luật” của nó, thì những “quy luật” ấy sẽ chiến thắng con người. 


Đây là điều mà Helmut Kohl ngụ ý trong diễn văn rời chức thủ tướng 
Đức năm 1998, khi cảnh báo ông là nhà lãnh đạo Đức cuối cùng đã sống qua 
Chiến tranh thế giới thứ II và do đó đã trải qua những nỗi kinh hoàng mà nó 
đã từng gây ra. Năm 2012, ông đã viết một bài báo cho tờ nhật báo bán chạy 
nhất của nước Đức, Bild, và rõ ràng ông vẫn còn ám ảnh bởi khả năng rằng 


https://thuviensach.vn 


thế hệ hiện tại, do khủng hoảng tài chính, sẽ không trân trọng kinh nghiệm 
hậu chiến về lòng tin lẫn nhau của châu Âu: “Với những người không tự 
mình trải nghiệm qua điều này và đặc biệt những người hiện đang sống 
trong cuộc khủng hoảng đang đặt câu hỏi rằng sự thống nhất của châu Âu có 
thể mang lại điều gì, bất chấp thời kỳ hòa bình chưa từng có của châu Âu 
kéo dài hơn sáu mươi lăm năm và bất chấp những vấn đề và khó khăn mà 
chúng ta vẫn còn phải vượt qua, câu trả lời là: hòa bình.” 


https://thuviensach.vn 


Chương Năm: Châu Phi 


“Mọi điều luôn có vẻ như là bất khả cho đến khi nó được thực hiện” 
Nelson Mandela 


https://thuviensach.vn 


pi- 


h4 
Atlantic Ocean E. 4 


Atlantic Ocean 


2018 Conyright C Ontheworlimag.com 


TENE z italy 
* "Molto Tiy 


upee gie 2 IÊN 


fynt ap 


Mediterranegm sea "i 


(mon 


Indian Ocean 


Indian Ocean 


Seychelles 


Not 2204150011 


https://thuviensach.vn 


Bờ biển châu Phi? Những bãi biển tuyệt đẹp, thuc sự đáng yêu, nhưng 
bến cảng thiên nhiên lại tệ hại. Sông ngòi? Sông ngòi tuyệt vời, nhưng hầu 
hết chúng thực sự vô dụng xét về mục đích giao thông, vì rằng cứ vài dặm 
bạn lại phải vượt qua một thác nước. Đây chỉ là hai vấn để trong một danh 
sách dài các lý do giải thích tại sao châu Phi không thành công về công nghệ 
hay chính trị như Tây Âu hay Bắc Mỹ. 


Có rất nhiều vùng đất không thành công, nhưng rất ít nơi không thành 
công như châu Phi, cho dù nó đã có lợi thế khởi đầu trước: là nơi giống 
Homo sapiens (người tỉnh khôn) khởi sinh từ khoảng hai trăm ngàn năm 
trước. Nhu Jared Diamond, tác giả minh mẫn bậc nhất, đã diễn dat điều đó 
trong một bài viết xuất sắc cho National Geographic năm 2005, “Nó trái 
ngược với những gi người ta mong đợi từ vận động viên xuất phát đầu tiên.“ 
Tuy nhiên, vận động viên xuất phát đầu tiên ấy bị tách biệt khỏi những dân 
tộc khác bởi sa mạc Sahara, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Hầu như toàn 
bộ lục địa này phát triển trong thế cô lập khỏi khối đất liền Á-Âu, nơi những 
ý tưởng và công nghệ được trao đổi từ đông sang tây, và từ tây sang đông, 
nhưng không đi từ bắc xuống nam. 


Là một lục địa khổng lồ, châu Phi luôn bao gồm các vùng đất, khí hậu 
và văn hóa khác nhau, nhưng có một điểm chung giữa các vùng miền này là 
sự cô lập của chúng đối với nhau và đối với thế giới bên ngoài. Hiện nay 
tình hình có giảm đi đôi chút, nhưng di sản đó vẫn còn tôn tại. 


Ý niệm của thế giới về địa lý châu Phi có nhiều khiếm khuyết. Rất ít 
người nhận ra châu Phi rộng lớn đến mức nào. Đó là do hầu hết chúng ta sử 
dụng bản đồ thế giới tiêu chuẩn Mercator. Bản đồ này, cũng giống như các 
bản đồ khác, dùng mặt phẳng để mô tả một mặt cầu và do đó gây biến dạng. 
Châu Phi dài hơn rất, rất nhiều so với những gi thường được khác họa. Việc 
đó giải thích tại sao một chuyến đi vòng qua mũi Hảo Vọng (Cape of Good 
Hope) là một thành tích đáng kể, và là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng 


https://thuviensach.vn 


của kênh đào Suez đối với thương mại thế giới. Đi vòng qua mũi Hảo Vọng 
là một thành tựu trọng đại, nhưng một khi không còn cần phải làm thế, cuộc 
hải hành từ Tây Âu đến Ấn Độ có thể rút ngắn được sáu ngàn dặm. 


Nếu bạn nhìn vào một bản đồ thế giới và tưởng tượng có thể dán 
Alaska cạnh California, sau đó lộn ngược Hoa Kỳ, có vẻ như Hoa Kỳ sẽ gần 
khớp với châu Phi, với một vài chỗ thừa thiếu đây đó. Trên thực tế, châu Phi 
lớn hơn Hoa Kỳ gấp ba lần. Nhìn trên bản đồ Mercator tiêu chuẩn, bạn thấy 
rằng Greenland dường như có cùng kích thước với châu Phi. Thực ra châu 
Phi lớn gấp 14 lần so với Greenland! Bạn có thể xếp gọn Hoa Kỳ, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Anh trong châu Phi, và vẫn còn đủ 
chỗ cho hầu hết Đông Âu. Chúng ta biết châu Phi là một khối đất liền khống 
lồ, nhưng các bản đồ hầu như không thể cho chúng ta biết nó khổng lồ đến 
mức nào. 


Địa lý của lục địa mênh mông này có thể được giải thích theo nhiều 
cách, nhưng cách cơ bản nhất là chia châu Phi thành một phần ba phía đỉnh 
và hai phần ba phía đáy. 


Một phần ba phía đỉnh bắt đầu từ bờ Địa Trung Hải của các quốc gia 
nói tiếng Ả-rập thuộc Bác Phi. Đồng bằng duyên hải nhanh chóng trở thành 
sa mạc Sahara, sa mạc khô lớn nhất thế giới, rộng gần bằng Hoa Kỳ. Ngay 
dưới sa mạc Sahara là vùng Sahel, một dải đất cát, nửa khô hạn, lẫn với dăm 
đá, bề ngang hơn ba ngàn dặm tại điểm rộng nhất của nó và trải dài từ 
Gambia trên bờ Đại Tây Dương qua Niger, Chad và chạy ngang Eritrea trên 
bờ biển Đỏ. Từ Sahel bắt nguồn từ tiếng Ả-rập sahil, có nghĩa là bờ biển; đó 
là cách người dân trong vùng nghĩ về nó, như “bờ” của “biển cát” Sahara 
rộng mênh mông. Nó còn là một loại bờ ven khác nữa, một bờ ven nơi mà 
ảnh hưởng Hồi giáo giảm dần đi. Từ Sahel đến Địa Trung Hải, đại đa số dần 
cu là người Hồi giáo. Phía nam của Sahel bát đầu xuất hiện sự đa dạng tôn 
giáo hơn nhiều. 


https://thuviensach.vn 


Thật vậy, phía nam của Sahel, hai phần ba ở phía đáy của châu Phi, có 
mức độ đa dạng hơn trong hầu hết mọi thứ. Vùng đất trở nên ôn hòa hơn và 
thảm thực vật xanh xuất hiện, dần trở thành rừng nhiệt đới khi tiến gần đến 
Congo và Cộng hòa Trung Phi. Đi về hướng bờ biến phía đông là những hồ 
lớn thuộc Uganda và Tanzania, trong khi di về phía tây lại xuất hiện nhiều sa 
mạc hơn tại Angola và Namibia. Khi chạm đến đỉnh mũi của Nam Phi, khí 
hậu lại “có tính chất Địa Trung Hải”, mặc dù chúng ta đã đi xa gần năm 
ngàn dặm từ điểm cực bắc ở Tunisia trên bờ biển Địa Trung Hải. 


Với việc châu Phi là nơi khởi nguồn của loài người, thì tất cả chúng ta 
đều là người châu Phi. Tuy nhiên, các quy tắc của cuộc đua đã thay đổi từ 
khoảng tám ngàn năm trước Công nguyên, khi một số trong giống loài 
chúng ta lang thang đến những nơi như Trung Đông và xung quanh khu vực 
Địa Trung Hải, mất đi máu viễn du, họ định cư, bắt đầu canh tác và cuối 
cùng sống tập trung trong các làng mạc và thị trấn. 


Nhưng trở lại phía nam, rất ít loài thực vật dễ dàng để thuần hóa, và 
động vật thì thậm chí còn ít hơn. Phần lớn đất đai bao gồm rừng nhiệt đới, 
đầm lầy, sa mạc hoặc cao nguyên dốc đứng, không địa hình nào trong số đó 
cho phép trồng lúa mì hoặc lúa nước, hoặc nuôi cừu. Tê giác, linh dương và 
hươu cao cổ của châu Phi kiên quyết từ chối làm động vật thồ hoặc như 
Diamond diễn đạt trong một đoạn văn đáng nhớ, “Lịch sử có thể đã trở nên 
khác đi nếu quân đội châu Phi, được nuôi dưỡng bởi thịt hươu cao cổ được 
chăn nuôi và được hỗ trợ bởi những đợt sóng ky binh cưỡi tê giác khống lồ, 
đã quét qua châu Âu, giám nát những lính tráng ăn thịt cừu cưỡi loài ngựa 
lùn tịt.” Nhưng ưu thế khởi đầu trước của châu Phi trong câu chuyện chung 
của dòng giống chúng ta đã cho phép lục địa này có nhiều thời gian hơn để 
phát triển một thứ khác mà cho đến nay vẫn khiến nó lạc hậu: một loạt 
những bệnh dịch hiểm nghèo, như sốt rét và sốt vàng da, bùng phát do nhiệt 
độ cao và hiện nay càng diễn tiến phức tạp bởi điều kiện sống chen chúc và 
cơ sở hạ tầng cho y tế nghèo nàn. Điều này cũng đúng đối với các khu vực 
khác, như tiểu lục địa [tức Nam Á] và Nam Mỹ cháng han, nhung khu vực 


https://thuviensach.vn 


châu Phi Ha Sahara đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề, ví du virus HIV, và 
øặp vấn đề đặc biệt khó khăn do sự hoành hành của muỗi và ruồi Tsetse. 


Hầu hết các con sông của lục địa này cũng đặt ra một vấn đề, vì chúng 
bắt nguồn từ vùng đất cao và đổ xuống thành những dòng chảy xiết gây cản 
trở giao thông. Ví du, Zambezi hùng vĩ có thể là con sóng dài thứ tư của 
châu Phi, chảy xuống 1600 dặm, vào có thể là một địa danh du lịch đẹp 
tuyệt với những ghềnh nước trắng và thác Victoria, nhưng nó khá là vô dụng 
trong vai trò một tuyến đường thương mại. Nó chảy qua sáu quốc gia, tuôn 
đổ từ độ cao 1.500 mét xuống ngang mực nước biển khi đến bờ Ấn Độ 
Dương thuộc Mozambique. Một vài khúc của nó có thể thuận tiện cho giao 
thông bằng những tàu đáy bằng, nhưng các khúc sông đó lại không nối liền 
nhau, do đó hạn chế việc vận chuyển hàng hóa. 


Không giống như châu Âu, nơi có sông Danube và sông Rhine, nhược 
điểm này đã cản trở sự tiếp xúc và giao thương giữa các vùng đất của châu 
Phi - rồi đến lượt nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và cản trở sự hình 
thành các vùng thương mại lớn. Các con sông lớn của châu lục này, Niger, 
Congo, Zambezi, Nile và các con sóng khác, đều không kết nối với nhau và 
sự chia cắt ấy có một nhân tố con người. Trong khi các khu vực rộng lớn của 
Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ sử dụng một ngôn ngữ thống nhất giúp thuận 
tiện cho thương mại, thì ở châu Phi tồn tại hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau 
và không có nền văn hóa nào nổi lên thống trị một khu vực có kích thước 
tương tự. Mặt khác, châu Âu đủ nhỏ để giao tiếp bằng một “lingua franca” 
(ngôn ngữ cầu nối), và một cảnh quan khuyến khích sự tương tác. 


Thậm chí nếu như các quốc gia có xuất hiện nên sản xuất công nghệ đi 
nữa, thì phần lớn lục địa vẫn sẽ phải vật lộn để kết nối với phần còn lại của 
thế giới, vì phần lớn khối đất liền này bị đóng khung bởi Ấn Độ Dương, Đại 
Tây Dương và sa mạc Sahara. Việc trao đổi ý tưởng và công nghệ hiếm khi 
với tới châu Phi Hạ Sahara trong suốt hàng ngàn năm. Mặc dù vậy, một số 
đế quốc châu Phi và các thành bang đã xuất hiện từ khoảng thế kỷ 6: ví dụ 


https://thuviensach.vn 


đế chế Mali (thế kỷ 13-16) và thành bang Đại Zimbabwe (thế kỷ 11-15), một 
thành phố nằm trong dải đất giữa sông Zambezi và sông Limpopo. Tuy 
nhiên, những nhà nước này và những khu vực khác bị cô lập thành các khối 
khu vực tương đối nhỏ, và mặc dù vô số những nền văn hóa đã xuất hiện 
trên khắp lục địa vốn có lẽ đã sẵn phức tạp về mặt chính trị, thì địa thế tự 
nhiên vẫn là rào cản đối với sự phát triển công nghệ. Vào thời điểm thế giới 
bên ngoài đến nơi đây bằng sức mạnh, hầu hết châu Phi vẫn còn chưa phát 
triển chữ viết, chưa thể chế tạo giấy, thuốc súng hay bánh xe. 


Thương nhân từ Trung Đông và Địa Trung Hải đã đến kinh doanh trong 
vùng Sahara, sau khi lạc đà được du nhập từ khoảng hai ngàn năm trước, 
đáng chú ý là việc buôn bán nguồn tài nguyên muối khổng lồ ở đó; nhưng 
phải đến những cuộc chinh phục của người Ả-rập vào thế kỷ thứ 7, những 
hoạt động này mới tiến triển xuống phía nam. Đến thế kỷ 9, họ đã vượt qua 
Sahara, và đến thế kỷ 11, đã thiết lập vững chắc ở phía nam đến tận Nigeria 
ngày nay. Người Ả-rập cũng đi chuyển xuống từ bờ biển phía đông và định 
cư ở những vùng nhu Zanzibar và Dar es Salaam thuộc Tanzania ngày nay. 


Khi người châu Âu sau cùng đã cập bến ở bờ biển phía tây trong thế kỷ 
15, họ thấy có rất ít bến cảng tự nhiên để thả neo, Không giống như châu Âu 
hoặc Bắc Mỹ, nơi bờ biển nhấp nhô hình thành các bến cảng sâu tự nhiên, 
phần lớn đường bờ bién châu Phi đều nhẫn nhụi. Và một khi đã cập bến, 
người châu Âu đã phải khó khăn lắm mới thập nhập được một trăm dặm vào 
trong nội địa ở bất kỳ nơi nào, do sự khó khăn trong giao thông trên các con 
sông, cũng như những thách thức của thời tiết và bệnh tật. 


Cả người Ả-rập và sau đó là người châu Âu đều mang theo công nghệ 
mới mà họ hầu như chỉ giữ cho riêng mình, và lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị 
mà họ tìm thấy, chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên và con người. 

Chế độ nô lệ đã tồn tại từ lâu trước khi thế giới bên ngoài trở về nơi 


nguồn cội của nó. Thương nhân ở vùng Sahel đã sử dụng hàng ngàn nô lệ để 


https://thuviensach.vn 


vận chuyển khối lượng muối rất lớn, món hàng có giá trị nhất của vùng này 
thời bấy giờ, nhưng người Ả-rập bắt đầu thực hành nghề săn bắt nô lệ châu 
Phi cho những thủ lĩnh bộ lạc nào muốn có họ, vị thủ lĩnh đó sẽ đưa nô lệ 
đến bờ bién. Vào thời cực thịnh của Dé chế Ottoman trong thế ky 15 và 16, 
hàng trăm ngàn người Phi (chủ yếu từ khu vực Sudan) đã được đưa đến 
Istanbul, Cairo, Damascus và khắp thế giới Ả-rập. Người châu Âu liền học 
theo, vượt qua cả Ả-rập và Thổ Nhĩ Kỳ về lòng tham và sự ngược đãi đối 
với những con người bị đấy lên những con tàu nô lệ neo ngoài khơi bờ biển 
phía tây. 


Trở về những thủ phủ lớn là London, Paris, Brussels và Lisbon, người 
châu Âu khi đó lôi ra các tấm bản đồ địa lý châu Phi và kẻ những đường 
“biên giới” — hoặc, diễn đạt lại một cách gây hân hơn, những đường “dối 
trá” - lên đó. Ở giữa những đường kẻ này, họ viết những từ như Trung 
Congo hay Thượng Volta và gọi chúng là những đất nước. Những đường kẻ 
trên bản đồ này đúng hơn là về việc các nhà thám hiểm, quân đội và doanh 
nhân của mỗi cường quốc đã tiến xa đến đâu, chứ không phải là về việc 
những người dân sống giữa những đường kẻ ấy cảm nhận mình là gì, hay họ 
muốn tổ chức cuộc sống của chính họ như thế nào. Nhiều người dân châu 
Phi hiện nay phần nào là những tù nhân của địa lý chính trị mà người châu 
Âu đã làm ra, và là tù nhân của những rào cản tự nhiên đối với sự phát triển 
mà thiên nhiên đã ban cho họ. Từ những điều như vậy, họ đang xây dựng 
một quê hương hiện đại và, trong một số trường hợp, một nền kinh tế sôi 
động và kết nối. 


Hiện tại có năm mươi sáu quốc gia ở châu Phi. Kể từ khi “ngọn gió 
thay đổi “ của phong trào độc lập thổi qua giữa thế kỷ 20, một số từ ngữ 
nằm giữa những đường kẻ đã bị thay đổi, ví dụ, Rhodesia thì giờ là 
Zimbabwe, nhung điều đáng ngạc nhiên là các đường biên giới hầu như vẫn 
y nguyên. Tuy vậy, nhiều đường biên giới bao quanh chính những phân khu 
vực chúng đã từng bao quanh khi được vẽ ra lần đầu tiên, và những khu vực 


https://thuviensach.vn 


chính thức đó là một số trong nhiều di sản mà chủ nghĩa thực dân để lại cho 
lục địa này. 


Những xung đột sắc tộc ở Sudan, Somalia, Kenya, Angola, Cộng hòa 
Congo, Nigeria, Mali và các nơi khác là bằng chứng cho thấy ý tưởng về dia 
lý của châu Âu không phù hợp với thực tế nhân khẩu học của châu Phi. 
Xung đột có thể vẫn luôn xảy ra: người Zulus và người Xhosas đã có những 
bất hòa từ lâu trước khi họ từng nhìn thấy một người châu Âu. Nhưng chủ 
nghĩa thực dân đã bắt những bất hòa đó phải được giải quyết trong phạm vi 
một cấu trúc nhân tạo - một khái niệm châu Âu về quốc gia dân tộc (nation 
state). Các cuộc nội chiến hiện đại ngày nay một phần là do những kẻ thực 
dân bảo các dân tộc (nation) khác nhau rằng họ là một dân tộc trong một 
quốc gia (state), và rồi sau khi những thế lực thực dân đã bị đuổi di, một sắc 
tộc lấn át nổi lên trong phạm vi quốc gia/nhà nước (state) đó và muốn cai trị 
tất cả, do đó bạo lực tất phải xảy ra. 


Hãy lẫy ví dụ Libya, một kết cấu nhân tạo có tuổi chỉ một vài thập niên, 
mà ngay từ thử thách đầu tiên đã tan vỡ, trở lại cấu trúc tiền thân của nó - ba 
vùng địa lý riêng biệt. Vùng phía tây, trong thời Hy Lạp cai trị, là 
Tripolitania (từ tiếng Hy Lạp “tripolis”, ba thành phố, sau cùng sáp nhập trở 
thành Tripoli). Vùng phía đông, tập trung ở thành phố Benghazi nhưng kéo 
dài đến biên giới nước Chad, được biết đến trong cả thời kỳ Hy Lạp và La 
Mã dưới tên gọi Cyrenaica. Bên dưới hai vùng này, ở nơi hiện nay thuộc 
vùng viễn tây nam của đất nước, là vùng Fezzan. 


Tripolitania luôn hướng về phía bắc và tây bắc, buôn bán với các nước 
láng giềng Nam Âu. Cyrenaica luôn nhìn về hướng đông, đến Ai Cập và các 
vùng đất Ả-rập. Thậm chí dòng hải lưu ngoài khơi bờ biển của tùng 
Benghazi cũng đưa tàu thuyền đi về hướng đông một cách tự nhiên. Fezzan 
theo truyền thống là vùng đất của những người du mục có ít điểm chung với 
hai cộng đồng miễn duyên hải nói trên. 


https://thuviensach.vn 


Đây là lối cai trị mà cả người Hy Lạp, người La Mã lẫn người Thổ Nhĩ 
Kỳ áp đặt tại vùng đất này và cũng là cách mà người dân nghĩ về bản thân 
họ qua nhiều thế kỷ. Thứ ý tưởng về Libya kiểu Âu châu mới mấy mươi 
năm tuổi sẽ phải vật lộn để tồn tại, và đã có một trong nhiều nhóm Hồi giáo 
ở miền đông tuyên lập một “tiểu vương quốc Cyrenaica”. Mặc dù “tiểu 
vương quốc” này có thể không tồn tại lâu, nhưng đây là một ví dụ về việc 
khái niệm vùng miền chỉ đơn thuần phát sinh từ những đường kẻ trên bản đồ 
của người nước ngoài. 


Tuy nhiên, một trong những thất bại lớn nhất của việc vẽ đường ranh 
giới của người châu Âu năm ở trung tâm lục địa, cái lỗ đen khống lồ được 
biết đến với tên gọi Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Đây là miền đất mà 
Joseph Conrad lấy làm bối cảnh cho tiểu thuyết Heart of Darkness, và nó 
vẫn là một nơi bi bao phủ trong bóng tối chiến tranh. Đây là một ví dụ điển 
hình cho thấy việc áp đặt những biên giới nhân tạo có thể dẫn đến một nhà 
nước yếu ớt và bị chia cắt ra sao, bị tàn phá bởi xung đột nội bộ, và tài 
nguyên khoáng sản của nó chỉ đày đọa nó vào cảnh ngộ bị người nước ngoài 
khai thác mà thôi. 


DRC là một minh họa về lý do tại sao cái thuật ngữ vơ đũa cả nắm “các 
nước đang phát triển” là quá rộng để miêu tả các quốc gia không thuộc về 
nhóm các nước công nghiệp hóa hiện đại. Congo không phát triển, cũng 
không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào rằng nó sẽ phát triển. Nước này lé ra 
không bao giờ nên được hợp lại với nhau; nó đã tan rã và là vùng chiến sự ít 
được đưa tin nhất trên thế giới, bất chấp sự thật là sáu triệu người đã chết tại 
đây trong các cuộc chiến diễn ra từ cuối những năm 1990. 


DRC không phải là một nước dân chủ, cũng không phải cộng hòa. Đầy 
là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi với dân số khoảng 75 triệu người, mặc dù 
do tình hình tại đây khó có thể biết được con số chính xác. Congo lớn hơn 
Đức, Pháp và Tây Ban Nha kết hợp lại, và có rừng mưa nhiệt đới Congo, lớn 
thứ hai thế giới chỉ sau rừng Amazon. 


https://thuviensach.vn 


Người dân nước này chia thành hơn 200 nhóm sắc tộc, trong đó lớn 
nhất là người Bantu. Có vài trăm ngôn ngữ được sử dụng, nhưng việc sử 
dụng rộng rãi tiếng Pháp đã kết nối những khoảng cách biệt ở một mức độ 
nhất định. Tiếng Pháp phát triển từ những năm Congo là thuộc địa của Bỉ 
(1908-1960) và trước đó, khi vua Leopold của Bỉ lợi dụng nước này như 
món tài sản riêng của mình để vơ vét tài nguyên thiên nhiên lận vào túi 
riêng. Luật thuộc địa của Bỉ khiến các phiên bản luật của Anh và Pháp trông 
có vé lành tính thấy rõ: luật của Bi tàn nhẫn đến hung bạo từ đầu đến cuối, 
hầu như không nhằm xây dựng bất kỳ loại cơ sở hạ tầng nào để giúp người 
dàn thuộc địa. Khi người Bi ra đi vào năm 1960, họ đã không để lại cơ hội 
nào cho đất nước gắn kết lại với nhau. 


Ngay tức thì cuộc nội chiến bắt đầu và sau đó càng trở nên khốc liệt bởi 
phải giữ một vai phụ đẫm máu trong cuộc Chiến tranh Lạnh toàn cầu. Chính 
quyền tại thủ đô Kinshasa hậu thuẫn cho phe nổi dậy trong chiến tranh 
Angola, do đó dẫn đến sự chú ý của Hoa Kỳ, kẻ cũng ủng hộ phong trào nổi 
dậy chống lại chính phủ Angola do Liên Xô chống lưng. Mỗi bên đổ vào 
lượng vũ khí giá trị hàng trăm triệu đô la. 


Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cả hai cường quốc không còn quan tâm 
đến vùng đất về sau được gọi là Zaire, và đất nước này lảo đảo bước tiếp, 
sống sót nhờ những nguồn tài nguyên thiên nhiên của nó. Thung lũng Rift 
Vĩ đại uốn cong vào DRC ở phía nam và phía đông, và để lộ một trữ lượng 
khoáng sản khổng lồ gồm cobalt, đồng, kim cương, vàng, bac, kém, than đá, 
mangan và các khoáng vật khác, đặc biệt trong tỉnh Katanga. 


Trong thời kỳ vua Leopold, thế giới muốn có cao su từ khu vực này cho 
ngành công nghiệp xe hơi đang mở rộng; hiện nay Trung Quốc mua hơn 
50% lượng hàng xuất khẩu của DRC, nhưng người dân vẫn sống trong 
nghèo đói. Trong năm 2014, Chỉ số Phát triển Con người của Liên Hiệp 


https://thuviensach.vn 


Quốc đã đặt DRC ở vị trí 186 trên tổng số 187 quốc gia được đo lường. 
Mười tám quốc gia dưới cùng trong danh sách đó đều nằm ở châu Phi. 


Bởi vì Congo là quốc gia rất giàu tài nguyên và diện tích lớn, nên ai 
cũng muốn cắn một miếng từ chiếc bánh Congo, nhưng vì thiếu một nhà 
nước trung ương có thực quyền, Congo không thể cán trả. 


Vùng đất này cũng giáp biên giới với chín quốc gia khác, tất cả đều có 
vai trò trong nỗi thống khổ của Congo, đó là một lý do giải thích tại sao 
cuộc chiến Congo còn được gọi là “cuộc đại chiến thế giới của châu Phi”. Ở 
phía nam là Angola, phía bắc là Cộng hòa Congo (RC) và Cộng hòa Trung 
Phi, vé phía đông Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania và Zambia. Cội 
nguồn của các cuộc chiến tranh đã bát ré từ nhiều thập niên trước, nhưng 
giai đoạn tồi tệ nhất bị kích hoạt bởi thảm họa giáng xuống Rwanda vào 
năm 1994 và hệ quả của nó còn càn quét về phía tây. 


Sau nạn diệt chủng ở Rwanda, những người Tutsi sống sót và những 
người Hutu trung lập hinh thành một chính phủ do người Tutsi lãnh dao. 
Interahamwe, những cỗ máy giết người của dân quân Hutu, đã chạy trốn vào 
miền đông DRC nhưng vẫn tiến hành các cuộc tập kích ở biên giới. Họ cũng 
tham gia với những đơn vị quân đội DRC lùng giết người Tutsi ở DRC, sống 
gân khu vực biên giới. Quân đội Rwandan và Uganda tiến vào, do được sự 
hậu thuẫn của Burundi và Eritrea. Liên minh với các lực lượng dân quân đối 
lập, họ tấn công tổ chức Interahamwe và lật đổ chính phủ DRC. Họ cũng 
tiếp tục kiểm soát sản tự nhiên của đất nước, riêng Kwanda còn vận chuyển 
đi hàng tấn coltan, được sử dụng để sản xuất điện thoại di động và chip máy 
tính. Tuy nhiên, những lực lượng chính phủ còn sót lại không chịu thua, và 
với sự tham gia của Angola, Namibia và Zimbabwe, họ tiếp tuc chiến đấu. 
Đất nước đã trở thành một chiến địa mênh mông, với hơn hai mươi phe phái 
tham chiến. 


https://thuviensach.vn 


Theo ước tính thấp nhất, những cuộc chiến này đã cướp di sinh mang 
hàng chục nghìn người, và đã dân đến cái chết của sáu triệu người khác do 
bệnh tật và suy dinh dưỡng. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng gân 50% nạn 
nhân là trẻ em dưới năm tuổi. 


Trong những năm gân đây, cuộc chiến đã lắng dịu di, nhưng DRC là 
nơi có xung đột gây chết chóc nhiều nhất thế giới kể từ Thế chiến II, và vẫn 
cần đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc lớn nhất thế giới để 
ngăn chặn chiến tranh toàn diện bùng nổ một lần nữa. Hiện nay, nhiệm vụ 
không phải là lắp ráp những mảnh vỡ lại với nhau, bởi vì DRC chưa bao giờ 
là một toàn thể nguyên vẹn. Nhiệm vụ đơn giản là giữ cho các mảnh vỡ tách 
biệt nhau cho đến khi có thể tìm thấy một biện pháp để hàn gắn chúng một 
cách hợp lý và hòa bình. Thực dân châu Âu đã tạo ra một quả trứng gà mà 
không nở ra gà con, một sự ngu xuẩn về logic cứ lặp đi lặp lại trên khắp lục 
địa và sẽ còn tiếp tục ám ảnh nó. 


Burundi là một ví dụ khác, những căng thắng chính trị có căn nguyên 
sác tộc nổi lén từ năm 2015 và trầm trọng hơn trong năm 2016. Burundi 
trước đây là một phần của Đông Phi thuộc Đức vào thời khu vực này còn 
bao gồm cả xứ Tanzania hiện nay. Sau Thế chiến I, Burundi được phân chia 
giữa Bỉ và Anh, và do Bỉ quản lý từ năm 1945 cho đến khi Burundi giành 
độc lập vào năm 1962. Người Bi sử dụng dân Tutsi để cai trị dàn Hutu, và 
mặc dù chỉ chiếm 15% dân số, người Tutsi tiếp tục thống trị về chính trị, 
kinh tế và quân đội. Hơn ba trăm ngàn người thiệt mạng trong cuộc nội 
chiến giữa năm 1993 và 2005. Mức độ bạo lực bắt đầu gia tăng trở lại trong 
giai đoạn 2015-2016 sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza diễn giải hiến 
pháp theo một ý nghĩa mới để ông ta có thể ứng cử nhiệm kỳ thứ ba. Tổng 
thống Obama đã có ý ám chỉ điều này khi chỉ trích các nhà lãnh đạo châu 
Phi trong chuyến thăm châu Phi vào tháng Bảy năm 2015; ông nói, “Lục địa 
này sẽ không tiến bộ nếu các nhà lãnh đạo không chịu rời bỏ chức vụ khi kết 
thúc nhiệm kỳ... Đôi khi chúng ta nghe các nhà lãnh đạo nói, “Tôi là người 
duy nhất có thể giữ quốc gia này nguyên vẹn.“ Nếu quả đúng là vậy thì nhà 


https://thuviensach.vn 


lãnh đạo đó đã thực sự thất bại trong việc xây dựng đất nước của ông ta.” 
Phát biểu này đã bao quát được cả di sản lịch sử thuộc địa của châu Phi, 
cũng như sự thật rằng các nhà lãnh đạo hiện đại của nó thường là một phần 
của vấn đề chứ không phải là giải pháp cho di sản đó. 


Châu Phi bị nguyền rủa và được ban phúc ngang nhau, phúc là bởi vì 
có nguồn tài nguyên phong phú, nhung bị nguyên rủa vì những thế lực bên 
ngoài đã đến cướp bóc chúng bấy lâu. Thời gian gần đây, các quốc gia châu 
Phi đã có thể tuyên bố đòi phải có phần trong kho báu này, và hiện tại các 
quốc gia bên ngoài châu lục đầu tư nhiều hơn là ăn cắp, nhưng người dân 
châu Phi vẫn hiếm khi được hưởng lợi. 


Ngoài nguồn khoáng sản tự nhiên giàu có, châu Phi cũng được trời ban 
nhiều dòng sông lớn - mặc dù hầu hết các dòng sông không thuận tiện cho 
việc thương mại, nhưng chúng có tiềm năng tốt cho thủy điện. Tuy vậy, đây 
cũng là một nguồn xung đột tiềm tàng. 


Sông Nile, con sông dài nhất thế giới (4.100 dặm), có ảnh hưởng đến 
mười quốc gia được coi là có vị trí gần lưu vực của nó: Burundi, DRC, 
Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda và Ai Cập. Từ 
thế ky 5 trước Công nguyên, sử gia Herodotus đã nói: “Ai Cập là sông Nile, 
và sông Nile chính là Ai Cập.” Điều này vẫn đúng, và vì vậy, một mối de 
dọa đối với tuyến tiếp vận trên khúc sông Nile có thể giao thông, dài bảy 
trăm dặm của Ai Cập vẫn là mối quan tâm của Cairo, một mối quan tâm mà 
Ai Cập sẵn sàng để gây chiến. 


Không có sông Nile, sẽ không có con người ở đó. Ai Cập có thể là một 
quốc gia rất lớn, nhưng đại đa số trong khối dân cư 84 triệu người của nước 
này sống trong khoảng cách vài dặm từ sông Nile. Nếu chỉ đo lường trong 
khu vực có người sinh sống, Ai cập là một trong những quốc gia có mật độ 
dàn cư đông nhất trên thế giới. 


https://thuviensach.vn 


Ai Cập được cho là một quốc gia dân tộc ngay từ khi hầu hết người 
châu Âu còn đang sống trong những túp lều trát bùn, nhưng nó chưa bao giờ 
vươn ra khỏi một thế lực địa phương. Ai Cập bị sa mạc bao bọc ở ba mặt và 
có thể đã trở thành một cường quốc lớn trong khu vực Địa Trung Hải nếu 
như không gặp một vấn đề. Hầu như không có một ngọn cây lớn nào ở Ai 
Cập, và trong hầu hết lịch sử, nếu không có rừng cây, bạn không thể xây 
dựng một hải quân hùng mạnh để thể hiện quyền lực của mình. Hải quân Ai 
Cập vẫn luôn luôn tồn tại - nước này phải nhập khẩu gỗ tuyết tùng từ 
Lebanon để đóng tàu với chi phí khổng lồ - nhưng nó chua bao giờ là một 
lực lượng Hải quân Đại dương. 


Hiện nay, Ai Cập hiện đại có lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất trong 
tất cả các quốc gia Ả-rập, nhờ có sự viện trợ quân sự của Hoa Kỳ; nhưng 
nước này vẫn còn bị bó buộc bởi sa mạc, biển và hiệp ước hòa bình với 
Israel. Ai Cập vẫn sẽ xuất hiện trong các bản tin thời sự bởi họ vẫn phải chật 
vật để đối phó với việc nuôi sống 84 triệu dân mỗi ngày, trong khi chiến đấu 
chống lại cuộc nổi loạn Hồi giáo, đặc biệt là ở Sinai, và canh giữ kênh đào 
Suez, nơi 8% dòng thương mại của thế giới đi qua mỗi ngày. Khoảng 2,5% 
lượng dầu của toàn thế giới cũng đi qua lối này mỗi ngày; việc đóng cửa 
kênh đào sẽ gia tăng thời gian vận chuyển đến châu Âu thêm mười lăm ngày 
và đến Hoa kỳ cộng thêm mười ngày, cộng với chi phí phát sinh. 


Mặc dù đã trải qua năm cuộc chiến tranh với Israel, đất nước ai cập 
nhiều khả năng sẽ bước vào vào xung đột với Ethiopia, và vấn đề tranh chấp 
là sông Nile. Hai trong số các quốc gia lâu đời nhất của lục địa, với quân đội 
lớn nhất, có thé khai chiến trên nguồn nước chính của khu vực (sóng Nile). 


Nhánh sóng Nile Xanh, bắt đầu ở Ethiopia, và nhánh sóng Nile Trắng 
hợp lưu tai thủ đồ Khartoum của Sudan, trước khi chảy qua sa mac Nubia 
vào Ai Cập. Đến điểm này, phần lớn lượng nước phát xuất từ sóng Nile 
Xanh. 


https://thuviensach.vn 


Ethiopia đồi khi được goi là “tháp nước của châu Phi” do độ cao của nó 
và có hơn hai mươi con đập được tiếp nước bởi lượng mưa trên vùng cao 
nguyên. Năm 2011, Addis Ababa đã công bố một dự án liên doanh với 
Trung Quốc để xây dựng một dự án thủy điện khổng lồ trên sông Nile Xanh 
gân biên giới Sudan, gọi là đập Grand Renaissance (Đại Phục hưng). Năm 
2017, con đập đã gần như hoàn thành, nhưng phải mất vài năm để làm đầy 
hố trữ nước. Đập sẽ được sử dụng cho thủy điện, và dòng chảy đến Ai Cập 
vấn tiếp tục; nhưng về mặt lý thuyết, hồ chứa cũng có thể giữ lại lượng nước 
của một năm, và việc hoàn thành dự án sẽ mang lại cho Ethiopia tiềm năng 
giữ nước để sử dụng riêng, do đó làm giảm trầm trọng lượng nước cháy vào 
Ai Cập. 


Như tình trạng hiện tại, Ai Cập có quân đội mạnh hơn, nhưng điều đó 
dang từ từ thay đổi, và Ethiopia, đất nước có 96 triệu dân, là một thế lực 
ngày càng gia tăng. Cairo hiểu điều đó, và cũng biết rằng một khi con đập 
được xây dựng, việc phá hủy nó sẽ gây thảm họa ngập lụt ở cả Ethiopia và 
Sudan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Ai Cập không có một casus belli (cái 
cớ gây chiến) để tấn công trước khi con đập hoàn thành. Bất chấp thực tế là 
một bộ trưởng trong nội các gần đây trong một bài phát biểu đã lỡ lời đưa ra 
đề nghị ném bom, vài năm sắp tới có nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến 
những cuộc đàm phán cam go, vì Ai Cập muốn được đảm bảo chắc chán 
rằng dòng nước sẽ không bao giờ bị chặn lại. Chiến tranh về nguồn nước 
được coi là một trong những cuộc xung đột sẽ diễn ra trong thế kỷ này và 
đây chính là cuộc xung đột cần được canh chừng. 


Một thứ chất lỏng khác cũng øây tranh chấp kịch liệt là dầu mỏ. 
Nigeria là nước sản xuất dầu lớn nhất khu vực châu Phi Ha Sahara, và 
tất cả các loại dầu chất lượng cao đều nằm ở phía nam. Dân miền Bác 


Nigeria phàn nàn rằng lợi nhuận từ dầu không được chia sẻ công bằng giữa 
các miền của đất nước. Đến lượt điều này lại làm trầm trọng thêm sự căng 


https://thuviensach.vn 


tháng dân tộc và tôn giáo giữa những sắc dân vùng châu thổ Nigeria và 
những sắc dân ở phía đông bắc. 


Và điện tích, dân số và tài nguyên thiên nhiên, Nigeria là quốc gia hùng 
mạnh nhất Tây Phi. Đây cũng là quốc gia đông dân nhất của châu lục - 177 
triệu dàn, với quy mô và tài nguyên thiên nhiên cho phép nó trở thành thế 
lực đứng đầu khu vực. Nigeria được hình thành từ các lãnh thổ của một số 
vương quốc cổ đại mà người Anh đã thống nhất lại thành một khu vực hành 
chính. Năm 1898, ho đã dựng lên “Khu bảo hộ của Anh trên sóng Niger", từ 
đó trở thành Nigeria. 


Nigeria hiện nay có thể là một cường quốc độc lập trong vùng, nhung 
người dân và các nguồn tài nguyên của nước này đã bị quản trị sai lầm trong 
nhiều thập niên. Thời kỳ thuộc địa, người Anh thích lưu lại trong khu vực 
tây nam dọc theo bờ biển. Sứ mệnh “khai hóa” của họ hiếm khi mở rộng đến 
các vùng cao nguyên của khu trung tâm, hay đến các cụm dân cư Hồi giáo 
phía bắc, và nửa đất nước phía bắc vẫn kém phát triển hơn so với phía nam. 
Phần lớn lợi nhuận từ dầu được dùng để chỉ trả cho giới quyền cao chức 
trọng trong hệ thống bộ lạc phức hợp của Nigeria. Ngành công nghiệp dầu 
mỏ trên bờ ở vùng châu thổ cũng đang bị đe dọa bởi Phong trào Giải phóng 
Châu thổ Niger, một cái tên mỹ miều cho một nhóm hoạt động trong khu 
vực bị tàn phá bởi ngành công nghiệp dầu mỏ, nhưng sử dụng tên gọi này 
làm vỏ bọc cho hoạt động khủng bố và tống tiền. Nhưng vụ bắt cóc công 
nhân dầu mỏ nước ngoài khiến cho vùng này trở lên ít hấp dẫn hơn đối với 
kinh doanh. Các mỏ dầu ngoài khơi hầu như không gặp phải hoạt động 
tương tự và đó là nơi nguồn đầu tư đang đổ vào. 


Nhóm Hồi giáo Boko Haram, muốn thành lập nhà nước dưới quyền 
một vị caliph trong các khu vực Hồi giáo, đã lợi dụng ý thức về sự bất công 
phát sinh do sự kém phát triển để lấn chiếm đất đai ở miền Bắc. Chiến binh 
Boko Haram thường là người sắc tộc Kanuris từ phía đông bắc. Họ hiếm khi 
hoạt động bên ngoài lãnh thổ quê hương của họ, thậm chí không mạo hiểm 


https://thuviensach.vn 


hướng về phía tây đến vùng Hausa, và chắc chắn không xuống xa dưới phía 
nam đến các khu vực ven biển. Điều đó có nghĩa là khi quân đội Nigeria đến 
tìm họ, Boko Haram sẽ hoạt động trên sân nhà. Phần lớn dân địa phương sẽ 
không hợp tác với quân đội, hoặc vì sợ bị trả thù hoặc do cùng chung nỗi 
oán hận của miền Nam. Mặc dù quân đội đã có một số chiến dịch lớn chống 
lại nhóm này, nó còn lâu mới bị đánh bại. Năm 2017, Boko Haram vẫn đủ 
mạnh để tấn công và giết chết hàng chục thường dân trong một loạt các cuộc 
tập kích. Kể từ khi Boko Haram xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009, hơn 
hai mươi ngàn người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị bắt cóc. 


Lãnh thổ bị Boko Haram chiếm đóng chưa gây nguy hiểm cho sự tồn 
tại của nhà nước Nigeria. Nhóm này thậm chí không gây ra mối đe dọa cho 
thủ đô Abuja, mặc dù thủ đô nằm lưng chừng ở nửa trên của đất nước; 
nhưng họ đặt ra một mối đe dọa hằng ngày cho người dân phía bắc và làm 
tổn hai danh tiếng của Nigeria trên trường quốc tế trong vai trò một địa điểm 
để kinh doanh. 


Hầu hết các ngôi làng mà họ đã chiếm giữ đều năm trên dãy núi 
Mandara, phía sau lưng là Cameroon. Như thế có nghĩa là quân đội quốc gia 
phải hành quân rất xa căn cứ của mình, và không thể bao vây lực lượng 
Boko Haram. Chính phủ Cameroon không hoan nghênh Boko Haram, 
nhưng vùng nông thôn lại cho những chiến binh không gian để rút lui nếu 
cần. Tình hình xung đột sẽ không tự tắt lịm trong vài năm tới, trong thời 
gian đó, Boko Haram sẽ cố gắng liên minh với các nhóm chiến đấu Hồi giáo 
phía bắc trong khu vực Sahel. 


Hoa Kỳ và Pháp đã theo dõi vấn đề này trong nhiều năm và hiện đang 
dùng máy bay do thám không người lái để ứng phó với hiểm họa bạo lực 
ngày càng tăng phát xuất từ vùng Sahel/Sahara và kết nối với miền Bắc 
Nigeria. Hoa Ky sử dụng một vài căn cứ quân sự, bao gồm một cán cứ ở 
Djibouti vốn thuộc Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại châu Phi (US Africa Command), 


https://thuviensach.vn 


được thành lập năm 2007. Pháp có thể sẽ có quyền đổ bê tông ở các quốc 
gia khác nhau trong vùng gọi là “chầu Phi Pháp ngữ”. 


Mối hiểm họa bạo lực này lan rộng tới nhiều quốc gia chính là một lời 
cảnh tỉnh. Nigeria, Cameroon và Chad hiện đều đang tham gia về mặt quân 
sự, và đang phối hợp với Hoa Kỳ và Pháp. 


Xa hơn về phía nam, xuống đến bờ biển Đại Tây Dương, là nước sản 
xuất dầu lớn thứ hai ở khu vực châu Phi Hạ Sahara: Angola. Thuộc địa cũ 
này của Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia châu Phi có biên giới địa 
lý tự nhiên. Nó được bao chắn bởi Đại Tây Dương ở phía tây, bởi rừng nhiệt 
đới ở phía bắc và sa mạc ở phía nam, trong khi vùng đất sỏi đá phía đồng 
dần cư thưa thớt đóng vai trò làm vùng đệm với DRC và Zambia. 


Đa số trong 22 triệu người sống ở nửa phía tây đất nước, là nơi có 
nguồn nước tưới tiêu tốt và có thể duy trì nông nghiệp; và hầu hết các mỏ 
dầu của Angola nằm ngoài khơi bờ biến phía tây. Các giàn khoan ở Đại Tây 
Dương chủ yếu thuộc sở hữu của các công ty Hoa Kỳ, nhưng quá nửa sản 
lượng được đưa đến Trung Quốc. Điều này khiến Angola (tùy thuộc vào sự 
thăng giáng đều đặn của dòng thương mại) chỉ đứng sau Á-rập Saudi trong 
vai trò nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc. 


Angola cũng là một quốc gia quen thuộc với xung đột. Cuộc chiến 
giành độc lập của nước này kết thúc vào năm 1975 khi người Bỏ Đào Nha 
bỏ cuộc, nhưng ngay lập tức biến dang thành một cuộc nội chiến giữa các bộ 
lạc, được ngụy trang dưới vỏ bọc một cuộc nội chiến về hệ tư tưởng. Nga và 
Cuba ủng hộ “những người xã hội chủ nghĩa”, Hoa Kỳ và quốc gia phân biệt 
chủng tộc Nam Phi chống lưng cho “quân phiến loạn”. Hầu hết những người 
xã hội chủ nghĩa của MPLA (Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola) đều 
đến từ bộ lạc Mbundu, trong khi chiến sĩ phe phiến loạn chủ yếu đến từ hai 
bộ lạc lớn khác, Bakongo và Ovimbundu. Vỏ ngụy trang chính trị của họ là 
ENLA (Mặt trận Giải phóng quốc gia Angola) và UNITA (Liên minh Quốc 


https://thuviensach.vn 


gia vì sự độc lập toàn ven Angola). Nhiều cuộc nội chiến của thập * 1960 và 
1970 di theo khuôn mẫu này: nếu Nga hậu thuẫn cho một phe nào đó, phe 
này sẽ đột nhiên nhớ ra rằng nó di theo các nguyên lý xã hội chủ nghĩa trong 
khi đối thủ của nó sẽ trở thành phe chống cộng. 


Người Mbundu có lợi thế về địa lý nhưng không có lợi thế về số lượng. 
Họ chiếm giữ thủ đô Luanda, kiểm ngặt các mỏ đầu và con sông chính 
Kwanza, và được hậu thuẫn bởi các nước có thể cung cấp cho họ vũ khí Nga 
và binh lính Cuba. Họ thắng thế vào năm 2002, và các cấp chỉ huy chóp bu 
lập tức hủy hoại chứng thư xã hội chủ nghĩa có phần đáng ngờ của họ bằng 
cách đưa tên mình gia nhập vào bản danh sách dài những lành tụ châu Phi 
thời thực dân, những người vốn làm giàu cho bản thân mình trên mồ hôi 
nước mắt của người dân. 


Lịch sử đáng buồn này về sự bóc lột bởi cả thế lực bên trong lẫn ngoại 
xâm tiếp tục diễn ra trong thế kỷ 21. 


Như chúng ta thấy, người Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi, họ có mục 
tiêu là kinh doanh, và hiện nay họ nhúng tay vào khắp lục địa, cháng kém gi 
châu Âu và Hoa Kỳ. Khoảng một phần ba lượng dầu nhập khẩu vào Trung 
Quốc đến từ châu Phi, cùng với kim loại quý được tìm thấy ở nhiều nước 
châu Phi, điều này có nghĩa là Trung Quốc đã đến và họ sẽ ở lại. Các công 
ty dầu mỏ châu Âu, Hoa Kỳ và các công ty đa quốc gia lớn vẫn đầu tư mạnh 
tay hơn nữa vào châu Phi, nhưng Trung Quốc vẫn đang nhanh chóng bắt kịp. 
Ví dụ Trung Quốc đang tìm kiếm quặng sắt ở Liberia, mỏ đồng ở DRC và 
Zambia, và mỏ cobalt nữa, cũng ở DRC. Nước này đã giúp phát triển cảng 
Mombasa của Kenya và hiện đang khởi công nhiều dự án khổng lồ hơn khi 
nguồn tài nguyên dầu mỏ của Kenya đang bát đầu trở nên khả thi về mặt 
thương mại. Tổng công ty Cầu-Đường thuộc sở hữu nhà nước Trung quốc 
đang xây dựng một dự án đường sắt trị giá 14 tỷ đô la kết nối Mombasa với 
thủ đô Nairobi (Kenya). Các nhà phân tích cho biết thời gian vận chuyển 
hàng hóa giữa hai thành phố sẽ giám từ ba mươi sáu giờ xuống còn tám giờ, 


https://thuviensach.vn 


với chi phí vận chuyển cắt giảm tương ứng 60%. Thậm chí còn có những kế 
hoạch kết nối Nairobi ngược lên Nam Sudan, qua Uganda và Rwanda. Với 
sự giúp đỡ của Trung Quốc, Kenya dự tính sé trở thành thế lực kinh tế chủ 
đạo của vùng bờ biển phía đông. 


Trên vùng biên giới phía nam, Tanzania đang cố gắng cạnh tranh hết 
sức để trở thành lãnh đạo Đông Phi và đã ký kết giao dịch trị giá hàng tỉ đô 
la với Trung Quốc về các dự án cơ sở hạ tầng. Nước này cũng đã ký một 
thỏa thuận liên doanh với Trung Quốc và một công ty xây dựng Oman để tu 
sửa và mở rộng cảng Bagamoyo, vì cảng chính ở Dar es Salaam bi tắc nghẽn 
nghiêm trong. Theo kế hoạch, Bagamoyo có thể xử lý hai mươi triệu 
container hàng hóa mỗi năm, năng lực này sẽ biến nó trở thành cảng lớn 
nhất châu Phi. Tanzania cũng có kết nối giao thông tốt trong “Hành lang 
tăng trưởng nông nghiệp miền Nam của Tanzania” và đang liên kết với mười 
lăm quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển Nam Phi. Điều này cho phép nước 
này kết nối vào Hành lang Bắc Nam, các khu vực mỏ đông của DRC và 
Zambia với các nhánh đường sắt phụ nối cảng Dar es Salaam với Durban và 
một tuyến tiếp vận kết nối cảng Durban với Malawi. 


Bất chấp những điều này, Tanzania dường như vẫn chỉ là một thế lực 
hạng hai dọc vùng duyên hải phía đông. Nền kinh tế của Kenya vẫn giữ vai 
trò đầu tàu trong Cộng đồng Năm quốc gia Đông Phi, chiếm khoảng 40% 
GDP của khu vực. Có thể có ít đất canh tác hơn so với Tanzania, nhưng 
Kenya sử dụng những gì mình có một cách hiệu quả hơn nhiều. Hệ thống 
công nghiệp của Kenya cũng hiệu quả hơn, cũng như hệ thống vận chuyển 
hàng hóa ra thị trường cả trong nước và quốc tế. Nếu Kenya có thể duy trì sự 
ổn định chính trị, nước này sẽ nắm bắt được vận mệnh là một thế lực thống 
trị khu vực trong tương lai gần và trung hạn. 


Sự hiện diện của Trung Quốc cũng vươn dài sang Niger, với việc Tổng 


công ty Dàu khí Quốc gia Trung Quốc đầu tu vào mỏ dầu nhỏ trên những 
cánh đồng Ténéré ở trung tâm của đất nước. Đầu tư của Trung Quốc vào 


https://thuviensach.vn 


Angola trong thập niên qua đã vượt qua tám tỷ dó la và đang tăng lên hàng 
năm. Tổng công ty Cơ khí đường sắt Trung Quốc (CERC) đã bỏ ra gần hai 
tỷ đô la để hiện đại hóa tuyến đường sắt Benguela nối DRC với cảng Lobito 
của Angola trên bờ biển Đại Tây Dương cách đó tám trăm dặm. Trên tuyến 
đường này, cobalt, đồng và mangan sẽ di qua, nhờ đó mà tinh Katanga của 
DRC sẽ vừa gặp họa lại vừa được phước. 


Tại Luanda, CREC đang xây dựng một cảng hàng không quốc tế mới, 
và xung quanh thủ đô đã nhanh chóng mọc lên một loạt các khu chung cư 
khổng lồ theo mô hình Trung Quốc, làm nơi ăn ở cho ước tính khoảng một 
trăm năm chuc ngàn đến hai trăm ngàn công nhân Trung Quốc hiện đang 
làm việc trong quốc gia này. Hàng ngàn công nhân trong số đó cũng được 
đào tạo về kỹ năng quân sự và có thể cung cấp một lực lượng dân quân sẵn 
sàng nếu Trung Quốc cần dùng đến. 


Những gì Bắc Kinh muốn ở Angola cũng là những gì họ muốn ở khắp 
mọi nơi: nguyên vật liệu để chế tạo sản phẩm, và sự ổn định chính trị để 
đảm bảo dòng chảy của những nguyên vật liệu và sản phẩm đó. Vì vậy, nếu 
Tổng thống José Eduardo dos Santos, người đương nhiệm đã ba mươi sáu 
năm, từng quyết định chỉ trả cho Mariah Carey một triệu đô la để hát tại bữa 
tiệc sinh nhật của ông vào năm 2013, thì đó là việc riêng của ông ấy. Và nếu 
bộ lac Mbundu, là bộ lạc dòng tộc của José, tiếp tục thống tri, thì đó cũng là 
việc riêng của họ. 


Sự tham gia của Trung Quốc là một đề xuất hấp dẫn đối với nhiều 
chính phủ châu Phi. Bắc Kinh và các công ty lớn của Trung Quốc không đặt 
những câu hỏi khó trả lời về nhân quyền, không đòi hỏi cải cách kinh tế, hay 
thậm chí cũng không đề nghị một số nhà lãnh đạo châu Phi ngừng ăn cắp tài 
sản của nước mình như cách mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế 
giới có thể sẽ làm. Ví dụ, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của 
Sudan, một lý do đáng kể giải thích tại Sao Trung Quốc luôn bảo vệ Sudan 
tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tiếp tục ủng hộ Tổng thống Omar 


https://thuviensach.vn 


al- Bashir ngay cả khi có lệnh bắt giữ ông ta từ Tòa án Hình sự Quốc tế. Tuy 
nhiên, động thái chỉ trích của phương Tây về thái độ này đã bi Bác Kinh xếp 
vào khay “chờ giải quyết”; chúng đơn giản bị coi là một trong nhiều trò chơi 
quyền lực nhằm ngăn chán Trung Quốc hoạt động kinh doanh, và là thứ đạo 
đức giả nếu căn cứ trên lịch sử hành động của phương Tây ở châu Phi. 


Tất cả những gì Trung Quốc muốn là dầu mỏ, khoáng sản, kim loại quý 
và thị trường. Đây là một mối quan hệ có qua có lại giữa chính phủ và chính 
phủ, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến sự căng tháng gia tăng giữa dân cư dia 
phương và lực lượng công nhân Trung Quốc thường được đưa tới để hỗ trợ 
các dự án lớn. Điều này đến lượt nó có thể kéo Bắc Kinh can thiệp sâu hơn 
vào các vấn đề chính trị địa phương, và đòi hỏi Trung Quốc phải có một 
kiểu hiện điện quân sự nhỏ nào đó ở một số nước khác nhau. 


Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Phi. 
Hai quốc gia có một lịch sử kinh tế và chính trị lâu dài và có vị trí thuận lợi 
để hợp tác với nhau. Hàng trăm công ty Trung Quốc, của cả nhà nước và tư 
nhân, hiện đang hoạt động tại Durban, Johannesburg, Pretoria, Cape Town 
và cảng Elizabeth. 


Nền kinh tế của Nam Phi được xếp hạng lớn thứ hai trên lục địa sau 
Nigeria. Nước này chắc chắn là Cường quốc ở phía nam xét về mặt kinh tế 
(gấp ba lần quy mô của Angola), quân đội và dân số (53 triệu). Nam Phi 
phát triển hơn nhiều quốc gia châu Phi, nhờ vị trí của nước này ở ngay cực 
nam của lục địa, cùng với khả năng tiếp cận hai đại dương, tài nguyên thiên 
nhiên giàu có về vàng, bạc và than, một bầu khí hậu và đất đai thuận lợi cho 
sản xuất lương thực quy mô lớn. 


Nhờ vi trí nằm ở cực nam, và đồng bằng duyên hải nhanh chóng đốc 
lên thành vùng cao nguyên, Nam Phi là một trong số rất ít các nước châu Phi 
không phải chịu nạn sốt rét, vì muỗi khó sinh sản ở đó. Điều này cho phép 
thực dân châu Âu vào sâu trong đất liền xa hơn và nhanh hơn so với vùng 


https://thuviensach.vn 


nhiệt đới chịu sự hoành hành bệnh sốt rét, họ định cư và bắt đầu hoạt động 
công nghiệp quy mô nhỏ, dần dà phát triển thành nén kinh tế lớn nhất của 
nửa phía nam châu Phi hiện nay. 


Đối với hầu hết Nam Phi, việc kinh doanh của thế giới bên ngoài đồng 
nghĩa là làm ăn với Pretoria, Bloemfontein và Cape Town. 


Nam Phi đã sử dụng tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý để ràng buộc 
các nước láng giềng vào hệ thống vận của mình, có nghĩa là một tuyến vận 
chuyển đường sắt và đường bộ hai chiều kéo dài từ các cảng ở Đông 
London, Cape Town, cảng Elizabeth và Durban chạy dài lên phía bắc qua 
Zimbabwe, Botswana, Zambia, Malawi và Tanzania, vươn xa đến tận tỉnh 
Katanga của DRC và về phía đông đến Mozambique. Tuyến đường sắt mới 
xây dựng của Trung Quốc từ Katanga đến vùng duyên hải Angola đã được 
xây dựng để thách thức sự thống trị này và có thể lấy đi một lưu lượng vận 
chuyển đáng kể từ DRC, nhưng Nam Phi dường như được tất định là sẽ duy 
trì lợi thế của nó. 


Trong giai đoạn phân biệt chủng tộc, ANC (Đại hội Dân tộc châu Phi) 
đã hậu thuẫn cho MPLA (Phong trào Nhân dân Giải phóng) của Angola 
trong cuộc chiến chống thực dân Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, niềm say mê của 
một cuộc đấu tranh chung đang chuyển thành một mối quan hệ nguội lạnh 
dần, mỗi bên kiểm soát đất nước của riêng mình và cạnh tranh ở cấp độ khu 
vực. Angola còn phải đi một chặng đường dài mới có thể bắt kịp với Nam 
Phi. Đây không phải là một cuộc đối đầu quân sự: sự thống trị của Nam Phi 
gân nhu tron vẹn. Nam Phi có lực lượng vũ trang lớn, được trang bị tốt, bao 
gom khoảng một trăm ngàn binh sĩ, hàng chuc máy bay chiến đấu và trực 
thăng tấn công, cũng như vài tàu ngầm và tàu khu trục hiện đại. 


Trong thời kỳ Đế quốc Anh, việc kiểm soát Nam Phi đồng nghĩa với 


việc kiểm soát mũi Hảo Vọng và nhờ đó là cả các tuyến đường biển giữa 
Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Hải quân hiện đại có thể mạo hiểm xa 


https://thuviensach.vn 


hơn nữa từ bờ bién phía nam châu Phi nếu họ muốn di qua, nhưng mũi Hảo 
Vọng vẫn là một mảnh bất động sản có vị trí kiểm soát trên bản đồ thế giới 
và Nam Phi là một sự hiện diện uy nghi trong toàn bộ khu vực một phần ba 
phía dưới lục địa này. 


Xuất hiện một cuộc tranh đoạt mới đối với châu Phi trong thế ký hiện 
tại, nhưng lần này nó ré làm hai nhánh. Trong cuộc canh tranh về nguón tài 
nguyên, có những mối quan tâm và sự can thiệp công khai từ bên ngoài, 
đồng thời cũng có “cuộc tranh đoạt trong nội địa”, và Nam Phi có ý định 
tranh giành nhanh nhất và xa nhất. 


Nam Phi chiếm ưu thế trong Cộng đồng Phát triển Mười lăm quốc gia 
Nam châu Phi (SADC) và đã xoay xở đạt được một ghế thường trực tại Hội 
nghị Quốc tế Vùng Đại Hồ, mặc dù nó thậm chí không phải là một thành 
viên của vùng này. SADC phải cạnh tranh với Cộng đồng Đông Phi (EAC) 
bao gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda và Tanzania. Tanzania cũng là 
một thành viên của SADC và các thành viên EAC khác tỏ ra bất màn với 
việc nước này tán tỉnh Nam Phi. Về phần mình, Nam Phi dường như xem 
Tanzania là phương tiện để đạt được ảnh hưởng lớn hơn trong vùng Đại Hồ 
và xa hơn nữa. 


Lực lượng Quốc phòng Nam Phi có một lữ đoàn IRC chính thức đặt 
dưới quyền chỉ huy của Liên Quốc, nhưng lữ đoàn này được gửi đến nơi đó 
bởi những chính trị gia lão luyện nhằm đảm bảo rằng Nam Phi không bị loại 
khỏi cuộc mưu lời từ chiến tranh ở đất nước giàu khoáng sản này. Điều đó 
đã đưa Nam Phi vào cuộc cạnh tranh với Uganda, Burundi và Rwanda, mỗi 
nước có những ý tưởng riêng về việc ai là kẻ nên chịu trách nhiệm ở DRC. 


Châu Phi của quá khứ đã không có được sự lựa chọn nào - địa lý của nó 
đã định hình nên nó - và sau đó người châu Âu tạo dựng nên những đường 
biên giới hiện tại. Ngày nay, với dân số bùng nổ và các đại đô thị đang phát 
triển, châu Phi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo xu hướng 


https://thuviensach.vn 


của thế giới toàn cầu hóa hiện đại mà lục địa này bị kết nối với họ. Trong 
quá trình này, bất chấp tất cả những vấn để chúng ta đã chứng kiến, châu Phi 
đang có những bước tiến lớn. 


Chính những con sông xưa kia cản trở thương mại thì giờ đây được 
khai thác cho thủy điện. Chính từ mảnh đất phải vật lộn để duy trì nền sản 
xuất thực phẩm quy mô lớn đã xuất hiện khoáng sản và dầu mỏ, làm cho 
một số nước trở nên giàu có ngay cả khi chỉ một ít trong số nguồn của cải đó 
đến được tay người dân. Tuy nhiên, trong hầu hết, nhưng không phải là tất 
cả các quốc gia, sự nghèo đói đã giảm khi chất lượng chăm sóc y tế và giáo 
dục đã tăng lên. Nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh, và đó là một lợi thế 
trong nền kinh tế toàn cầu thống trị bởi tiếng Anh, và lục địa này đã chứng 
kiến sự tăng trưởng kinh tế trong hầu hết thập niên vừa qua. Xét về mặt trái 
của điều đó, tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia phụ thuộc vào giá cả toàn 
cầu cho mặt hàng khoáng sản và năng lượng. Ví dụ, các nước có ngân sách 
quốc gia phụ thuộc vào mức giá 100 đô la trên mỗi thùng dầu hầu như 
không biết dựa vào đâu khi giá giảm xuống còn 80 đô la hoặc 60 đô la. Mức 
sản lượng vẫn gần với những năm 1970. Tham nhũng vẫn tràn lan trên khắp 
lục địa, và trong khi có một vài xung đột “nóng bỏng” (ví dụ Somalia, 
Nigeria, Sudan), nhiều xung đột khác chỉ đơn thuần là tam thời bị đóng 
băng. 


Tuy nhiên, mỗi năm nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đang được xây 
dựng, kết nối những không gian vô cùng đa dạng của châu lục. Khoảng cách 
bao la của đại dương và sa mạc chia cách châu Phi với những nơi khác đã 
được khắc phục bằng đường hàng không, và sức mạnh công nghiệp đã tạo ra 
bến cảng ở những nơi thiên nhiên không có ý định tạo tác chúng. 


Kê từ những năm 1960, trong mỗi thập niên, những người lac quan đã 
viết về việc châu Phi đang mấp mé chiến thắng đối với định mệnh mà bàn 
tay lịch sử và thiên nhiên đã an bài cho nó. Có lẽ lần này là thật. Châu Phi 
cần điều đó. Châu Phi Hạ Sahara hiện đang nuôi dưỡng 1,1 tỉ người - theo 


https://thuviensach.vn 


một số ước tính, đến năm 2050, con số đó có thể đã tăng hơn gấp đôi, lên 
đến 2,4 tỷ người. 


https://thuviensach.vn 


Chương Sáu: Trung Đông 


“Chúng ta đã phá vỡ hiệp ước Sykes — Picot!” 
Chiến binh của nhà nước Hồi Giáo (IS), 2014. 


https://thuviensach.vn 


MA y 


^ ORA 


NAAR 


ti j bại x1 
gr oc DS 
s LT 


ii Mmi, C772 
HAA BAHRAIN RRN Mi 


https://thuviensach.vn 


Trung Đông: ở đây là trung (ở giữa) của cái gi; là đông của nơi nào? 
Bản thân địa danh này đã được đặt ra theo cách nhìn của châu Âu về thế 
giới, và chính cách nhìn của châu Âu về vùng đất này đã định hình cho nó. 
Người châu Âu dùng mực vạch vài nét lên bản đỏ: chúng là những đường kẻ 
không tôn tại trong thực tế và tạo nên những biên giới thuộc loại nhân tạo 
nhất mà thế giới từng thấy. Ngày nay, đang xuất hiện những nỗ lực nhằm vẽ 
lại những đường nét đó bằng máu. Một trong những đoạn video quan trọng 
nhất xuất hiện từ Trung Đông trong năm 2014 nhưng bị lu mờ bởi những 
thước phim tư liệu về những vụ nổ bom và chặt đầu. Đó là một đoạn clip 
tuyên truyền khéo léo được thực hiện bởi Nhà nước Hồi giáo (IS), cho thấy 
một chiếc xe ủi đất đang xóa đi, hay đúng hơn là ủi bay mất đường biên giới 
lraq-Syria. Biên giới đó chi đơn giản là một gà cát cao. Ui phẳng gờ cát và 
biên giới vật lý đó không còn tồn tại nữa, “Đường kẻ” trên bản đồ vẫn tồn 
tại trong lý thuyết. Vài năm sắp tới sẽ cho chúng ta biết liệu những lời của 
các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) là tiên trị hay chỉ là trò phách lối: 
“Chúng ta đang phá hủy các đường biên giới và phá bỏ những rào cản. Tạ 
ơn Allah.” 


Sau Thế chiến I, ở Trung Đông có ít đường biên giới hơn so với hiện 
nay, và những đường biên nào đã tồn tại thường được xác định chỉ dựa trên 
địa lý mà thói. Không gian bên trong được phân chia lỏng lẻo và được cai trị 
dựa theo địa lý, sắc tộc và tôn giáo, nhưng không có nỗ lực nào nhằm tạo ra 
các quốc gia dân tộc. 


Đại Trung Đông trải dài trên một ngàn dặm, từ tây sang đông, từ biển 
Địa Trung Hải đến vùng núi của Iran. Từ bắc chí nam, nếu chúng ta bắt đầu 
tại biển Den và kết thúc trên bờ biển Ả-rập ngoài khơi Oman, thì dải đất này 
trải dài hai ngàn dặm. Khu vực này bao gồm những sa mạc rộng lớn, những 
ốc đảo, những đỉnh núi phủ tuyết, sông ngòi dài, những thành phố lớn và 


https://thuviensach.vn 


vùng đồng bằng duyên hải. Và nó rất giàu tài nguyên thiên nhiên dưới cái 
hình thức mà mọi nước đã và đang công nghiệp hóa trên khắp thế giới đều 
cần: dầu mỏ và khí đốt. 


Nó cũng bao gồm dải đất màu mỡ được gọi là Mesopotamia (Lưỡng 
Hà), nghĩa là “dải đất giữa các con sông” (sông Euphrates và Tigris). Tuy 
nhiên, đặc điểm nói bật nhất là sa mạc Ả-rập rộng lớn và dải đất toàn cây bui 
rậm thấp ở trung tâm của nó nằm sát bên các vùng thuộc Israel, Jordan, 
Syria, lraq, Kuwait, Oman, Yemen và hầu hết Ả-rập Saudi, bao gồm cả 
hoang mạc Rub“al Khali hay “Góc Trống rỗng“ (Empty Quarter). Đây là 
hoang mạc cát không gián đoạn lớn nhất trên thế giới, bao quát một khu vực 
có kích thước bằng nước Pháp. Chính do đặc tính này, không chỉ đa số dần 
cư chỉ sống ở ngoại vi của nó, mà cho đến thời kỳ thực dân châu Âu, hầu hết 
người dân trong khu vực không hề suy nghĩ theo hình thức quốc gia dân tộc 
hay biên giới cố định theo nghĩa pháp lý. Ý niệm cho rằng một người từ một 
nơi nào đó không thể đi qua một vùng đất khác để gặp người thân thuộc 
cùng một bộ lạc trừ phi anh ta có giấy tờ tùy thân, giấy tờ này được cấp bởi 
một người thứ ba mà anh ta không quen biết ở một thị trấn xa xôi, là một ý 
niệm có rất ít ý nghĩa. Ý tưởng cho rằng giấy tờ tùy thân được ban hành chỉ 
vì một người nước ngoài đã tuyên bố vùng này hiện nay bị chia thành hai 
khu vực và đã đặt tên cho chúng, lại càng không có ý nghĩa gì cả, và trái 
ngược với lối sống đã diễn ra nhiều thế kỷ qua. 


Đế chế Ottoman (1299-1922) được cai trị từ Istanbul. Ở thời kỳ cực 
thịnh, dé chế này trái dài từ cổng thành Vienna, xuyên qua Anatolia và chạy 
xuống phía nam qua bán đảo Ả-rập đến tận Ấn Độ Dương. Từ tây sang đông 
nó bao trọn những vùng hiện nay là Algeria, Libya, Ai Cập, Israel/Palestine, 
Syria, Jordan, lraq và một phần của lran. Dé chế chưa bao giờ phải lo lắng 
với việc đặt tên cho hầu hết các vùng đất này; năm 1867, đế chế đơn thuần 
chia chúng thành các khu vực hành chính được gọi là “Vilayet” (mang nghĩa 
“tỉnh bang”), thường được căn cứ trên địa điểm nơi có bộ tộc cụ thể nào đó 
cư trú, dù họ là người Kurd tại Bắc lraq ngày nay hay liên minh 


https://thuviensach.vn 


bộ lac trong vùng hiện nay thuộc Syria và thuộc Iraq. 


Khi đế quốc Ottoman bắt đầu sụp đổ, Anh và Pháp có một ý tưởng 
khác hăn. Năm 1916, nhà ngoại giao Anh, Đại tá Sir Mark Sykes nhặt lên 
một cây bút sáp và vạch một đường thô thiên trên bản đồ Trung Đông. Nó 
chạy từ Haifa bên bờ Địa Trung Hải trong vùng đất thuộc Israel ngày nay 
đến Kirkuk (hiện thuộc lraq) ở phía đông bác. Đường vạch đó đã trở thành 
cơ sở của thỏa thuận bí mật giữa Mark Sykes với đối tác Pháp Francois 
Georges-Picot nhằm chia khu vực thành hai vùng ảnh hưởng, trong trường 
hợp Liên minh Ba bên (Triple Entente) đánh bại Đế chế Ottoman trong Thế 
chiến I. Phía bác của đường vạch đặt dưới sự kiểm soát của Pháp, phía nam 
thuộc quyền chi phối của Anh. 


Thuật ngữ “Sykes-Picot” trở thành từ viết tắt dùng để chỉ những quyết 
định khác nhau trong ba mươi năm đầu tiên của thế kỷ 20, những quyết định 
đã phản bội lời hứa hẹn được trao cho các thủ lĩnh bộ tộc, đồng thời cũng 
phần nào giải thích tinh trạng bất õn và cực đoan ngày nay. Dù vậy, lời giải 
thích này có thể bị phóng đại: bạo lực và chủ nghĩa cực đoan đã xuất hiện ở 
đây từ khi người châu Âu đến. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy ở châu Phi, 
việc tùy tiện tạo lập các “quốc gia dân tộc” cấu thành từ những dân tộc 
không quen chung sống với nhau trong một khu vực không phải là một công 
thức cho công lý, binh dáng và ổn định. 


Trước khi có Sykes-Picot (theo nghĩa rộng hơn của thuật ngữ này) thì 
không có Syria, không có nhà nước Lebanon, cũng không có Jordan, lraq, 
Saudi Arabia, Kuwait, Israel hay Palestine. Bản đồ hiện đại thể hiện biên 
giới và tên gọi của các quốc gia dân tộc, nhưng chúng đều còn non trẻ và 
mong manh. 


Hồi giáo là tôn giáo thống trị ở Trung Đông, nhưng lại bao gồm trong 
nó nhiều phiên bản khác nhau. Sự phân chia quan trọng nhất trong Hồi giáo 


https://thuviensach.vn 


cũng cố xưa gần như bản thân tôn giáo này: cuộc phân ly giữa các giáo phái 
Sunni và Shia xuất hiện từ năm 632 khi nhà tiên tri Muhammad qua đời, dẫn 
đến một cuộc tranh chấp về quyên kế vị ông. 


Tín đồ Hồi giáo Sunni chiếm đa số trong cộng đồng cư dân Ả-rập, và 
thực sự là cả trong toàn bộ tín đồ Hồi giáo thế giới, có lẽ lên tới 85% tổng 
số, mặc dù trong một số quốc gia Ả-rập, tỉ lệ phần trăm ít chênh lệch hơn. 
Tên gọi của giáo phái Sunni phát xuất từ “AI Sunna” hoặc “dân theo truyền 
thống“. Khi nhà tiên tri qua đời, những người sẽ trở thành tín đồ Sumni lập 
luận rằng người thừa kế của ông nên được chọn dựa theo truyền thống của 
bộ tộc Ả-rập. Họ tự coi mình là phái Hồi giáo Chính thống. lên gọi của giáo 
phái Shia bắt nguồn từ “Shiat Ali", theo nghĩa đen là “đảng của Ali", và chi 
đích danh con rể Ali của Tiên tri Muhammad. Ali và các con trai của ông, 
Elassan và Hussein đều bị ám sát và do đó bị phủ nhận cái mà tín đồ Shia tự 
cho là quyền theo thừa kế của họ - tức là quyền dẫn dắt cộng đồng Hồi giáo. 


Từ đó nảy sinh một số tranh chấp về giáo lý và tập tục văn hóa chia ré 
hai giáo phái chính của Hồi giáo, dẫn đến tranh chấp và chiến tranh, mặc dù 
cũng có những khoảng thời gian họ chung sống hòa bình. 


Ngoài ra còn có các chi phái nhỏ trong từng giáo phái. Ví dụ, có nhiều 
chi phái khác nhau của chi phái Sunni theo các hiền giả vĩ đại cụ thể trong 
quá khứ, bao gồm truyền thống Hanbali nghiêm ngặt, được đặt tên theo hiền 
giả Iraq thế ky thứ 9 Ahmad ibn Hanbal, vốn được nhiều người Sunni từ 
Qatar và Ả-rập Saudi mến mộ; điều này đến lượt nó lại gây ảnh hưởng lên tư 
tưởng Salafi cực kỳ thuần khiết, vốn chiếm ưu thế trong cộng đồng những 
phần tử thánh chiến (Jihad). 


Hồi giáo Shia có ba chỉ phái chính, được biết đến nhiều nhất trong số 
đó có lẽ là phái “Mười hai“ (Twelvers), tín đồ của phái này tuân thủ giáo 


https://thuviensach.vn 


huấn của Mười hai Imam (Giáo chủ), nhưng ngay cả chi phái này cũng bao 
øồm những chỉ nhỏ hơn nữa. Phái Ismaili tranh chấp đồng truyền thừa của vị 
Imam thứ bảy, trong khi phái Zaidi tranh chấp dòng truyền thừa của vị Imam 
thứ năm. Ngoài ra còn có mấy chi phái của Hồi giáo Shia chủ đạo, trong đó 
Alawite (Alawis) và Druze được cho là xa rời tư tưởng Hồi giáo truyền 
thống đến mức nhiều tín đồ hồi giáo khác, đặc biệt là Sumni, thậm chí không 
công nhận họ là một bộ phận trong tôn giáo của mình. 


Di sản của chủ nghĩa thực dân châu Âu đã khiến dân Ả-rập bị gộp lại 
thành các quốc gia dân tộc và bị cai trị bởi các nhà lãnh đạo có khuynh 
hướng ủng hộ bất kỳ chi phái Hồi giáo (và bộ lạc) nào cùng xuất thân với 
họ. Những kẻ độc tài này sau đó vận dụng bộ máy nhà nước để bảo đảm cho 
quyền cai trị của họ trong toàn bộ khu vực thuộc trong những đường biên 
giới nhân tạo do người châu Âu thiết kế, chăng bận tâm đến việc điều đó có 
phù hợp về mặt lịch sử hay có công bằng đối với các bộ lạc và tôn giáo khác 
nhau vốn đã bị ném chung vào một bị hay không. 


Iraq là một ví dụ điển hình của xung đột và sự hỗn loạn nảy sinh từ đó. 
Những tín đồ mộ đạo nhất trong giáo phái Shia sẽ không bao giờ chấp nhận 
một chính phủ do người Sumni lãnh đạo lại có quyền kiểm soát các thành 
phố thiêng liêng như Najaf và Karbala, được cho là nơi chôn cất các thánh 
tử đạo Ali và Hussein của họ. Những cảm thức cộng đồng này đã tồn tại từ 
nhiều thế kỷ trước; một vài thập niên được gọi là “dân Iraq“ sẽ không bao 
giờ xóa nhòa nổi những cảm xúc ấy. 


Là những kẻ cai trị Đế chế Ottoman, người Thổ Nhĩ Kỳ nhìn một vùng 
đồi núi trập trùng do người Kurd thống trị, thế rồi, khi những vùng núi non 
thoải dần xuống thành dải đất bằng phẳng hướng vé Baghdad và về phía tây 
đến địa danh mà nay là Syria, họ thấy một dải đất mà đa số là dân Ả-rập 
Sumni. Sau cùng, khi hai con sông lớn Tigris và Euphrates hợp lưu và đổ 
xuống thủy lộ Shatt al-Arab, vùng đầm lầy và thành Basra, họ nhìn thấy 
càng nhiều dân Ả-rập hơn, hầu hết thuộc giáo phái Shia. Họ tùy theo đó mà 


https://thuviensach.vn 


cai trị không gian này, chia nó thành ba vùng hành chính: Mosul, Baghdad 
và Basra. 


Trong thời cổ đại, các địa danh gần tương ứng với các vùng hành chính 
kể trên được gọi là Assyria, Babylon và Sumer Khi người Ba Tư kiểm soát 
không gian này, họ phân chia nó theo cách tương tự, rồi Alexander Đại dé và 
sau đó là Đế quốc Umayyad cũng làm vậy. Người Anh dòm ngó cũng chính 
dải đất này và gộp ba thành một, một điều bất khả về mặt logic mà người 
Kitô giáo có thể giải quyết thông qua Chúa Ba Ngôi, nhưng tại Iraq, điều đó 
chỉ dẫn đến một mớ hỗn độn “phi thần thánh“. 


Nhiều nhà phân tích nói rằng chỉ có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mới có 
thể thống nhất ba khu vực này thành một quốc gia, và lraq đã có hàng loạt 
những lãnh đạo cứng rắn như vậy. Nhưng trong thực tế, dân tộc này không 
bao giờ thống nhất, họ chỉ co quắp vì sợ hãi. Có một nơi mà các nhà độc tài 
không thể nhìn thấy, đó là trong thâm tâm của người dân, hầu như không có 
ai tin vào những sự tuyên truyền của nhà nước, bất chấp truyền thông bao 
phủ bốn bể, dù đó là cuộc bức hại có hệ thống đối với người Kurd, sự thống 
trị bởi gia tộc Hồi giáo Sunni của Saddam Hussein từ quê nhà Tikrit của ông 
ta, hay vụ tàn sát hàng loạt tín đồ Shia sau cuộc nổi dậy thất bại của họ vào 
năm 1991. 


Người Kurd là sắc dân đầu tiên rời đi. Những nhóm thiểu số nhỏ nhất 
sống trong một chế độ độc tài đôi khi giả vờ tin vào những lời tuyên truyền 
rằng quyên lợi của họ được báo vé, bởi vì họ không có đủ sức manh để làm 
bất cứ điều gi chống lại thuc tế đó. Ví du, nhóm thiểu số Kitô giáo và số ít 
người Do Thái tại lraq cảm thấy họ có thể an toàn trong một chế độ độc tài 
thế tục như của Saddam, hơn là chấp nhận những rủi ro theo sau sự thay đổi. 
Và những gi họ đã e sợ có thể xảy ra thi thực tế đã xảy ra. Tuy nhiên, người 
Kurd là một sắc dân được minh định về mặt địa lý và, quan trọng nhất, đủ 
đông đảo để có thể phản ứng khi hiện trạng thực tế của chế độ độc tài trở 
nên quá quắt. 


https://thuviensach.vn 


Năm triệu người Kurd lraq tập trung ở các tỉnh phía bắc và đông bắc là 
Erbil, Sulaymaniyah, Dahuk và những khu vực xung quanh các tỉnh này. Đó 
là một hình lưỡi liềm khổng lồ, chủ yếu là đồi núi, điều đó đồng nghĩa người 
Kurd gìn giữ được bản sắc riêng của họ bất chấp các cuộc tấn công văn hóa 
và quân sự liên tục, cháng han nhu chiến dịch al-Anfal năm 1988, bao gồm 
các cuộc tấn công bằng khí gas từ trên không nhắm vào các làng mạc. Trong 
chiến dịch tám giai đoạn này, các lực lượng của Saddam không giữ tù nhân 
và giết tất cả nam giới trong độ tuổi từ mười lăm đến năm mươi mà họ bắt 
gặp. Tổng cộng lên đến một trăm ngàn người Kurd đã bị sát hại và 90% số 
làng mạc bị xóa sổ trên bản đồ. Khi Saddam Hussein vươn tới Kuwait vào 
năm 1990, người Kurd chớp cơ hội làm nên lịch sử và biến Kurdistan mà họ 
đã được hứa hen từ sau Thế chiến I trong Hiệp ước Sévres (1920), nhưng 
chưa bao giờ được cho phép, thành hiện thực. Vào giai đoạn cuối của cuộc 
chiến vùng Vịnh, người Kurd đã nổi lên, các lực lượng đồng minh tuyên bố 
lập một “vùng an toàn” mà quân đội Iraq không được phép bước vào đó, và 
một vùng Kurdistan de facto (trên thực tế) lúc đó mới bắt đầu hình thành. 
Cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Hoa Ky đã củng cố một điều dường nhu 
trở thành sự thật: Baghdad sẽ thống trị người Kurd lần nữa. 


https://thuviensach.vn 


SYRIAN AND IRAQI KURDISH REGIONS 


HH nghệ 
P ent ion 


Mosul 


| SE [m 


ỒNG lune T 
gli 4 
para ji 


Copvight Stratior 2012 9WwWWstat oco 


https://thuviensach.vn 


Mặc dù không phải là một quốc gia được công nhận, vẫn có một khu 
vực “Kurdistan” có thể nhận diện được. Bằng việc vượt qua những đường 
biên giới như tình hình hiện nay, đây là một khu vực bất ổn tiềm tàng nếu 
các vùng đất của người Kurd nỗ lực thiết lập một quốc gia độc lập. 


Kurdistan không phải là một quốc gia được công nhận chủ quyền, 
nhưng nó có rất nhiều đặc điểm của một quốc gia như vậy, và các sự kiện 
hiện nay ở Trung Đông chỉ làm gia tăng khả năng sẽ có một quốc gia mang 
tên Kurdistan có chính danh trong luật pháp quốc tế. Câu hỏi là: nó sẽ có 
hinh dạng gi? Và Syria, Thổ Nhi Kỳ và Iran sẽ phản ứng như thế nào nếu 
các vùng người Kurd ở đất nước họ cố gắng trở thành một phần của quốc 
gia mới này và nó nỗ lực tạo ra một quốc gia Kurdistan liên một dải, với khả 
năng tiếp cận Địa Trung Hải? 


Sẽ nảy sinh một vấn đề khác: sự thống nhất giữa người Kurd. Người 
Kurd tại lraq từ lâu đã bị chia rẽ giữa hai bộ tộc đối đầu. Người Kurd tại 
Syria đang cố tạo ra một thể chế nhỏ mà họ gọi là Rojava. Họ xem nó như là 
một phần của một quốc gia Kurdistan lớn hơn trong tương lai, nhưng trong 
trường hợp một quốc gia như vậy được kiến tạo, sẽ phát sinh những câu hỏi 
như ai sẽ có bao nhiêu quyền lực, và ở đầu. Nếu Kurdistan trở thành một 
quốc gia được quốc tế công nhận thì hình dạng của Iraq sẽ thay đổi. Đó là 
giá sử sẽ vẫn còn một quốc gia Iraq. Rất có thể sẽ không còn có Iraq. 


Vương quốc Hashemite, cũng được biết đến dưới tên Jordan, là một 
vùng khác được tạo ra từ sa mạc bởi tay người Anh, và từ năm 1918 người 
Anh đã có một vùng lãnh thổ lớn để quản lý và một số vấn đề cần giải quyết. 


Nhiều bộ lạc Ả-rập đã giúp người Anh chống lại người Ottoman trong 
thế chiến I, nhưng có hai bộ tộc đặc biệt mà London hứa sẽ tưởng thưởng 
vào cuối cuộc chiến. Thật không may cả hai đều được hứa hẹn cùng một 
món tặng phẩm: quyền kiểm soát bán đảo Ả-rập. Nhưng với thực tế là các 


https://thuviensach.vn 


bộ tộc Saud và Hashemite thường xuyên gây chiến với nhau, nên việc này 
có chút rắc rối. Vì vậy, London lại phủi bụi tấm bản đồ, vẽ thêm một vài 
đường kẻ mới và thông báo rằng thủ lĩnh của bộ tộc Saud có thể cai trị trên 
khu vực này, trong khi thủ lĩnh của Hashemite cai trị một khu vực khác, mặc 
dù mỗi khu vực đều sẽ “cần” một khâm sứ Anh để trông coi tất cả. Vị thủ 
lĩnh bộ tộc Saudi cuối cùng đã đặt tên cho lãnh thổ của mình bằng cách gọi 
theo tên của chính bộ tộc, vì thế chúng ta biết đến khu vực này dưới tên Ả- 
rập Saudi - một địa danh mà phép so sánh tương đương thô thiển sẽ là lấy 
tên “Windsorland“ đặt cho nước Anh. 


Người Anh, vốn khát khe về mặt quản trị, đặt tên cho khu vực còn lại là 
“Transjordan”, viết tắt của “phía bên kia sông Jordan“. Một thị trấn nhỏ bui 
bặm tên là Amman trở thành thủ đồ của Transjordan, và khi người Anh trở 
về nhà vào năm 1948, tên gọi của quốc gia này được đổi thành Jordan. 
Nhưng người Hashemite không phải đến từ miền Amman: họ nguyên là một 
phần của bộ tộc Qureshi hùng mạnh đến từ vùng Mecca, và những cư dân 
bản địa hầu hết là người Bedouin. Đa số dân cư hiện nay là người Palestine: 
khi người Israel chiếm đóng bờ Tây (West Bank) năm 1967, nhiều người 
Palestine đã chạy trốn sang Jordan, đây là nhà nước Ả-rập duy nhất cấp cho 
họ quyền công dân. Trong tình huống hiện nay, đa số trong 6,7 triệu công 
dân của Jordan là người Palestine, nhiều người trong số họ không coi mình 
là những thần dân trung thành của nhà cai trị Flashemite hiện tại, vua 
Abdullah. Thêm vào vấn đề này, một triệu dân ti nan Iraq và Syria mà 
Jordan đã thu nhận chính là nhóm dân cư đang đặt ra một tình trạng căng 
thăng rất lớn đối với các nguồn lực cực kỳ hạn chế của nước này. Những 
thay đối như vậy đối với nhân khẩu học của một quốc gia có thể gây ra 
những vấn đề nghiêm trọng, và không nơi nào điều đó xảy ra nhiều hơn ở 
Lebanon. Cho đến thế kỷ 20, người Ả-rập trong khu vực đã coi dải đất giữa 
vùng núi non và biển cả của Lebanon chỉ đơn thuần là một tỉnh của Syria. 
Người Pháp, kẻ vớ được nó vào tay từ sau Thế chiến I, lại nhìn sự việc theo 
cách khác. 


https://thuviensach.vn 


Pháp từ lâu đã liên minh với những dân Kitô giáo Á-ráp trong vùng, và 
đã trả ơn bằng cách tạo ra một đất nước cho họ ở một nơi mà họ trở thành 
nhóm dân cư áp đảo trong những năm 1920. Vì không nghĩ được tên gọi rõ 
ràng nào khác cho đất nước này, người Pháp gọi nó theo tên của vùng núi 
non gần đấy, và Lebanon đã ra đời như vậy. Thực thể huyễn tưởng địa lý này 
tổn tại cho đến cuối những năm 1950. Vào lúc đó, tỉ lệ sinh đẻ trong cộng 
đồng người Hồi giáo Shia và Sunni tại Lebanon ngày càng tăng cao so với ti 
lệ sinh đẻ của người Kitô, trong khi dân số hồi giáo tăng vọt bởi những 
người Palestine chạy trốn cuộc chiến tranh Ả-rập-Israel năm 1248 giữa hai 
nước láng giềng Israel/Palestine. Chỉ có một cuộc điều tra dân số chính thức 
duy nhất tại Lebanon (năm 1932), bởi vì nhàn khẩu học là một vấn đề nhạy 
cảm và hệ thống chính trị phần nào được căn cứ trên quy mô dân số. 


Đã có nhiều cuộc xung đột vũ trang giữa các nhóm tôn giáo khác nhau 
trong khu vực và cuộc chiến mà một số sử gia gọi là cuộc Nội chiến 
Lebanon lần thứ nhất nổ ra vào năm 1958 giữa dàn Maronite theo Kitô giáo 
và người Hồi giáo, mà vào lúc đó có lẽ nhỉnh hơn dàn Kitô giáo về số lượng. 
Hiện nay nhóm Hồi giáo rõ ràng chiếm đa số, nhưng vẫn không có số liệu 
chính thức, và các nghiên cứu học thuật trích dẫn những con số luôn gây 
tranh cãi gay gắt. 


Một số khu vực của thủ đô Beirut chỉ có dân Hồi giáo Shia, cũng như 
đa phần phía nam đất nước. Đây là nơi mà nhóm Shia Hezbollah (được hậu 
thuẫn bởi lran, đất nước đại đa số là theo giáo phái Shia) chiếm ưu thế. Một 
thành trì khác của dân Shia là Thung lũng Bekaa, nơi nhóm Hezbollah sử 
dụng làm điểm tập kết cho các cuộc tập kích đánh phá của họ vào Syria để 
hỗ trợ lực lượng chính phủ ở đó. Các thị trấn khác là nơi phái Hồi giáo 
Sumni áp đảo. Ví du Tripoli, ở phía bác, được cho là 80% Sunni, nhưng cũng 
có một thiểu số Alawite với số lượng đáng kể, và trước tình hình có xuất 
hiện những căng tháng giữa Sunni-Alawite trong, đất nước Syria kế bên, 
điều này đã dẫn đến những vụ xung đột vũ trang lẻ tẻ. 


https://thuviensach.vn 


Lebanon dường như là một nhà nước thống nhất nếu quan sát trên bản 
đồ. Nhưng chỉ vài phút sau khi đến sân bay Beirut người ta có thể khám phá 
ra điều đó khác xa so với sự thật. Từ sân bay đi xe vào trung tâm, bạn sẽ đi 
qua những vùng ngoại ô phía nam chỉ toàn là dân Shia, được giữ gìn trật tự 
phần nào nhờ dân quân Hezbollah, lực lượng chiến đấu có lẽ là hiệu quả 
nhất trong cả nước. Quân đội Lebanon chỉ tồn tại trên giấy tờ, nhưng trong 
trường hợp xảy ra một cuộc nội chiến khác như giai đoạn 1975-1990, nó sẽ 
tan rã, vì binh lính trong hầu hết các đơn vị sẽ trở về thị trấn quê hương của 
họ và tham gia vào dân quân địa phương. 


Đó phân nào là những gì đã xảy ra với lực lượng vũ trang Syria khi 
cuộc nội chiến đã thực sự diễn ra cho đến cuối năm 2011. 


Syria là một quốc gia khác cũng da tín ngưỡng, đa giáo phái, đa sắc tộc 
cũng tan nát ngay từ lần đầu tiên được thử thách. Cũng như toàn bộ khu vực 
này, đất nước có đa số là người Hồi giáo Sunni, chiếm khoáng 70%, nhưng 
có những cộng đồng thiểu số đáng kể theo các tín ngưỡng khác. Cho đến 
năm 2011, nhiều cộng đồng vẫn sống cạnh nhau trong các thị trấn, các thành 
phố và nông thôn, nhưng vẫn có những khu vực riêng biệt trong đó một 
nhóm cụ thể chiếm ưu thế. Nhu ở Iraq, người dân dia phương sẽ luôn nói 
với bạn, “Chúng tôi là một dân tộc, không có sự phân chia giữa chúng tôi”. 
Tuy nhiên, ở Iraq, tên tuổi, nơi sinh hoặc noi cư trú thường có nghĩa là xuất 
thân của bạn có thể xác định dễ dàng, và ở Iraq, không mất nhiều công sức 
để chia rẽ một dân tộc thành nhiều phe phái. 


Khi người Pháp cai trị vùng đất này, họ noi theo tấm gương của người 
Anh: chia để trị. Vào thời điểm đó, người Alawite còn được gọi là Nusayri. 
Nhiều tín đồ Sumni không coi họ là Hồi giáo, và sự thù địch nhắm vào họ dữ 
dội đến mức họ tự đổi tên giáo phái thành Alawite (có nghĩa “những tông đồ 
của Ali”) để tăng cường chứng tích Hỏi giáo của mình. Họ là dân vùng cao 
lạc hậu, ở dưới đáy xã hội Syria. Người Pháp lấy ho vào lực lượng cảnh sát 


https://thuviensach.vn 


và quân đội, từ đó trong nhiều năm họ đã tự dựng mình thành một thế lực 
lớn trong dải đất này. 


Về cơ bản, ai cũng nhận thức được sức ép, khi mà các nhà lãnh đạo 
xuất thân từ một nhóm dân cư thiểu số cai trị nhóm da số. Gia tộc Assad, nơi 
Tổng thống Bashar al-Assad xuất thân, là người Alawite, một nhóm người 
chiếm xấp xỉ 12% dân số. Gia tộc này đã cai trị đất nước kể từ Hafez, cha 
của Bashar, đoạt quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 1970. Năm 1982, 
Hafez nghiền nát một cuộc nổi dậy của Hội Huynh Đệ Hồi Giáo Sumni ở 
Hama, giết có thể có lẽ đến ba mươi ngàn người trong vòng vài ngày. Hội 
Huynh đệ không bao giờ tha thứ hay quên được điều này, và khi cuộc nổi 
dậy trên toàn quốc bắt đầu vào năm 2011, mối thù phải được thanh toán. 
Trong một số khía cạnh, cuộc nội chiến xảy ra sau đó đơn thuần là tập hai 
của bộ phim Hama. 


Hình dạng và cấu tạo sau cùng của Syria hiện đang trong vòng nghỉ 
vấn, nhưng kể từ khi người Nga can thiệp vào cuối năm 2015, khả năng bị 
đánh bại của chế độ đã giảm xuống. Chính phủ nắm giữ phần cốt lõi của đất 
nước, đặc biệt là các khu vực đô thị, trong khi các nhóm nổi dậy và IS hiện 
đang ở thế bất lợi. Các lực lượng người Kurd đã phác ra được vùng lãnh thổ 
họ sẽ kiểm soát, nhưng điều này đã buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào, họ 
là những kẻ quyết tâm ngăn chặn một nhà nước Kurd trỗi dậy từ đống đổ 
nát. 


Trong tương lai gần, định mệnh của Syria dường như phải bị cai trị như 
một số những thái ấp với nhiều lãnh chúa khác nhau nắm quyền kiểm soát. 
Vào thời điểm viết cuốn sách này, Tổng thống Assad là người có - thế lực 
nhất trong số các lãnh chúa đó. Cuộc nội chiến gần đây nhất của Lebanon 
kéo dài trong mười lăm năm, và ở nhiều điểm, đất nước này vẫn đang tiến 
hành một cách nguy hiểm đến một cuộc chiến tranh khác. Syria cũng có thể 
có số phận tương tự. 


https://thuviensach.vn 


Giống như Lebanon, Syria cũng đã trở thành một nơi bị các cường 
quốc bên ngoài sử dụng để đạt được mục tiêu của họ. Nga, Iran và phái 
Hezbollah ở Lebanon ủng hộ các lực lượng chính phủ Syria. Các nước Ả- 
rập ủng hộ phe đối lập, nhưng các quốc gia khác nhau hỗ trợ các nhóm đối 
lập khác nhau: ví dụ cả người Saudi và Oatari đều đang tranh giành ảnh 
hưởng, nhưng mỗi nước lại hậu thuẫn cho một đại biếu khác nhau để đạt 
được điều đó. 


Sẽ cần có kỹ năng, lòng can đảm và một yếu tố thường thiếu vắng - sự 
thỏa hiệp - để giữ cho nhiều trong số những vùng đất này kết nối lại cùng 
nhau như một không gian duy nhất có thể quản lý được. Đặc biệt khi các 
phần tử thánh chiến (jihadist) Sunni dang cố chia ré các vùng này để mở 
rộng “vương quốc Hồi giáo (caliphate)“ của chúng. 


Các nhóm như Al-Qaeda và gần đây là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận 
được sự ủng hộ cho chúng một phần vì nỗi sỉ nhục mà chủ nghĩa thực dân 
gây ra và sau đó là vì thất bại của chủ nghĩa dân tộc liên Ả-rập - và trong 
một chừng mực nào đó, của quốc gia dân tộc Ả-rập. Các nhà lãnh đạo Ả-rập 
đã không thể đem lại sự thịnh vượng hay tự do, và lời kêu gọi mê hoặc lòng 
người của Hồi giáo, vốn hứa hẹn giải quyết mọi vấn đề, đã tỏ ra hấp dẫn với 
nhiều người trong một vùng đất nổi bật bởi sự pha trộn độc hại giữa lòng mộ 
đạo, thất nghiệp và đàn áp. Người Hồi giáo hoài niệm về thời kỳ hoàng kim 
khi Hồi giáo còn cai trị cả một đế chế và ở vị trí dẫn đầu về kỹ nghệ, nghệ 
thuật, y hoc và chính quyền. Họ đã giúp đưa ra ánh sáng những mối nghi 
ngờ cổ xưa về “kẻ lạ” trên khắp Trung Đông. 


Nhà nước hồi giáo (IS) phát triển từ nhóm mệnh vào cuối những năm 
2000, trên danh nghĩa được chỉ đạo bởi những tàn dư của nhóm lãnh đạo AI- 
Qaeda. Vào thời điểm cuộc nội chiến Syria bùng phát toàn diện, nhóm này 
đã tách khỏi Al-Qaeda và tự đối tên. Ban đầu nhóm được thế giới bên ngoài 
biết đến dưới tên gọi ISIL (“Nhà nước Hồi giáo lraq và Tây Á ” - “Islamic 
State In the Levant”) nhưng vì “Tây Á” trong tiếng Ả-rập là AI Sham, dần 


https://thuviensach.vn 


dần nó trở thành ISIS. Từ mùa hè năm 2014, nhóm này đã bát đầu tự gọi 
mình là Nhà nước Hồi giáo (IS - Islamic State), sau khi công bố một thực 
thể như vậy ở nhiều vùng lớn thuộc lraq và Syria. 


IS nhanh chóng trở thành nhóm thánh chiến “tiên phong”, thu hút hàng 
ngàn tín đồ Hồi giáo nước ngoài về dưới ngọn cờ của mình, một phần do 
chủ nghĩa lãng mạn sùng đạo và một phần vì sự tàn bạo của nó. Tuy nhiên, 
điểm thu hút chính của IS là thành công của nó trong việc tạo ra một vương 
quốc Hồi giáo “caliphate”; ở nơi mà Al-Qaeda giết người và chiếm các bản 
tin thời sự nóng hổi thì IS giết người và chiếm lãnh thổ. 


IS cũng chiếm giữ được một lĩnh vực ngày càng quan trọng trong thời 
đại Internet: không gian vật lý. Nó được xây dựng dựa trên hoạt động tiên 
phong của Al-Qaeda trong truyền thông mạng xã hội và đạt tới tầm cao mới 
về bất kỳ chính phủ nào về mức độ tin nhắn tạo dư luận bằng cách sử dụng 
các phần tử thánh chiến được nuôi dưỡng trong môi trường đôi lúc đầy tác 
hại của Internet và những ám ảnh bạo lực và tình dục của nó. Họ là Thế hệ 
Chiến binh Jihad Đầu lừa và đang dẫn đầu một trò chơi chết người. 


Đến mùa hè năm 2015, nhiều người Ả-rập trên khắp Trung Đông, bao 
øồm hầu hết các phương tiện truyền thông khu vực, đã gọi IS bằng một cái 
tên khác, một cái tên tóm gon cảm giác ghé tóm của những người dàn 
thường đối với tổ chức này - DAESH. 


Nó là một từ viết tắt hình thành từ tên gọi trước đây của nhóm trong 
tiếng Ả-rập, Dawlat al Islamiya f al lraq wa al Shams, nhưng lý do người ta 
có xu hướng sử dung tên này là vì các thành viên IS ghét nó. Nó phát âm 
tương tự như động từ đzes (kẻ lừa lọc và gieo rác sự bất đồng); nó hợp vần 
với những từ tiêu cực như fahish (kẻ mang tội 16i); và nhất là nó dành cho 
tất cả những ai khinh ghét tổ chức của chi phái Hồi giáo này, nó có vần điệu 


và âm thanh giống như Sahesh, có nghĩa là “con la ngu xuán'^. Điều này 


còn tệ hơn cả việc bị gọi là con lừa, vì trong văn hóa Ả-rập, đây là một sự 


https://thuviensach.vn 


xúc phạm khá nghiêm trọng, vừa có tính sỉ nhục vừa đồng thời làm giảm 
khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi của tổ chức này. 


Vào năm 2015, cuộc chiến đã hoành hành tới lui qua nhiều vùng đất 
của lraq với việc IS để mất thị trấn Tikrit, nhưng chiếm được Ramadi, noi 
chính phủ sau đó phải chiến đấu để giành lại. Trong cuộc chiến giành lại 
Tikrit, không lực Hoa Kỳ đột nhiên thấy mình rơi vào một vị thế kỳ quặc, 
phải thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và các cuộc không kích có giới hạn để 
hỗ trợ cho các chỉ huy của Vệ binh Cộng hòa Iran, những người được phái 
tới để giám sát cuộc tấn công của người lraq vào thành phố này. IS muốn có 
Tikrit, một phần để ngăn chặn chính phủ Iraq đang cố chiếm lại Mosul ở 
phía bắc, nhưng Ramadi với họ quan trọng hơn nhiều. Ramadi nằm trong 
tỉnh Anbar, một vùng của lraq nơi phái Sunni áp đảo và có các tuyến đường 
liên kết với biên giới Syria. Việc chiếm giữ lãnh thổ này củng cố cho tuyên 
bố là một “nhà nước” của họ. 


Tháng Tám năm 2015 đánh dấu một năm đầu tiên của các vụ ném bom 
do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại IS ở cả lraq và Syria. Đã có hàng ngàn cuộc 
không kích với nhiều máy bay Hoa Kỳ bay từ tàu sân bay USS George H. 
W. Bush và USS Carl Vinson trong vùng Vịnh, và những máy bay khác từ 
Kuwait và một cán cứ tại UAE, chiến đấu cơ F-22 Raptor Stealth cũng được 
đưa vào cuộc chiến trong năm 2015, tấn công các cơ sở hạ tầng dầu khí của 
IS. Các phi công Hoa Kỳ, những người đảm trách phần lớn các phi vụ, lâm 
vào tình huống không có đơn vị nào của Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ đi 
trước làm điều phối không lưu cho các cuộc oanh tạc. Vì các mục tiêu 
thường nằm trong các khu vực đô thị, “luật tham chiến” đã buộc nhiều máy 
bay phải quay trở lại căn cứ mà không được khai hỏa. 


Kể từ cuối mùa hè năm 2015, IS đã đều đặn mất dần lãnh thổ. Nhưng 


tổn thất đáng kể bao gồm thị trấn Kobani của Syria, bị chiến binh Kurd 
chiếm, và vào tháng Một năm 2016, thành phố lớn Ramadi của lraq đã bị 


https://thuviensach.vn 


quân đội lraq tái chiếm. Đồng thời, IS chịu áp lực rất lớn từ việc gia tăng các 
cuộc không kích. 


Ngay cả Nga cũng đã tham gia nhiều hơn, tấn công các mục tiêu thuộc 
cả lực lượng ly khai là Quân đội Syria Tự do (FSA) và các mục tiêu của IS 
tại Syria, sau khi IS bị cáo buộc tấn công một trong những máy bay chở 
khách tại Ai Cập. Pháp trả đũa các cuộc tấn công khủng bố ở Paris vào 
tháng Mười một năm 2015 bằng các cuộc không kích lớn vào IS, và sau đó 
yêu cầu Anh giúp sức. Nghị viện Anh đã bỏ phiếu việc mở rộng các cuộc 
không kích tại Iraq bao gồm cả Syria. 


Kết quả đã cho thấy vương quốc Hồi giáo của IS bị thu nhỏ về kích 
thước, cũng như một số lãnh đạo và nhiều chiến binh bị tiêu diệt. Việc để 
mất Mosul, do quân đội lraq tái chiếm vào năm 2017, là một bước thụt lùi 
lớn đối với IS cả về mặt quân sự và tâm lý: chính tại Giáo đường Hồi giáo 
Vĩ đại trong thành phố này, vương quốc Hồi giáo “Caliphate“ đã được tuyên 
lập ba năm về trước. Dù vậy, điều này không nhất thiết là sự kết thúc của IS. 
Đến năm 2017, hàng trăm chiến binh đã tới Libya để thiết lập một căn cứ 
khác, và nhiều chiến binh nước ngoài không phải người Ả-rập cố gắng trở 
về quê hương của mình ở châu Âu và các quốc gia Trung Á, hệ quả là tất cả 
những nơi này chắc chắn sẽ bị tiêm nhiễm chủ nghĩa Hồi giáo bạo lực trong 
những năm tới. 


Tuy nhiên, mặt trận quân sự cốt lõi vẫn là ở Trung Đông, bằng chứng là 
việc Nga, Anh, Hoa Kỳ, Pháp và những nước khác hiện đã tham gia khá sâu, 
hàng ngàn phi vụ máy bay không người lái đã được thực hiện, một số phi vụ 
xuất phát từ lục địa Hoa Kỳ. Máy bay không người lái là một ví dụ hiện đại 
rõ ràng về việc công nghệ có thể khắc phục một số hạn chế địa lý nhưng 
đồng thời chúng cũng giúp nêu bật tầm quan trọng của địa lý. Hoa Kỳ có 
ngày càng nhiều phi đội máy bay không người lái tại ít nhất mười căn cứ 
trên khắp thế giới. Điều này cho phép một người ngồi trong văn phòng gắn 
máy điều hòa tại Nevada có thể điều khiển máy bay di tới mục tiêu, hoặc 


https://thuviensach.vn 


chuyển giao quyền kiểm soát cho một đặc vụ ở gần mục tiêu. Nhưng nó 
cũng có nghĩa là Hoa Kỳ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ quốc gia 
nào họ được phép đặt căn cứ cho phi đội không người lái trong khu vực. Ví 
dụ, tín hiệu được gửi từ Nevada có thể cần phải đi qua đường cáp ngầm dưới 
biến đến Đức và sau đó được gửi đến một vệ tinh thuộc về nước thứ ba dà 
bán băng thông cho Lầu Năm Góc. Đây là một lời nhắc nhở về bản đồ mang 
tính khái niệm của quyền lực Hoa Kỳ, một điều cần thiết phải biết để hiểu 
cặn kẽ địa chính trị ngày nay. 


Những cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái cũng phải tuân 
thủ luật lệ tham chiến, nhưng chúng thường được sử dụng để tiêu diệt các 
mục tiêu đơn lẻ. Chúng đã đóng góp rất lớn vào việc tái chiếm vài ngàn dặm 
vuông lãnh thổ của lraq từ tay IS trong năm 2015-2016, ngay cho dù IS vẫn 
còn kiểm soát những khoảng không rộng lớn của đất nước trong khu vực nơi 
phái Sunni thống trị. 


Những chiến binh Hồi giáo Sumni từ khắp nơi trên thế giới, bị thu hút 
như những con bướm đêm bởi nguồn ánh sáng một tỷ pixel, đã tận dụng 
hoàn cảnh thuận lợi của thế chia ba giữa người Kurd, phái Sunni và phái 
Shia ở lraq. Họ đưa ra lời hứa hẹn bá đạo với người Ả-rập Sunni về một viễn 
cảnh vừa khôi phục vị trí “chính đáng” cho phái Sumni với tư cách là lực 
lượng thống trị trong khu vực, vừa tái thiết lập vương quốc caliphate, mà 
trong đó tất cả những tín đồ chân chính theo phiên bản của họ (tức Hồi giáo 
Sunni) sẽ sống dưới sự cai quản của duy nhất một nhà cai trị. 


Tuy nhiên, chính sự cuồng tín trong đức tin và cách thực hành đức tin 
của họ cho thấy lý do tại sao họ không thể đạt được những ảo mộng hão 
huyền ấy. 


Thứ nhất, sẽ chỉ có một số bộ tộc Sumni tại lraq hỗ trợ cho mục đích 


thánh chiến, và thậm chí cũng chỉ nhằm đạt được mục tiêu của riêng họ - 
một mục tiêu không bao gồm việc quay trở lại thế kỷ 6. Một khi những bộ 


https://thuviensach.vn 


tộc này có được những gi họ muốn, họ sẽ quay lưng lại với các phần tử 
thánh chiến, đặc biệt là những người ngoài. Thứ hai, các phần tử thánh chiến 
đã chứng tỏ rằng họ không có lòng nhân từ đối với bất cứ ai chống đối họ và 
việc không theo đức tin Sunni cũng giống như một bản án tử hình. Vì vậy, 
tất cả những tín đồ Hồi giáo không theo phái Sumni và tất cả các nhóm thiểu 
số khác tại Iraq như dân Kitô giáo, dân Chaldea, Yazidi và những nhóm 
khác, cũng như hàng chục quốc gia phương Tây và Hồi giáo, đều chống lại 
họ. 


Nhóm dân Sumni ở Iraq không thuộc phe thánh chiến đang ở trong một 
tình thế khó khăn. Trong trường hợp Iraq bị chia cắt hoặc thành lập liên 
bang hợp pháp, họ đều bị mắc kẹt ở giữa, bị dải cát bao vây trong một khu 
vực được gọi là Tam giác Sumni, với ba góc được định vị đại khái ở phía 
đông Baghdad, phía tây Ramadi và phía bắc Tikrit. Người Sunni sống ở đây 
thường có nhiều điểm chung với các bộ lạc họ hàng của mình ở Syria hơn là 
dân Kurd ở phía Bắc hoặc dân Shia ở phía nam. 


Bên trong tam giác này không có đủ sự đa dạng về kinh tế để duy trì sự 
tồn tại của một thực thể Sumni. Lịch sử đã trao các mỏ dầu cho “lraq”, nhưng 
sự phân chia đe ƒacto (trên thực tế) của đất nước lại có nghĩa là dầu hầu hết 
nằm ở các khu vực người Kurd và người Shia; và nếu không có một Iraq 
hùng mạnh, thống nhất, thì lợi nhuận từ dầu sẽ chảy trở lại nơi dầu được 
phát hiện. Người Sunni không thể kiểm soát được các vùng đất của người 
Kurd, các thành phố phía nam Baghdad như Najaf và Karbala có dân số Shia 
áp đảo, và các cảng Basra và Umm Qasr nằm cách xa lãnh thổ Sumni. Thế 
lưỡng nan này khiến cho người Sumni phải chiến đấu để giành được một 
phân binh dáng trong một đất nước mà họ từng cai trị, đôi khi đùa giỡn với ý 
tưởng ly khai, nhưng họ biết rằng tương lai của họ có lẽ sẽ không có nhiều 
thứ để mà tự cai trị. 


Trong trường hợp phân ly, người Shia có vị trí đắc địa nhất để tận dụng 
lợi thế. Khu vực họ chiếm ưu thế có mỏ dâu, 35 dặm đường bờ biển, thủy lộ 


https://thuviensach.vn 


Shatt al-Arab, bến cảng, khả năng tiếp cận với thế giới bên ngoài và ngay kế 
bên là lran - một đồng minh về tôn giáo, kinh tế và quân sự. 


Ảo tưởng của những phần tử thánh chiến là Salafi Islam sẽ là tôn giáo 
thống trị toàn cầu. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng vẫn điên 
cuồng, họ hoạch định và chiến đấu cho một mục tiêu hạn chế hơn - một 
vương quốc “caliphate” trải khắp Trung Đông. Một trong những tiếng hô 
lâm trận của các phần tử thánh chiến là “Tùr Mosul đến Jerusalem!”, nghĩa là 
họ hy vọng sẽ kiểm soát khu vực từ Mosul thuộc Iraq cho đến Beirut thuộc 
Lebanon, Amman thuộc Jordan và Jerusalem thuộc Israel. Tuy nhiên, kích 
thước địa lý thực tế của vương quốc “caliphate“ của IS bị giới hạn bởi năng 
lực của nó. 


Nói vậy không phải là đánh giá thấp vấn đề hoặc quy mô của sự kiện 
có thể được xem là phiên bản Ả-rập của cuộc Chiến tranh Ba mươi năm ở 
châu Âu (1618-1648). Nó không chỉ là vấn đề của Trung Đông. Nhiều người 
trong số những phần tử thánh chiến quốc tế sống sót sẽ trở về quê nhà ở 
châu Âu, Bắc Mỹ, Indonesia, vùng Caucasus Và Bangladesh, những nơi họ 
không có vẻ sẽ định cư để sống cuộc đời yên tĩnh. Cơ quan tình báo ở 
London tin rằng số người Anh theo Hồi giáo chiến đấu tại Trung Đông cho 
các nhóm thánh chiến lớn hơn rất nhiều so với số người phục vụ trong quân 
đội Anh ở đó. Các hoạt động cực đoan được thực hiện bởi những người Hồi 
giáo đã bát đầu vài thập niên trước khi các chương trình giải cực đoan hiện 
nay được tiến hành ở các nước châu Âu. Hầu hết các nước trong khu vực 
đều phải đối mặt với phiên bản riêng của họ trong cuộc đấu tranh mang tâm 
thế hệ này ở mức độ cao hơn hoặc thấp hơn. Ví dụ, Ả-rập Saudi đã bắt nhiều 
chi bộ Al-Qaeda trong thập niên qua, nhưng chủ yếu theo cách bát bó riêng 
rẽ, nhưng hiện nay Ả-rập Saudi đang phải đối mặt với những thách thức mới 
từ thế hệ các phần tử thánh chiến tiếp theo. Nước này còn gặp một vấn đề 
khác ở phía nam, trên biên giới với Yemen, vùng đất cũng bị tàn phá bởi bạo 
lực, các phong trào ly khai và một nhánh thánh chiến mạnh mẽ. 


https://thuviensach.vn 


Phong trào Hồi giáo cũng sôi sục ở Jordan, đặc biệt tại thị trấn Zarqa, 
nằm ở đông bác về phía biên giới Syria và Iraq, nơi cư trú của một số trong 
máy ngàn người ủng hộ các nhóm như Al-Qaeda và IS. Các nhà chức trách 
lo ngại một nhóm thánh chiến ở Iraq hoặc Syria đang ồ ạt băng qua đường 
biên giới mong manh hiện tại và tiến vào Jordan. Quân đội Jordan do Anh 
huấn luyện được coi là một trong những lực lượng mạnh nhất Trung Đông, 
nhưng nó có thể gặp khó khăn khi dàn Hồi Giáo địa phương và các chiến 
binh thánh chiến nước ngoài áp dụng chiến tranh du kích trên đường phố. 
Nếu những người Palestine tại Jordan từ chối bảo vệ đất nước, sẽ không 
phải là thiếu thực tế khi tin rằng Jordan sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn mà 
chúng ta đang chứng kiến tại Syria. Đây chính là điều cuối cùng mà các nhà 
cai trị Hashemite mong muốn - và cũng là điều cuối cùng mà người Israel 
mong muốn. 


Trận chiến vì tương lai của Trung Đông Ả-rập phần nào đã khiến cho 
cuộc đấu tranh giữa Israel và Ả-rập trở nên nổi bật. Việc chuyên chú vào vấn 
đề Israel/ Palestine đôi khi trở lại, nhưng sau cùng, tầm quan trọng của 
những sự kiện đang diễn tiến ở nơi khác đã khiến một số nhà quan sát hiểu 
rằng các vấn đề của khu vực không đặt nặng vào sự tồn tại của Israel. Đó là 
một luận điệu dối trá của những nhà độc tài Ả-rập nhằm làm cho dư luận bị 
lái khỏi sự tàn bạo của chính họ, và nó đã được nhiều người dân trong khu 
vực và những kẻ ngu xuân nhưng hữu ích của họ ở phương Tây tin theo. 
Tuy nhiên, thảm họa chung của Israel/Palestine vẫn tiếp diễn, và nỗi ám ảnh 
đối với mảnh đất nhỏ bé này mạnh mẽ đến mức một lần nữa nó có thể bị 
một số người coi là cuộc xung đột căng thắng nhất trên thế giới. 


Đế chế Ottoman đã từng coi khu vực phía tây sông Jordan đến bờ biển 
Địa Trung Hải nhu là một phần của vùng đất Syria. Họ goi nó là Filistina. 
Sau Thế chiến I, dưới hiệu lực của Lệnh ủy quyền cho nước Anh (Bristish 
Mandate), vùng đất này trở thành quốc gia Palestine. 


https://thuviensach.vn 


Người Do Thái đã sống trong phần đất từng được gọi là Israel trong 
hàng thiên niên kỷ, nhưng sự tàn phá của lịch sử đã khiến họ phân tán khắp 
toàn cầu. Israel đối với họ vẫn là “miền đất hứa” và Jerusalem nói riêng vẫn 
là thánh địa. Tuy nhiên, đến năm 1948, người Hồi giáo và Kitô giáo Ả-rập 
đã là nhóm cư dân chiếm đại đa số trong xứ sở này hơn một ngàn năm. 


Trong thế kỷ 20, với sự ra đời của Lệnh ủy quyền Palestine (Mandate 
for Palestine), phong trào Do Thái kết nối những nhóm thiểu số đồng đạo 
của họ đã lớn mạnh, và bị thúc đấy bởi những cuộc tàn sát người Do Thái ở 
Đông Âu, ngày càng nhiều người Do Thái bắt đầu định cư tại đây. Anh có 
vẻ thuận mắt đối với việc kiến tạo một “ quê hương Do Thái” tại Palestine, 
đã cho phép người Do Thái di chuyển đến đó và mua đất từ người Ả-rập. 
Sau Thế chiến II và nạn diệt chủng Holocaust của Hitler, người Do Thái tìm 
cách đến Palestine với số lượng thậm chí còn lớn hơn. Căng tháng giữa cộng 
đồng Do Thái và phi Do Thái đạt đến điểm bùng nổ, và nhà chức trách Anh 
quá mệt mỏi đã bàn giao vấn đề này lại cho Liên Hợp Quốc vào năm 1948, 
Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho việc phân chia khu vực thành hai quốc gia. 
Người Do Thái đồng ý, người Ả-rập nói “không”. Kết quả là chiến tranh, 
dẫn tới làn sóng đầu tiên của dân tị nạn Palestine bỏ chạy khỏi khu vực và 
dân tị nạn Do Thái đổ vào từ khắp Trung Đông. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Cao nguyên Golan, Bờ Tây và dải Gaza vẫn là lãnh thổ bị tranh chấp sau 
cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. 


Jordan chiếm khu bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Ai Cập chiếm 
dải Gaza, coi đó là một phần mở rộng của lãnh thổ nước này. Cả hai đều 
không có ý định cấp cho những người dân sống ở đó quyền công dân hoặc 
quốc tịch là người Palestine, cũng không có bất kỳ phong trào đủ lớn nào 
của người dân kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine. Trong khi đó, 
Syria, coi toàn bộ khu vực này là một phần của Đại quốc Syria và cũng coi 
những người sống ở đó là công dân Syria. 


Cho đến ngày nay, Ai Cập, Syria và Jordan vẫn ngờ vực về vị thế độc 
lập của Palestine, và nếu Israel biến mất và được thay thế bởi Palestine, có 
thể cả ba sẽ tuyên bố chủ quyền đối với các phần của lãnh thổ đó. Tuy nhiên, 
trong thế kỷ này, người Palestine có cảm thức mãnh liệt về họ như một quốc 
gia, và bất kỳ chế độ độc tài Ả-rập nào tìm cách ngoạm một miếng vào thể 
ché Palestine dưới bất kỳ hình thù hay kích thước nào đều sẽ gáp phải sự 
phản đối mạnh mẽ. Người Palestine ý thức rất rõ rằng hầu hết các quốc gia 
Ả-rập, mà một số nước trong đó là nơi họ đã di tản đến trong thế kỷ 20, đã 
từ chối cho họ quyền công dân; các quốc gia này nhấn mạnh rằng con và 
cháu của họ vẫn là “dân tị nạn”, và làm mọi cách để đảm bảo cho họ không 
thể hội nhập vào đất nước. 


Trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967, Israel giành quyền 
kiểm soát toàn bộ Jerusalem, Bờ Tây và dải Gaza. Năm 2005, họ rời Gaza, 
nhưng hàng trăm ngàn người định cư vẫn ở lại Bờ Tây. 


Israel coi Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu, không thể chia cắt của mình. 
Do Thái giáo nói rằng tảng đá nơi Abraham chuẩn bị hiến tế Isaac chính là 
nơi đó, và nằm ngay trên nền Nơi Chí thánh (Holy of Holies), Đền thờ của 
vua Solomon. Đối với người Palestine, Jerusalem có một âm ba tôn giáo 


https://thuviensach.vn 


vang vọng khắp thế giới Hồi giáo: thành phố này được coi là chốn thiêng 
liêng thứ ba của Hồi giáo bởi vì Tiên tri Muhammad được cho là đã thăng 
thiên từ chính nơi tảng đá đó, tại địa điểm hiện là “Giáo đường Hồi giáo Xa 
xôi nhất” (AI Aqsa). Về mặt quân sự, thành phố chỉ có tầm quan trong địa lý 
chiến lược vừa phải - nó không có ngành công nghiệp thực sự nào đáng kể, 
không có sông ngòi và sân bay - nhưng nó có ý nghĩa bao trùm về văn hóa 
và tôn giáo: nhu cầu hệ tư tưởng của địa điểm này quan trọng hơn vị trí của 
nó. Quyền kiểm soát và việc tiếp cận Jerusalem không phải là một vấn đề 
mà một giải pháp thỏa hiệp có thể dễ dàng đạt được dựa trên đó. 


Trong tương quan so sánh, người Israel dễ dàng từ bỏ dải Gaza hơn 
(mặc dù điều này vẫn khó khăn). Tuy nhiên, liệu người dân sống tại đó có 
được hưởng lợi gì 


nhiều hay không bởi sự ra đi của Israel thì vẫn là điều còn phải tranh luận. 


Dải Gaza ở trong tình trạng còn hơn cả tồi tệ giữa hai “thực thể” 
Palestine hiện tại. Dải đất này chỉ trải dài 25 dặm và rộng 7,5 dặm. Một triệu 
tám trăm ngàn người sống chen chúc trong không gian này. Thực tế, Gaza là 
một “thành quốc“, mặc dù là một thành quốc bị bần cùng hóa khủng khiếp. 
Do cuộc xung đột với Israel, công dân của nó bị quây ráp ba mặt bởi một 
hàng rào an ninh được tạo ra bởi Israel và Ai Cập, và bởi bờ biển phía tây. 
Người dần chỉ được phép xây dựng công trình trong phạm vi cách biên giới 
Israel một khoảng cách nhất định vì Israel đang cố gắng hạn chế khả năng 
tên lửa từ Gaza có thể phóng sâu vào đất Israel. Thập niên vừa qua đã chứng 
kiến một cuộc chay đua vũ trang bất cân xứng ngày càng tiến triển, với việc 
các nhóm vũ trang tại Gaza tìm kiếm loại tên lửa có thể bắn xa hơn, còn 
Israel thì phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa của mình. 


Do mật độ đô thị của nó, Gaza là một trận địa chiến đấu tốt cho những 


người phòng vệ nó, nhưng là một con ác mộng đối với người dân thường, 
những người hầu như không có nơi trú ẩn khỏi bom đạn và không có mối 


https://thuviensach.vn 


liên hé nào với vùng Bờ Tây, mặc dù khoảng cách giữa hai bên chỉ là hai 
lăm dặm tại điểm hẹp nhất. Cho đến khi một thỏa thuận hòa bình đạt được 
thì người dân Gaza chăng biết đi đâu, và thật ít công việc để họ làm bên 
trong dải đất này. 


Bờ Tây lớn gần gấp bảy lần diện tích Gaza nhưng là mảnh đất bị phong 
tỏa cả bốn mặt. Phần lớn Bờ Tây là một dãy núi chạy từ bắc xuống nam. Từ 
quan điểm quân sự, điều này cho phép bất cứ ai nắm giữ được vùng đất cao 
đó đều có thể kiểm soát đồng bằng duyên hải ở phía tây sườn núi, và cả 
thung lũng Rift Jordan ở phía đồng của nó. Gat sang một bên ý thức hệ của 
những di dân Do Thái, những người tuyên bố theo Kinh Thánh rằng họ có 
quyền được sinh sống trong khu vực mà họ gọi là Judea và Samaria, từ quan 
điểm quân sự, đối với Israel, một lực lượng phi-Israel không thể được phép 
kiểm soát những cao điểm này, vì từ đó vũ khí hạng nặng có thể bắn xuống 
đồng bằng duyên hải nơi 70% dân số Israel sinh sống. Đồng bằng này cũng 
bao gồm các hệ thống đường bộ quan trọng nhất của Israel, nhiều công ty 
công nghệ cao thành đạt, sân bay quốc tế và hầu hết các ngành công nghiệp 
nặng. 


Đây là một lý do dẫn tới nhu cầu “an ninh” của phía Israel và việc nó 
một mực cho rằng, ngay cả khi có một nhà nước Palestine độc lập, nhà nước 
đó cũng không thể có quân đội với vũ khí hạng nặng đặt trên đỉnh núi, và 
Israel cũng phải duy trì quyền kiểm soát đường biên giới với Jordan. Do 
Israel quá nhỏ, nó không có “chiều sâu chiến lược” thực sự, không có nơi 
nào để rút lui nếu tuyến phòng thủ của nó bị chọc thủng, và vì vậy về mặt 
quân sự, Israel tập trung vào việc cố đảm bảo không ai có thể đến gần. Hơn 
nữa, khoảng cách từ biên giới Bờ Tây đến Tel Aviv chỉ có mười dặm ở đoạn 
hẹp nhất; từ sườn núi Bờ Tây, bất kỳ đội quân tương đối lớn nào cũng có thể 
cắt Israel ra làm đôi. Tương tự, trong trường hợp của Bờ Tây, Israel không 
để cho bất ky nhóm quân sự nào trở nên hùng mạnh có thể đe dọa đến sự tôn 
tại của nó. 


https://thuviensach.vn 


Trong điều kiện hiện tại, Israel phải đối mặt với các - mối đe dọa an 
ninh và cuộc sống của người dân bởi các tấn công khủng bố và hỏa lực tên 
lửa từ các nước láng giềng kề sát, nhưng đó không phải là mối de dọa đối 
với chính sự tồn tại của nước này. Ai Cập, về phía tây nam, không phải là 
mối đe dọa. Có một hiệp ước hòa bình hiện vẫn phù hợp với cả hai bên, và 
bán đảo Sinai bán phi quân sự đóng vai trò như một vùng đệm giữa hai 
nước. Về phía đông, bên kia biển Đỏ tại Aqaba thuộc Jordan, sa mạc cũng 
che chở cho Israel, hiệp ước hòa bình của họ với Amman cũng vậy. Về phía 
bắc có một mối đe dọa tiêm tàng từ Lebanon nhưng là tương đối nhỏ, dưới 
dạng những đợt tập kích qua biên giới và / hoặc pháo kích hạn chế. Tuy 
nhiên, nếu và khi nhóm Hezbollah ở Lebanon sử dụng tên lửa lớn hơn và có 
tầm xa hơn để bắn sâu vào Israel, thì động thái đáp trả sẽ trở nên dữ dội. 


Mối đe dọa tiềm tàng nghiêm trọng hơn đến từ nước láng giềng lớn hơn 
của Lebanon, Syria. Trong lịch sử, Damascus muốn và cần con đường tiếp 
cận trực tiếp đến bờ biển. Syria vẫn luôn coi Lebanon là một phần của mình 
(và quả thực là vậy) và vẫn còn cay đắng về việc binh sĩ của họ bị buộc phải 
rút quân vào năm 2005. Nếu tuyến đường ra biển đó bị chặn, phương án 
thay thế là vượt qua cao nguyên Golan và chạy xuống vùng đồi núi xung 
quanh biển Galilee trên đường đến Địa Trung Hải. Nhưng cao nguyên Golan 
đã bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967, và 
quân đội Syria sẽ phải thực hiện một cuộc công kích quy mô lớn để vượt 
qua được vùng đồng bằng ven biển dẫn đến các trung tâm dân cư lớn của 
Israel. Điều này không thể không tính đến tại một thời điểm nào đó trong 
tương lai, nhưng trong trung hạn, nó rất khó có thể xảy ra, và chừng nào 
cuộc nội chiến Syria còn tiếp tục, thì đó là điều bất khả. 


Vấn đề còn lại là Iran - việc này cần được cân nhắc nghiêm túc hon vi 
nó làm nảy sinh vấn đề về vũ khí hạt nhân. 

Iran là một gã khổng lồ phi Ả-rập, đa số dân nói tiếng Farsi. Nó lớn 
hơn ba nước Pháp, Đức và Anh cộng lai, nhưng trong khi tổng số dân của ba 
nước đó lên đến 200 triệu thi Iran chỉ có 78 triệu người. Với không gian có 


https://thuviensach.vn 


thể định cu han chế, hầu hết dàn cư sống ở vùng núi; các sa mạc lớn và đồng 
bằng muối trong nội địa lran không phải là nơi con người có thể sinh sống. 
Chỉ mỗi việc chạy xe qua các vùng này cũng đủ khiến người ta nhụt chí, và 
sinh sống ở đó là một cuộc tranh đấu ít người dám dán thân. 


Có hai dãy núi khổng lồ ở Iran: dãy Zagros và dãy Elburz. Dày Zagros 
chạy từ phía bắc, xuống chín trăm dặm dọc theo biên giới giữa Iran với Thổ 
Nhĩ Kỳ và lraq, kết thúc ở gần eo biển Hormuz trong vùng Vịnh. Trong nửa 
phía nam của dãy núi có một đồng bằng về phía tây, nơi sông Shatt al-Arab 
chia cát Iran và Iraq. Đây cũng là nơi có các mỏ dầu lớn của Iran, các mỏ 
khác nằm ở phía trung tâm đất nước. Tổng trữ lượng dầu trong các mỏ này 
được cho là lớn thứ ba trên thế giới. Dẫu vậy, Iran vẫn còn tương đối nghèo 
do quản lý yếu kém, tham nhũng, địa hình miền núi cản trở các kết nối giao 
thông và do các biện pháp trừng phạt kinh tế đã phần nào ngăn chặn một số 
lĩnh vực công nghiệp có thể hiện đại hóa. 


Dãy Elburz cũng bắt đầu ở phía bắc, nhưng dọc theo biên giới với 
Armenia. Nó chạy dọc toàn bộ chiều dài của bờ phía nam biển Caspi và nối 
vào biên giới với Turkmenistan trước khi hạ dân độ cao khi đến 
Afghanistan. Đây là dãy núi bạn có thể nhìn thấy từ thú đô Tehran, cao chót 
vót phía trên thành phố về phía bắc. Elburz mang lại cảnh quan ngoạn mục, 
cũng như một bí mật được cất giữ còn hơn cả dự án hạt nhân của lran: điều 
kiện trượt tuyết hết sức tuyệt vời trong vài tháng mỗi năm. 


Iran được che chở bởi địa lý như vậy, với núi non bao bọc ba mặt, đầm 
lầy và nước ở mặt thứ tư. Người Mông CO là lực lượng cuối cùng có thể tiến 
vào lãnh thổ này năm 1219-1221, và kể từ đó, những kẻ tấn công đã phải tự 
chuốc lấy tiêu vong khi cố vượt qua vùng núi non này. Vào thời điểm Chiến 
tranh vùng Vịnh lần thứ hai năm 2003, ngay cả Hoa Kỳ, lực lượng thiện 
chiến nhất mà thế giới từng thấy, cũng không dám ré phải khi tiến vào lraq 
từ phía nam, họ tự biết rằng kể cả với hỏa lực áp đảo, lran cũng không phải 


https://thuviensach.vn 


một đất nước có thể xâm lược. Thực tế, thời đó quân đội Hoa Kỳ đã có một 
câu khẩu quyết: “Chúng ta chịu được sa mạc, nhưng núi thì không.” 


Năm 1980, khi cuộc chiến tranh Iran-lraq nổ ra, người lraq đã sử dụng 
sáu sư đoàn để vượt qua sóng Shatt al-Arab trong một chiến dịch nhằm thôn 
tính tỉnh Khuzestan của lran. Họ thậm chí không bao giờ vượt qua được 
vùng đồng bằng đầm lầy, đừng nói tới việc tiến đến chân dãy Zagros. Cuộc 
chiến sa lầy tám năm, lấy di sinh mạng của ít nhất một triệu người. 


Địa hình đồi núi của Iran có nghĩa là xây dựng một nền kinh tế liên kết 
hỗ tương là việc rất khó khăn, và rằng Iran có nhiều nhóm thiểu số, mỗi 
nhóm đều có những đặc trưng được xác định rõ nét. Ví dụ Khuzestan đa số 
là người Ả-rập, những vùng khác có người Kurd, người Azeri,người 
Turkmen và người Georgia, và những nhóm sắc tộc khác nữa. Tối đa 60% 
đất nước nói tiếng Farsi, ngón ngữ của người Ba Tư chiếm da số. Kết quả 
của sự đa dạng này là Iran có truyền thống tập trung quyền lực và sử dụng 
vũ lực, cùng một mạng lưới tình báo đáng sợ để duy trì sự ổn định nội bộ. 
Tehran biết rằng sẽ cháng ai xâm chiếm lran, nhưng cũng có khả năng các 
thế lực thù địch có thể sử dụng các nhóm dân tộc thiểu số để cố gắng kích 
động sự bất đồng và do đó gây nguy hiểm cho cuộc cách mạng Hồi giáo của 
nước này. 


lran cũng có một nền công nghiệp hạt nhân mà nhiều quốc gia, đặc biệt 
là Israel, tin rằng đang được sử: để chuẩn bị cho việc chế tạo vũ khí hạt 
nhân, làm gia tăng sự căng thắng trong khu vực. Người Israel cảm thấy bị đe 
dọa bởi triển vọng vũ khí hat nhàn của Iran. Đó không chỉ là việc Iran có 
tiêm năng cạnh tranh với kho vũ khí của Israel và quét sạch Israel chỉ bằng 
một quả bom hạt nhân: nếu Iran ché tạo được bom hạt nhân, thì các nước Ả- 
rập có lẽ sẽ kinh hoảng và cố để cũng có bom hạt nhân. Ví dụ, người Ả-rập 
Saudi sợ rằng các ayatollah (thủ lĩnh Hồi giáo của Iran) muốn thống trị vùng 
này, đưa tất cả dân Ả-rập Shia quy thuận dưới sự lãnh đạo của họ, và thậm 
chí còn có mưu đồ kiểm soát các thành phố thánh Mecca và Medina. Một 


https://thuviensach.vn 


nước Iran được trang bị vũ khí hat nhân sẽ là một bá quyền trong khu vực, 
và để đối phó với mối nguy ấy, Saudi có lẽ sẽ cố mua vũ khí hạt nhân từ 
Pakistan (nước mà họ có quan hệ chặt chẽ). Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có thể 
nối bước theo sau. 


Điều này có nghĩa là mối đe dọa về một cuộc không kích của Israel vào 
các cơ sở hạt nhân của lran liên tục hiện diện, nhưng có nhiều nhân tố ngăn 
trở. Một là khoảng cách theo đường thắng dài một ngàn dặm từ Israel đến 
Iran. Không quân Israel sẽ cần phải vượt qua hai biên giới có chủ quyền, của 
Jordan và lraq; và lraq chắc chán sẽ thông báo trước với lran rằng cuộc tấn 
công sắp xảy ra. Yếu tố thứ hai là bất kì tuyến đường nào khác đều đòi hỏi 
khả năng tiếp nhiên liệu nằm ngoài lãnh thổ Israel, và (nếu bay tuyến phía 
bắc) cüngp hải bay qua những lãnh thổ có chủ quyền. Lý do cuối cùng là 
Iran nắm giữ thứ có thé là một con át chủ bài — khả năng phong tỏa eo biển 
Hormuz tại vùng vịnh mà mỗi ngày, tùy thuộc vào doanh số bán, khoảng 
20% nhu cầu dầu của toàn thế giới đi qua. Tại điểm hẹp nhất của eo biển 
này, được coi là điểm có vai trò chiến lược nhất trên thế giới, chỉ rộng có hai 
mươi mốt dặm. Thế giới công nghiệp hóa lo sợ tác động của việc đóng cửa 
Hormuz có thể diễn ra suốt nhiều tháng ròng, đẩy giá cả tăng vọt theo đường 
xoán ốc. Đây là một trong những lý do khiến nhiều nước gây áp lực không 
để cho Israel hành động. 


Trong thập niên 2000, Iran lo sợ bị bao vầy bởi Hoa Kỳ. Hải quần Hoa 
Kỳ đóng ở vùng Vịnh, trong khi lục quần Hoa Kỳ đóng tại Iraq và 
Afghanistan. Với sự cắt giảm quân sự ở cả hai quốc gia kể trên, nỗi lo sợ của 
người lran giờ đã phai nhạt, và Iran được để lại ở vị trí ưu thế với một tuyến 
liên hệ trực tiếp tới các đồng minh của mình tai Iraq, nơi phe Ả-rập Shia áp 
đảo. Phía nam lraq cũng là một cầu nối cho lran với các đồng minh Alawite 
của mình ở Damascus, và sau đó đến các đồng minh Ả-rập Shia núp bóng 
nhóm Hezbollah tại Lebanon trên bờ biển Địa Trung Hải. 


https://thuviensach.vn 


Từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 4 trước Công nguyên, Đế chế Ba Tư (tiền thân 
của lran) trải dài một dải suốt từ Ai Cập đến Ấn Độ. Iran ngày nay không có 
một ý đồ đế quốc như vậy, nhưng nước này tìm cách mở rộng ảnh hưởng 
của mình, và chiều hướng rõ ràng là qua các vùng đất bằng phẳng về phía 
Tây - thế giới Ả-rập và các khi cuộc xâm lược của Hoa Kỳ chịu lùi bước 
chính phủ đa số là người Shia. Điều này đã đánh động Ả-rập Saudi nơi phái 
Sumni thống trị và góp phần tiếp lửa cho phiên bản Trung Đông của cuộc 
Chiến tranh Lạnh mà cốt lõi là mối quan hệ Saudi-lran. Ả-rập Saudi có thể 
lớn hơn Iran, có thé giàu hơn lran gấp nhiều lần nhờ có các ngành công 
nghiệp dầu khí phát triển tốt, nhưng dân số của nước này nhỏ hơn nhiều (28 
triệu người Á-rập Saudi so với 78 triệu người lran), và về mặt quân sự, nó 
không tự tin vào khả năng đối phó với nước Ba Tư láng giềng của mình nếu 
cuộc chiến tranh lạnh này trở nên nóng bỏng và các lực lượng của hai bên 
đối đầu trực tiếp. Mỗi bên đều có tham vọng trở thành thế lực thống trị trong 
khu vực, và mỗi bên đều tự coi mình là người bảo vệ của phiên bản Hồi giáo 
tương ứng. Khi lraq còn nằm dưới gót giày của Saddam, đó là một vùng 
đệm vững mạnh chia tách Ả-rập Saudi và lran; khi vùng đệm đó biến mất, 
hai nước hiện nay đang để mắt canh chừng nhau từ hai bờ vùng Vịnh. Thỏa 
thuận do Hoa Ky lãnh đạo về các cơ sở hạt nhân của Iran, được ký kết vào 
mùa hè năm 2015, không thể trấn an các nước vùng Vịnh rằng mối đe dọa từ 
lran đối với họ đã giảm bớt, và cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt giữa Ả- 
rập Saudi với Iran vẫn tiếp diễn, bên cạnh một cuộc chiến đôi khi được ủy 
thác cho một bên khác chiến đấu, đáng chú ý nhất là tại Yemen. 


Các phương tiện truyền thông phương Tây tập trung vào phản ứng của 
Israel đối với thỏa thuận kể trên, nhưng truyền thống Ả-rập trên toàn bộ khu 
vực hoàn toàn chống lại nó, một số tờ báo so sánh thỏa thuận này với Hiệp 
định Munich năm 1938. Một tờ báo hàng đầu của Saudi còn kêu gọi vương 
quốc này bắt đầu chế tao bom hạt nhân để sẵn sàng cho thời điểm Iran cũng 
làm như vậy. 


https://thuviensach.vn 


Đây là bối cảnh cho các sự kiện gây sốc vào đâu năm 2016, khi Ả-rập 
Saudi (một quốc gia có người Sunni chiếm đa số) hành quyết bốn mươi bảy 
tù nhân trong một ngày, trong đó có tộc trưởng lão thành nhất của phái Shia, 
Nimr al Nimr. Đây là một động thái có toan tính của hoàng gia đương quyền 
thuộc phái Sumni, để thể hiện cho thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, rằng dù có 
thỏa thuận hạt nhân hay không, Saudi vẫn sẽ đối mặt với Iran. Các cuộc biểu 
tình nổ ra khắp thế giới Hồi giáo Shia, đại sứ quán Ả-rập Saudi tại Tehran 
lập tức bị đập phá và phóng hỏa, quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt 
đứt, và bối cảnh đó được sắp đặt cho sự tiếp diễn của cuộc nội chiến 
Sunni/Shia ác liệt. Cuộc chiến này diễn ra theo một số chiều hướng và thậm 
chí các nhà nước Sunni cũng xung đột lẫn nhau về mặt ngoại giao. Năm 
2017, Ả-rập Saudi, UAE (các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất), Bahrain 
và Ai Cập đã chấm dứt quan hệ với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ hoạt 
động khủng bố. Một cuộc phong tỏa kinh tế xảy ra sau đó, dẫn tới việc Qatar 
chấp nhận viện trợ bằng đường không từ Iran, quốc gia này nhanh chóng 
nhìn thấy một cơ hội để tiếp tục chia rẽ các quốc gia vùng Vịnh hơn nữa. 


Phía tây của Iran là một quốc gia thuộc cả châu Âu và châu Á. Thổ Nhi 
Kỳ năm trên biên giới của các vùng đất Ả-rập nhưng không thuộc Ả-rập, và 
mặc dù hầu hết diện tích đất đai rộng lớn của nó là một phần của khu vực 
Đại Trung Đông, nhưng nó cố gắng tránh xa những xung đột đang diễn ra ở 
đó. 


Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ thực sự được các láng giềng phía bắc và tây 
bắc của mình công nhận là một phần của châu Âu. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thuộc về 
châu Âu, thì biên giới của châu Âu năm ở phía xa của đồng bằng Anatolia 
rộng lớn, có nghĩa là châu Âu dừng lại ở biên giới Syria, Iraq và lran. Đây là 
một khái niệm mà ít người chấp nhận. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một 
phần của châu Âu, thi nó ở đâu? Thành phố lớn nhất của Thó Nhĩ Ky, 
Istanbul, là Thành phố Văn hóa châu Âu năm 2010, Thổ tranh dua trong 
cuộc thi Eurovision Song và tham gia cúp bóng dá UEFA European 
Championship, nó đăng ký trở thành thành viên của Liên minh châu Âu 


https://thuviensach.vn 


vào những năm 1970; vậy mà chưa tới 5% lãnh thổ của nó là ở châu Âu. 
Hầu hết các nhà địa lý đều coi vùng đất nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở phía tây 
Bosphorus là thuộc châu Âu, và phần còn lại của đất nước, phía nam và 
đông nam Bosphorus, thuộc Trung Đông (theo nghĩa rộng nhất của địa danh 
này). 


Đó là một lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ được chấp nhận vào 
EU. Các yếu tố khác là hồ sơ nhân quyền của nước này, đặc biệt khi nhắc 
đến người Kurd, và nền kinh tế của Thổ. Dân số của Thổ Nhĩ Kỳ là 75 triệu 
và các nước châu Âu lo sợ rằng, do sự khác biệt về mức sống, việc Thổ trở 
thành thành viên EU sẽ dẫn đến một làn sóng lao động di cư ồ ạt. Có thể còn 
có một yếu tố nữa, mặc dù không được nói ra trong EU, Thổ Nhĩ Kỳ là một 
quốc gia đa số là người Hồi giáo (98%). EU không phải là một tổ chức thế 
tục hay một tổ chức Kitô giáo, nhung đã diễn ra một cuộc tranh luận gay go 
về “các giá trị”. Đối với mỗi lập luận chấp thuận Thố Nhĩ Kỳ vào EU lại có 
một lập luận chống lại, và trong thập niên qua, triển vọng cho Thổ Nhĩ Kỳ 
tham gia EU đã suy giảm. Điều này đã khiến Thổ phải suy nghĩ về những 
lựa chọn khác có thể có. 


Hồi những năm 1920, có ít nhất một người đàn ông, mà với ông không 
hề có sự lựa chọn khác. Tên của ông là Mustafa Kemal và ông là vị tướng 
duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sống sót sau Thế chiến I với danh tiếng nổi bật. 
Sau khi những thế lực chiến thắng chia cắt Thổ Nhi Ky, Mustafa Kemal trở 
thành tổng thống với một cương lĩnh chống đối các điều khoản của phe 
Đồng minh, nhưng đồng thời hiện đại hóa Thổ Nhĩ Kỳ và biến nó thành một 
phần của châu Âu. Các bộ luật phương Tây và bộ lịch Gregorian được ban 
hành và các thiết chế công của Hồi giáo bị cấm đoán. Mũ fez bị cấm, bảng 
chữ cái Latinh thay thế chữ cái Ả-rập, và Kemal thậm chí chấp nhận trao 
quyền bầu cử cho phụ nữ (đi trước Tây Ban Nha hai năm, và trước Pháp 
mười lăm năm). Năm 1934, khi người Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải mang tên 
họ (surname) vệ mặt pháp lý, Kemal được nhận cái tên “Ataturk” - “Cha già 


https://thuviensach.vn 


của người Thổ”. Ông qua đời vào năm 1938 nhưng các nhà lãnh đạo Thổ 
Nhĩ Kỳ kế nghiệp vẫn tiếp tuc nỗ lực để đưa Thổ Nhi Ky vào Tây Âu, và 
những ai không thấy mình đứng sau phía trong cuộc đảo chính quân sự đã 
quyết tâm hoàn tất di sản của Ataturk. 


Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, sự phản đối liên tục của châu Âu 
và sự từ chối bướng bỉnh của nhiều thường dân Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đất 
nước bớt chất tôn giáo đi đã dẫn đến kết quả là một thế hệ các chính trị gia 
bắt đầu nghĩ đến điều không thể tưởng tượng - rằng có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ cần có 
một Kế hoạch B. Tổng thống Turgut Ozal, một người mộ đạo, nhậm chức 
vào năm 1989 và bắt đầu phong trào thay đổi. Ông khuyến khích người dân 
một lần nữa coi Thổ Nhĩ Kỳ là cầu nối đất liền lớn giữa châu Âu, châu Á và 
Trung Đông, và là một đất nước có thể thêm một lần trở thành một cường 
quốc lớn trong cả ba luc địa. Tổng thống đương nhiệm, Recep Tayyip 
Erdogan, cũng có những tham vọng tương tự, thậm chí có lẽ còn lớn hơn, 
nhưng phải đối mặt với những trở ngại tương tự để đạt được chúng. Những 
trở ngại đó một phần thuộc về địa lý. 


Về mặt chính trị, các quốc gia Ả-rập vẫn nghi ngờ Erdogan muốn tái 
lập Đế chế Ottoman bằng con đường kinh tế, và họ phản đối những ràng 
buộc quá chặt ché. Người Iran nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ cạnh tranh 
về kinh tế và quân sự mạnh nhất nơi sân sau của họ. Các mối quan hệ, chưa 
bao giờ ấm áp, càng nguội lạnh hơn do họ đứng về hai phía đối lập nhau 
trong việc hỗ trợ cho các phe phái tham gia cuộc nội chiến Syria. Sự ủng hộ 
mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chính phủ của Hội Anh em Hồi giáo ở Ai 
Cập là một chính sách phản tác dụng khi quân đội Ai Cập tổ chức cuộc đảo 
chính thứ hai và lên nắm quyền. Mối quan hệ giữa Cairo và Ankara hiện 
đang đóng băng. 


Tệ hơn nữa vẫn là mối quan hệ giữa Ankara và Moscow. Người Thổ 


Nhi Ky và người Nga đã bất hòa suốt năm trăm năm, nhưng trong thế kỷ qua 
họ gần như đã học được cách chấp nhận chung sống mà không gây ra quá 


https://thuviensach.vn 


nhiều xích mích. Cuộc nội chiến Syria đã thay đổi điều đó, với việc Nga ủng 
hộ Tông thống Assad và Thổ Nhĩ Ky nỗ lực hết sức để lật đổ chế độ Assad 
và thay thế bằng một chính phủ do Hồi giáo Sumni lãnh đạo. Mọi thứ đã dẫn 
đến thế đối đầu vào cuối năm 2015 sau khi Nga can thiệp vào Syria bằng 
quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ phản lực SU24 của Nga, mà 
Thổ tuyên bố đã vi phạm không phận của mình. Một cuộc khẩu chiến gay 
gắt theo sau, thậm chí còn có mối họa mơ hồ rằng nó sẽ biến thành một màn 
đấu súng thực sự, nhưng cả hai bên chấp nhận dừng lại ở những lời đả kích 
và biện pháp phong tỏa kinh tế. Cuộc tranh cãi quyết liệt này không chỉ là về 
Syria và máy bay chiến đấu của Nga - mà còn về việc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga 
tranh giành ảnh hưởng ở biển Den, biển Caspi, và giữa các sắc dân Thổ tại 
các nước như Turkmenistan. Cả hai đều biết rằng khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục 
phát triển, nước này sẽ tìm cách đối đầu với Nga trong các quốc gia “stans” 
và không có ý định lùi bước trước các vấn đề chủ quyền lãnh thổ và “danh 
dự”. 


Tầng lớp tinh hoa của Thổ Nhi Kỳ đã học được rằng tìm cách ghi điểm 
trước thế giới Hồi giáo bằng cách gây chiến với Israel sẽ dẫn tới kết quả là 
Israel hợp tác với Cyprus và Hy Lạp để tạo ra một liên minh năng lượng ba 
bên nhằm khai thác các mỏ khí đốt ngoài khơi từng nước. Quan điểm mập 
mờ của chính phủ Ai Cập về Thổ Nhĩ Kỳ đang góp phần vào mối quan tâm 
của Cairo trong việc trở thành khách hàng lớn cho nguồn năng lượng mới 
này. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, nước có thể được hưởng lợi từ nguồn năng 
lượng của Israel, vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào kẻ thù cũ là nước Nga để 
đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình, trong khi đồng thời hợp tác với Nga 
để phát triển các đường ống mới cung cấp năng lượng cho các nước EU. 


Hoa Ky lo lắng trước cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Thổ Nhi Ky và 
Israel, hai trong số các đồng minh của mình, đang cố gắng đưa họ trở lại với 
nhau. Hoa Kỳ muốn hai nước có mối quan hệ tốt đẹp hơn để củng cố vị trí 
của NATO ở khu vực phía đông Dia Trung Hải. Đối với NATO, Thổ Nhi Kỳ 
là một quốc gia trọng yếu vì nước này kiểm soát lối ra vào biển Den qua eo 


https://thuviensach.vn 


biến hẹp Bosporus. Nếu Thổ phong tỏa lối ra vào eo biển vốn chỉ rộng chưa 
đến một dặm ở khúc hẹp nhất, Ham đội biển Den của Nga không thể đột 
nhập vào Địa Trung Hải và sau đó di ra Đại Tây Dương. Ngay cả đi qua 
Bosphorus bạn cũng chỉ đến được biển Marmara; bạn vẫn phải bẻ lái qua eo 
biển Dardanelles để đến biển Aegean trên đường tới Địa Trung Hải. 


Với khối đất liền rộng lớn của mình, Thổ Nhĩ Kỳ thường không được 
coi là một cường quốc biển, nhưng nước này giáp giới với ba biển, và quyền 
kiểm soát các vùng biển này của nó khiến Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một thế lực 
đáng phải lưu tâm. Nước này cũng là một câu nối thương mại và giao thông 
vận tải liên kết châu Âu với Trung Đông, với vùng Caucasus và ngược lên 
phía bắc đến các nước Trung Á mà nó chia sẻ lịch sử và các mối ràng buộc 
về sắc tộc ở một số vùng. 


Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm đứng tại vị trí giao lộ của lịch sử kể cả khi giao 
thông qua đó đôi khi có thể nguy hiểm. Trang web của Bộ Ngoại giao Thổ 
Nhi Kỳ nhấn mạnh điều này trong phần “Tóm tắt chính sách đối ngoại”: 
“Địa lý Á Âu-Phi, mà Thổ Nhĩ Kỳ năm ở tâm chấn, chính là một khu vực 
nơi những cơ hội và rủi ro tương tác lẫn nhau rất dữ đội.” Trang web này 
cũng nói: “Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm trở thành một thành viên đầy đủ của Liên 
minh châu Âu như một phần của nỗ lực hai thế kỷ qua nhằm đạt tới mức độ 
cao nhất của nền văn minh đương dai. 


Điều đó dường như không có khả năng xảy ra trong ngắn hạn và trung 
hạn. Cho đến một vài năm trước Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu tấm gương về cách thức 
mà một quốc gia Trung Đông, không kể Israel, có thể chấp nhận nền dân 
chủ. Tấm gương đó đã phải lãnh những chấn thương nặng nề gần đây với 
vấn đề người Kurd vẫn đang tiếp diễn, với những khó khăn khi đương đầu 
một số cộng đồng Kitô giáo nhỏ và sự hỗ trợ ngầm cho các nhóm Hồi giáo 
trong cuộc chiến chống lại chính phủ Syria. Cuộc đảo chính thất bại năm 
2016 đã mở đường cho chính phủ Erdogan đẹp tan hết các phe đối lập. Hệ 


https://thuviensach.vn 


quả là hơn năm mươi ngàn người đã bị bắt và một trăm năm mươi ngàn 
người bị đuổi việc. 


Những phát biểu của Tổng thống Erdogan về người Do Thái, về chủng 
tộc và bình đăng giới, đi kèm với sự Hồi giáo hóa từng bước của Thổ Nhĩ 
Kỳ, cũng đã rung lên hồi chuông báo động. Tuy nhiên, so với đa số các quốc 
gia Ả-rập, Thổ Nhĩ Kỳ phát triển vượt xa hơn và cũng dễ nhận dạng hơn xét 
như một nền dân chủ. Erdogan có thể đang phá hỏng một số thành tựu của 
Ataturk, nhưng thế hệ con cháu của vị cha già dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ được 
sống tự do hơn bất cứ ai khác trong các quốc gia Ả-rập Trung Đông. 


Bởi vì các quốc gia Ả-rập không được trải nghiệm bầu không khí cởi 
mở tương tự và phải chịu đựng chủ nghĩa thực dân, họ không sẵn sàng biến 
các cuộc nổi dậy Ả-rập (làn sóng các cuộc biểu tình bắt đầu vào năm 2010) 
thành một Cách mạng Mùa xuân Ả-rập thực sự. Thay vào đó, họ rơi vào bạo 
loạn và nội chiến không ngừng nghỉ. 


Mùa xuân Ả-rập là một cái tên nhầm lẫn, do giới truyền thông chế ra; 
nó che mờ sự hiểu biết của chúng ta về những gi đang xảy ra. Quá nhiều 
phóng viên đổ xô đến phỏng vấn những con người trẻ tuổi theo chủ nghĩa tự 
do đứng quanh quảng trường thành phố, đeo những tấm bảng viết bằng tiếng 
Anh, và nhận lầm họ là tiếng nói thực sự của người dàn và hướng di của lịch 
sử. Một số nhà báo đã mắc lỗi tương tự trong cuộc “Cách mạng Xanh” của 
lran, mô tả những sinh viên trẻ tuổi ở phía bác Tehran là “Tuổi trẻ của Iran", 
do đó bỏ qua những thanh niên Iran khác đang tham gia dần quần của phe 
đối lập Basij và lực lượng Vệ binh Cách mạng. 


Năm 1989, ở Đông Âu tổn tại một hình thức của chủ nghĩa toàn trị: chế 
độ cộng sản. Trong tâm trí đa số người dân, chỉ có một hướng để đi: hướng 
tới nền dân chủ, vốn đang phát triển mạnh ở phía bên kia Bức màn sắt. Đông 
và Tây chia sẻ một ký ức lịch sử về những thời kỳ của dân chủ và xã hội dân 
sự. Thế giới Ả-rập năm 2011 chăng được hưởng thứ gi trong hai thứ đó và 


https://thuviensach.vn 


nhìn về nhiều hướng khác nhau. Đã và vẫn xuất hiện các chiều hướng dân 
chủ (democracy), dàn chủ tự do (liberal democracy) (hai ý niệm dân chủ này 
khác nhau), chủ nghĩa dân tộc, sự sùng bái những nhà lãnh đạo tài giỏi và 
một chiều hướng mà nhiều người đã phải đối mặt ngay từ đầu - Hồi giáo 
trong các vỏ bọc khác nhau của nó, bao gồm cả chủ nghĩa Hồi giáo (cực 
đoan). 


Tại Trung Đông, quyền lực thực sự phát xuất từ họng súng. Một số 
công dân tốt của Misrata tại Libya có thể mong muốn phát triển một đảng 
dân chủ tự do, số khác thậm chí có thể muốn vận động cho quyền đồng tính; 
nhưng sự lựa chọn của họ sẽ bị giới hạn nếu những thế lực tôn tại trên thực 
tế của địa phương bắn thẳng vào những người theo chủ nghĩa dân chủ tự do 
và những người đồng tính. Iraq là một trường hợp điển hình: một nên dân 
chủ chỉ trên danh nghĩa, xa lắc với tự do, và là nơi người ta bị giết như 
chuyện thường ngày chỉ vì có xu hướng đồng tính luyến ái. 


Giai đoạn thứ hai của cuộc nổi dậy Ả-rập cũng đã khởi động đúng lúc. 
Đây là cuộc đấu tranh nội bộ phức tạp bên trong các xã hội nơi mà tín 
ngưỡng tôn giáo, đạo đức xã hội, những mối liên hệ bộ lạc và súng đạn hiện 
mạnh hơn nhiều so với các ý tưởng “phương Tây” về binh dáng, tự do biểu 
đạt và quyền phổ thông đầu phiếu. Các quốc gia Ả-rập bị vây bọc bởi định 
kiến, lòng hận thù thực sự mà một người phương Tây bình thường hầu như 
không biết, đến mức người ấy sẽ có xu hướng không tin những điều như vậy 
ngay cá khi chúng có được bày ra trước mát họ trên sách báo. Chúng ta nhận 
thức được vô vàn những định kiến của riêng mình, nhưng chúng ta thường 
nhắm mắt làm ngơ đối với những định kiến của người Trung Đông. 


Sự biểu hiện thường ngày của lòng thù hận đối với người khác hết sức 
phổ biến trong thế giới Ả-rập đến mức nó hầu như không còn khơi dậy lời 
phê phán của ai khác ngoài nhóm thiểu số Tây học theo chủ nghĩa tự do 
trong khu vực, những người có quyền truy cập rất hạn chế vào nền tảng của 
phương tiện thông tin đại chúng. Những biếm họa 


https://thuviensach.vn 


bài Do Thái gợi nhớ về tờ báo tuyên truyền của Đức Quốc xã Der Sturmer 
vốn khá nổi tiếng. Hết tuần này đến tuần khác, hình ảnh những vị Imam cực 
đoan với những phát ngôn gây sốc được bố trí vào các chương trình truyền 
hình ở khung giờ vàng. 


Những người phương Tây biện hộ cho loại hành vi này đôi khi bị trói 
chân trói tay vì sợ bị coi là một trong những kẻ “theo chủ nghĩa phương 
Đông“ (Orientalists) của Edward Said. Họ phản bội các giá trị tự do của 
mình bằng cách phủ nhận tính phổ quát của chúng. Những người khác, ngây 
thơ nói rằng những lời kích động giết chóc như vậy không phải là phổ biến 
và phải được xem xét trong bối cảnh của ngôn ngữ Ả-rập, thứ ngôn ngữ có 
thể dẫn người ta đến chỗ lộng ngôn không thực tế. Điều này thể hiện sự 
thiếu hiểu biết của họ về cuộc sống “đường phố Ả-rập”, vai trò của truyền 
thông Ả-rập chính thống và một thái độ không chịu hiểu rằng khi những con 
người đây hận thù phát ngôn điều gi đó, họ thực sự có ý như vậy. 


Khi Hosni Mubarak bị hát khỏi chức vụ tổng thống Ai Cập, quả thuc 
chính sức mạnh của dân chúng đã lật đổ ông ta, nhưng điều mà thế giới bên 
ngoài không nhìn thấy là quân đội đã chờ đợi nhiều năm để có cơ hội loại bỏ 
Mubarak và người con trai ông là Gamal, và chiến địa trên đường phố đã 
cung cấp tấm màn sân khấu mà họ cần. Chỉ đợi đến khi Hội Anh em Hồi 
giáo kêu gọi những người ủng hộ nó ra mặt, rằng che đậy thế là đủ rồi. Chỉ 
có ba thiết chế ở Ai Cập: Đảng Dân chủ Quốc gia của Mubarak, quân đội và 
Hội Huynh đệ Hồi giáo. Hai tổ chức thứ hai và thứ ba dà tiêu diệt tổ chức 
thứ nhất, sau đó Hội Huynh đệ Hồi giáo đã thắng trong cuộc bầu cử và bắt 
đầu biến Ai Cập thành một nhà nước Hồi giáo, để rồi phải trả giá bằng việc 
chính nó bị lật đổ bởi sức mạnh thực sự ở xứ này - quân đội. 


Phe Hồi giáo vẫn là thế lực thứ hai, mặc dù hiện nay họ hoạt động 


ngầm. Khi các cuộc biểu tình chống Mubarak lên đến đỉnh cao, các cuộc tụ 
tập ở Cairo đã thu hút mấy trăm nghìn người. Sau sự sụp đổ của Mubarak, 


https://thuviensach.vn 


khi nhà thuyết giáo cực đoan của Hội Huynh đệ Hồi giáo Yusuf al-Qaradawi 
trở về sau những ngày lưu vong ở Qatar, ít nhất một triệu người đã chào đón 
ông, nhưng ít người trong giới truyền thông phương Tây gọi đây là “tiếng 
nói của dân”. Những người theo chủ nghĩa tự do đã chưa bao giờ có cơ hội. 
Hiện nay cũng không. Điều này không phải vì người dân trong vùng có tư 
tưởng cực đoan; mà bởi vì nếu bạn đói và sợ hãi, và bạn được chào mời 
hoặc bánh mì cộng với sự an toàn, hoặc khái niệm về dân chủ, thì sự lựa 
chon sẽ chăng có gi khó khăn cả. 


Trong các xã hội nghèo đói với rất ít tổ chức chịu trách nhiệm, quyền 
lực sẽ nằm trong tay các băng nhóm được ngụy trang dưới cái vỏ “dân 
quân” và “đảng phái chính trị”. Trong khi họ tranh giành quyền lực, đôi khi 
được cổ vũ bởi những cảm tình viên phương Tây ngây thơ, thì rất nhiều 
người vô tội thiệt mạng. Điều này dường như sẽ xảy ra tại Libya, Syria, 
Yemen, lraq và có thể cả các nước khác trong nhiều năm tới. Người Mỹ 
muốn giảm bớt các hoạt động chính trị và quân sự trong khu vực này do nhu 
cầu nhập khẩu năng lượng của họ đã giảm; nếu họ rút đi, khi đó có thể 
Trung Quốc, và Ấn Độ ở một mức độ thấp hơn, sẽ tham gia theo tỉ lệ tương 
đương với sự quan tâm mà Hoa Kỳ đã mất đi. Người Trung Quốc vốn đã là 
những tay chơi lớn tại Ả-rập Saudi, Iraq và Iran. Kịch bản này diễn ra ở cấp 
độ toàn cầu và sẽ được quyết định trong những tháp ngà tại thủ đô của các 
cường quốc. Trên mặt đất, trò chơi này sẽ được chơi bằng trí tưởng tượng, 
sự thiếu thốn, niềm hy vọng và nhu cầu của người dân, và đặt cọc bằng sinh 
mạng của họ. Sykes-Picot đang tan vỡ; hàn gắn nó trở lại, kể cả dưới một 
hình dạng khác, sẽ là một công việc lâu đài và đẫm máu. 


https://thuviensach.vn 


Chương Bây: An Độ và Pakistan 
“Ấn Độ không phải là một dân tộc, không phải là một đất nước. 


Nó là tiểu lục địa của nhiều dân tộc” 
Muhammad Ali Jinnah. 


https://thuviensach.vn 


AFGHANISTAN CHINA 


» 


^. Paley ofthe Flowers 


2v 


Arabian 
Sed 


https://thuviensach.vn 


Ấn Độ và Pakistan có thể đồng ý với nhau về một điều: chẳng ai muốn 
có kẻ kia ở bên cạnh mình. Nhưng điều này có chút vấn đề vì hai nước cùng 
chia sẻ một đường biên giới dài 1.900 dặm. Mỗi quốc gia đều khá giận dữ 
với sự đối kháng và vũ khí hạt nhân, vì vậy cách họ xử lý mối quan hệ 
không mong muốn này như thế nào là một vấn đề sống còn trên quy mô 
hàng chục triệu sinh mạng. 


Ấn Độ có dân số gần 1,3 tỷ người, trong khi dân số Pakistan là 182 
triệu. Nghèo đói, không ổn định và phân mảnh, Pakistan dường như tự xác 
định mình bằng sự chống đối của nước này đối với Ấn Độ, trong khi, mặc 
dù bị ám ảnh về Pakistan, Ấn Độ xác định mình theo nhiều cách, bao gồm 
cả việc trở thành một cường quốc mới nổi ở tầm cỡ thế giới với nền kinh tế 
đang phát triển và tầng lớp trung lưu đang mở rộng. Từ lợi thế này, nước này 
nhìn sang Pakistan và thấy mình áp đảo trên hầu hết các chỉ số kinh tế và 
dần chủ. 


Hai nước đã trải qua bốn cuộc chiến tranh lớn và nhiều cuộc đụng độ 
nhỏ. Cảm xúc vẫn nóng bỏng. Một nhận xét khá quen thuộc từ một sĩ quan 
Pakistan rằng Pakistan sẽ làm cho Ấn Độ đổ máu bởi hàng ngàn vết cắt đã 
được phân tích quân sự, tiến sĩ Amarjit Singh, dẫn ra trong một bài viết đăng 
trên tạp chí Quốc phòng Ấn Độ cuối năm 2014: “Bất kể những người khác 
có tin hay không, ý kiến của tôi chỉ đơn giản là Ấn Độ tốt hơn nên đương 
đầu với một cuộc tấn công hạt nhân tốn kém từ Pakistan, và giải quyết dứt 
điểm nó kể cả với cái giá tổn thất hàng chục triệu sinh mạng, còn hơn là chịu 
đựng sự nhục nhã và đau đớn ngày này qua ngày khác với hàng ngàn vết cắt 
và lãng phí năng lượng vào những tiềm năng không hiện thực hóa ra được.” 
Phát biểu này có thể không phản ánh chính sách chính thức của chính phủ 
Ấn Độ, nhưng nó là một chỉ dấu cho thấy chiều sâu của cảm xúc ở nhiều 
mức độ trong cả hai xã hội. Pakistan và Ấn Độ hiện đại được sinh ra trong 
khói lửa; trong cuộc chiến sắp tới, khói lửa có thể sẽ giết họ. 


https://thuviensach.vn 


Cả hai nước bị ràng buộc với nhau trong phạm vi địa lý của tiểu lục địa 
Ấn Độ, lục địa này tạo ra một khung bao bọc tự nhiên. Vịnh Bengal, Ấn Độ 
Dương và biển Ả-rập ở các phía tương ứng là đông nam, nam và tây nam, 
dãy núi Hindu Kush ở phía tây bắc và dãy Himalaya ở phía bác. Theo chiều 
kim đồng hồ, cao nguyên sa mạc Baluchistan dâng cao đều đặn trước khi trở 
thành vùng núi non của biên giới tây bắc, và nó còn vươn cao hơn nữa để trở 
thành dãy Hindu Kush. Quay sang phải, phía đông kết nối với dãy 
Karakoram, rồi dẫn đến dãy Himalaya. Những vùng cao này chạy dọc theo 
biên giới với Trung Quốc đến tận Miến Điện. Từ đó, nơi Ấn Độ uốn cong 
bao quanh Bangladesh, địa hinh hạ thấp dần về phía nam đến vinh Bengal. 


Bên trong khung địa hình này bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, 
Nepal và Bhutan hiện tại. Hai nước Nepal và Bhutan là các quốc gia nội địa 
nghèo khó bị chi phối bởi các láng giềng khổng lồ, Trung Quốc và Ấn Độ. 
Vấn đề của Bangladesh không phải là nó thiếu con đường tiếp cận với biển, 
mà là biến có quá nhiều đường để tiếp cận Bangladesh: lũ lụt từ các vùng 
nước của vịnh Bengal liên tục quấy nhiễu dải lãnh thổ thấp này. Một vấn đề 
địa lý khác của Bangladesh là nó gần như hoàn toàn bị bao quanh bởi Ấn 
Độ, vì đường biên giới dài 2.545 dặm, được thỏa thuận vào năm 1974, giúp 
Ấn Độ quấn quanh Bangladesh, chỉ chừa lại cho nước này một đoạn biên 
giới ngắn với Miến Điện đóng vai trò một tuyến đường bộ thay thế dẫn ra 
thế giới bên ngoài. 


Bangladesh rất bất ổn, và có các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan 
thường gây rắc rối cho Ấn Độ; nhưng không quốc gia nào trong số ba quốc 
gia nhỏ hơn trên tiểu lục địa này có thể nổi dậy đe dọa vị ông chủ không thể 
tranh cãi của họ. Pakistan lẽ ra cũng không được coi là mối đe dọa đối với 
Ấn Độ nếu nước này không làm chủ được công nghệ để phát triển vũ khí hạt 
nhân trong vài thập niên sau cuộc chia cắt của vùng này năm 1947. 


Khu vực trong khung địa hình kể trên, mặc dù tương đối bằng pháng, 
vấn luôn quá lớn và quá đa dạng để có một sự cai trị tập trung vững mạnh. 


https://thuviensach.vn 


Ngay cả các lãnh chúa thời thuộc địa Anh, với bộ máy quân sự quan liêu 
khét tiếng của họ và hệ thống đường sắt kết nối, đã cho phép sự tự trị của 
khu vực và thực tế đã sử dụng nó để xúi bẩy các thủ lĩnh địa phương chống 
lại nhau. Sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa phần nào là do sự khác biệt về 
vùng khí hậu - ví dụ, khí hậu băng giá ở phía bắc dãy Himalaya trái ngược 
với các khu rừng nhiệt đới phía nam - nhưng còn là do sông ngòi và các tôn 
giáo đa dạng của tiểu lục địa này. 


Các nền văn minh đa dạng đã phát triển dọc theo các con sông, như 
sông Hằng (Ganges), sóng Brahmaputra Và sông Ấn (Indus). Cho đến nay, 
các trung tâm dân cư mọc lên rải rác dọc bên bờ những con sông này, và các 
vùng miền vốn rất khác biệt nhau - ví dụ Punjab, với đa số người Sikh, và 
Tamil Nadu với những người nói tiếng Tamil - vốn là dựa trên sự phân chia 
địa lý như vậy. 


Các cường quốc khác nhau đã xâm chiếm tiểu lục địa này trong nhiều 
thế kỷ, nhưng không thế lực nào thực sự chinh phục được nó. Thậm chí 
ngay hiện nay New Delhi cũng không thực sự kiểm soát toàn bộ Ấn Độ, và 
như chúng ta sẽ thấy, ở một mức độ lớn hơn, Islamabad cũng không kiểm 
soát được Pakistan. Người Hồi giáo thành công nhất trong việc thống nhất 
tiểu lục địa dưới một quyền lãnh đạo, nhưng ngay cả Hồi giáo cũng không 
bao giờ vượt qua được những khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. 


Cuộc xâm lược Hồi giáo đầu tiên xảy ra vào đầu thế kỷ 8, khi người Ả- 
rập thuộc vương quốc caliphate của hoàng tộc Umayyad đã tiến xa tới tận 
Punjab ở nơi hiện nay là Pakistan. Từ đó cho đến thế kỷ 18, các cuộc ngoại 
xâm khác nhau đã đưa Hồi giáo đến tiểu lục địa; tuy nhiên, ở phía đông 
thung lũng sông Ấn, đa số dân Hindu không chịu cải đạo, do đó gieo rắc 
những hạt mầm cho cuộc chia cắt sau cùng của Ấn Độ. 


Người Anh đến rôi di, và khi họ rời đi, khu trung tâm không thể giữ 
vững được và mọi thứ tan rã. Thật ra, không có một trung tâm thực sự: khu 


https://thuviensach.vn 


vực này luôn bị phân chia bởi sự cách biệt cổ xưa giữa các ngôn ngữ của 
vùng Punjab và Gujarat, giữa vùng núi non và sa mạc, và giữa Hồi giáo và 
Ấn giáo. Năm 1947, các lực lượng theo chủ nghĩa quốc gia hậu thuộc địa và 
chủ nghĩa ly khai tôn giáo đã phá vỡ tiểu lục địa này thành hai phần, rồi sau 
đó thành ba phần chính: Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Người Anh, kiệt 
quệ bởi hai cuộc chiến tranh thế giới, và nhận thức được rằng ngày tàn của 
dé chế đã đến, không buồn khoác lên tấm áo vinh quang khi họ rời di. 


Ngày 3 tháng 6 năm 1947, thông cáo được đưa ra tại Hạ viện Anh: 
người Anh sẽ rút đi - Ấn Độ được phân chia thành hai lãnh thô độc lập: Ấn 
Độ và Pakistan. Bảy mươi ba ngày sau, vào ngày 15 tháng 8, người Anh rút 
hết. 


Một đợt di dân bất thường diễn ra kế tiếp, khi hàng triệu người hồi giáo 
tháo chạy khỏi biên giới mới của Ấn Độ, hướng về phía đông đến Pakistan, 
cùng với đó là hàng triệu người theo đạo Hindu và người Sikh chạy theo 
hướng ngược lại. Từng đoàn người nối dài lên tới số lương ba trăm ngàn 
người mỗi đoàn trên đường, khi toàn bộ các cộng đồng đều di cư cùng một 
lượt. Xe lửa chất đầy người tị nạn chạy ngang dọc khắp tiểu lục địa, đổ 
người vào các thành phố trên chuyến hành trình trở về lại chở đầy những 
người theo hướng ngược lại. 


Đó thực sự là một cuộc tàn sát. Náo loạn bùng nổ trên cả hai quốc gia 
khi người Hồi giáo, người Hindu, người Sikh và những sắc dân khác quay 
sang đánh nhau trong hoảng loạn và sợ hãi. Chính phủ Anh đã rửa tay và từ 
chối lời cầu xin từ các nhà lãnh đạo của hai tân quốc gia Ấn Độ và Pakistan 
về việc cho phép một số binh sĩ còn đang ở lại xứ đó trợ giúp để duy trì trật 
tự. Các ước tính về số người thiệt mạng có khác nhau, nhưng ít nhất một 
triệu người đã chết và mười lăm triệu người phải di cư. Các khu vực với đa 
số dân Hồi giáo ở phía tây - vùng thung lũng bên sông Ấn ở phía tây sa mạc 
Thar và lưu vực sông Hằng - trở thành Tây Pakistan trong khi những vùng 
phía đồng của Calcutta (này là Kolkata) trở thành Đồng Pakistan. 


https://thuviensach.vn 


Pakistan nhận được gì từ sự việc này? Ít hơn Ấn Độ rất nhiều. Nước 
này thừa hưởng đường biên giới rắc rối nhất của Ấn Độ, phía tây bắc giáp 
với Afghanistan, và nó là một nước gồm hai khu vực không tiếp giáp nhau, 
với rất ít khả năng để gắn kết chúng khi mà một ngàn dặm lãnh thổ Ấn Độ 
đã chia cắt Tây Pakistan khỏi Đông Pakistan. Alaska và phần còn lại của 
Hoa Kỳ đã xử lý vấn đề khoảng cách không tiết giáp mà không gặp khó 
khăn nào, nhưng đó là vì giữa chúng có sự liên kết về văn hóa, ngôn ngữ, 
kinh tế và hoạt động trong một môi trường ổn định. Mối liên hệ duy nhất 
giữa hai phần của Pakistan là Hồi giáo. Họ không bao giờ thực sự đến với 
nhau, vì vậy không có gi ngạc nhiên khi họ đã bị tách ra; năm 1971, Đồng 
Pakistan nổi loạn chống lại sự thống trị của Tây Pakistan, Ấn Độ can thiệp 
và, sau nhiều vụ đổ máu, Đông Pakistan ly khai, trở thành Bangladesh. 


Tuy nhiên, trở lại năm 1947, hai mươi lăm năm sau sự kết thúc của Đế 
chế Ottoman, Jinnah và các lãnh đạo khác của nước Pakistan mới, giữa bối 
cảnh rất nhiều phô trương quá lố và những lời hứa hẹn về một tương lai tươi 
sáng, tuyên bố họ đã tạo lập một quê hương Hồi giáo thống nhất. 


Pakistan yếu hơn Ấn Độ về mặt địa lý, kinh tế, dân số và quân sự. Bản 
sắc dân tộc của nước này cũng không mạnh mẽ như Ấn Độ. Ấn Độ, mặc dù 
có quy mồ lớn, có sự đa dạng văn hóa và các phong trào ly khai, đã xây 
dựng một nền dân chủ vững chắc với một ý thức thống nhất về bản sắc Ấn 
Độ. Pakistan là một nhà nước Hồi giáo độc tài và lòng trung thành của quần 
chúng về khu vực văn hóa của họ nhiều hơn là hướng về nhà nước. 


Nền dân chủ thế tục đã mang lại lợi ích cho Ấn Độ, nhưng chính sự 
chia cắt năm 1947 đã cho nó một lợi thế khởi đầu sớm. Bên trong pham vi 
đường biên giới mới của Ấn Độ là tuyệt đại đa số các nguồn thu nhập có thể 
đánh thuế và đa số các thành phố lớn. Ví dụ Calcutta, với khu vực cảng và 
ngân hàng, được chia cho Ấn Độ, do đó tước bỏ của Đông Pakistan nguồn 
cung cấp ngân sách chủ chốt này và cả mối liên hệ với bên ngoài. 


https://thuviensach.vn 


Pakistan chỉ nhận được 17% dự trữ tài chính vốn vẫn được kiểm soát 
bởi chính phủ trước khi bị phân chia. Nước này được để lại với nền kinh tế 
dựa trên cơ sở nông nghiệp, không có tiền vốn để chi cho phát triển, một 
biên giới phía tây bất ổn và một nhà nước bị chia rẽ trong nội bộ theo nhiều 
cách. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Các khu vực tạo nên Ấn Độ và Pakistan có nhiều vùng có bản sắc riêng biệt. 

Cái tên Pakistan cho chúng ta biết manh mối về những sự chia ré; pak 
nghĩa là “thuần khiết” và stan có nghĩa là “vùng đất” trong tiếng Urdu, vì 
vậy nó là vùng đất của sự thuần khiết, nhưng nó cũng là từ viết tắt. Chữ P 
dành cho Punjab, A dành cho Afghania (vùng Pashtun gần biên giới 
Afghanistan), K cho Kashmir, S cho Sindh và T là viết tắt của “tan”, như 
trong địa danh ở Baluchistan. 


Từ năm vùng riêng biệt này, mỗi vùng có ngôn ngữ riêng của họ, một 
nhà nước chung được thành lập, nhưng không phải là một quốc gia. Pakistan 
nỗ lực hết sức để tạo nên một cảm thức về sự thống nhất, nhưng sự kiện một 
người Punjab kết hôn với một người Baluchistan, hay một người Sindh cưới 
một người Pashtun, vẫn còn rất hiếm hoi. Punjab chiếm 60% dân số, Sindh 
14%, Pashtun 13,5% và Baluchistan 4,5%. Những sự căng thăng tôn giáo 
luôn hiện diện — không chỉ trong sự đối kháng đôi khi được thể hiện đối với 
các nhóm thiểu số Kitô giáo và Ấn giáo của đất nước, mà còn giữa đa số hồi 
giáo Sunni và thiểu số Hồi giáo Shia. Trong lòng Pakistan là mấy quốc gia 
được gom lại trong phạm vi một nhà nước. 


Ngôn ngữ chính thức là tiếng Urdu, tiếng mẹ đẻ của những người Hồi 
giáo Ấn Độ chạy loạn vào năm 1947, hầu hết định cư ở Punjab. Điều này 
không giúp cho ngôn ngữ đó nhận được thiện cảm của phần còn lại trong đất 
nước. Vùng Sindh đã từ lầu lấy làm bực mình với thứ mà nó coi là ách thống 
trị của người Punjab, và nhiều người Sindh cảm thấy như bị coi là công dân 
hạng hai. Người Pashtun vùng biên giới tây bắc chưa bao giờ chấp nhận sự 
cai trị của người ngoài: các phần của vùng đất biên cương được đặt tên là 
các Vùng đất Bộ lạc Trực thuộc Liên bang (Federally Administered Tribal 
Areas), nhưng trong thực tế họ chưa bao giờ bị cai quản bởi Islamabad. 
Kashmir vẫn bị chia sẻ giữa Pakistan và Ấn Độ, và mặc dù đa số người 
Kashmir muốn độc lập, nhưng điều duy nhất Ấn Độ và Pakistan có thể đồng 
ý với nhau là họ không thể chấp nhận điều đó. Baluchistan cũng có phong 
trào độc lập, cứ định kỳ là nổi dậy chống nhà nước. 


https://thuviensach.vn 


Baluchistan có tầm quan trọng thiết yếu: mặc dù vùng này chỉ chứa 
đựng một phần nhỏ dân số Pakistan, nhưng không có Baluchistan sẽ không 
có Pakistan. Baluchistan chiếm gần 45% diện tích đất nước và nắm giữ phần 
lớn nguồn tài nguyên khí đốt thiên nhiên và khoáng sản. Một nguồn thu 
nhập khác cũng đang vẫy gọi khi các tuyến đường bộ được đề xuất xây dựng 
để vận chuyển dầu của Iran và biển Caspi di qua Pakistan để tới Trung 
Quốc. Viên bảo ngọc trên vương miện này là thành phố ven biển Gwadar. 
Nhiều nhà phân tích tin rằng tài sản chiến lược này là mục tiêu dài hạn của 
Liên Xô khi xâm chiếm Afghanistan vào năm 1979: Gwadar đáng lẽ đã có 
thể hoàn thành ước mơ ôm ấp bấy lâu của Moscow về một cảng nước ấm. 
Người Trung Quốc cũng bị hấp dẫn bởi viên ngọc quý đó và đã đầu tư hàng 
tỷ đô la vào vùng đất này. Một cảng nước sâu đã được khánh thành vào năm 
2017 và hai nước hiện đang làm việc để kết nối nó với Trung Quốc. Về lầu 
dài, Trung Quốc muốn sử dụng Pakistan như một tuyến đường bộ đáp ứng 
cho nhu cầu năng lượng của mình. Điều đó sẽ cho phép người Trung Quốc 
tránh né eo biển Malacca, như chúng ta thấy chương nói về Trung Quốc, vốn 
là một điểm thắt có thể bóp nghẹt sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. 


Mùa xuân năm 2015, hai nước đã đồng ý một thỏa thuận 45 tỷ đô là để 
xây dựng một siêu xa lộ đường bộ, đường sắt và đường ống chạy 1800 dặm 
từ Gwadar tới khu Tân Cương của Trung Quốc. Hành lang kinh tế Trung 
Quốc - Pakistan, nhu các người ta goi sẽ cho Trung Quốc một con đường 
tiếp cận trực tiếp với Ấn Độ Dương và xa hơn nữa. Cuối năm 2015, Trung 
Quốc đã ký hợp đồng thuê đất thời hạn bốn mươi năm với diện tích 2.300 
mẫu Anh (khoảng 9.300 ha) tại khu vực cảng, để phát triển một đặc khu 
kinh tế và sân bay quốc tế, tất cả đều thuộc Hành lang Kinh tế Trung Quốc — 
Pakistan. Và bởi cả hai nước đều biết người Baluchistan có khả năng vẫn 
còn bất ổn, một lực lượng an ninh lên đến hai lăm ngàn người đã được thành 
lập để đảm bảo an toàn cho khu vực này. 


https://thuviensach.vn 


Những khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc trong việc xây dựng một 
tuyến đường bộ như thế khiến cho Pakistan rất vui mừng, và đây là một 
trong những lý do Pakistan sẽ luôn tìm cách đè bẹp bất kỳ phong trào ly khai 
nào nảy sinh trong tỉnh đó. Tuy nhiên, cho đến khi những của cải mà 
Baluchistan tạo ra được trả về quê nhà nhiều hơn và được sử dụng cho chính 
sự phát triển của chính nó, khu vực này tất nhiên vẫn còn bất kham và có 
nguy cơ bạo động. 


Hồi giáo, môn thể thao cricket, cơ quan tinh báo, quân đội và sự sợ hãi 
đối với Ấn Độ là những thứ giữ Pakistan kết hợp lại. Không thứ nào trong 
số đó là đủ để ngăn chặn nước này khỏi bị tan vỡ thành từng mảnh nếu các 
lực lượng ly khai phát triển mạnh hơn. Trong thực tế, Pakistan đã ở trong 
tình trạng nội chiến hơn một thập niên, sau những cuộc chiến tranh định kỳ 
và thiếu xét đoán với người láng giềng khổng lồ Ấn Độ. 


Cuộc chiến tranh đầu tiên vào năm 1947 chiến đấu để giành Kashmir, 
nổ ra chăng bao lầu sau cuộc chia, và kết thúc vào năm 1948 với sự chia cắt 
dọc theo Đường kiểm soát (còn được gọi là Bức tường Berlin của châu Á); 
tuy nhiên cả Ấn Độ và Pakistan tiếp tục tuyên bố chủ quyền với lãnh thổ 
này. 


Gần hai mươi năm sau, Pakistan đã đánh giá sai sức mạnh của Ấn Độ 
qua màn trình diễn tệ hại của Ấn Độ trong cuộc chiến tranh Trung - Ấn năm 
1962. Căng thằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên do việc Trung 
Quốc xâm lược Tây Tạng, điều đó đã khiến Ấn Độ chấp nhận cho Đức Đạt 
Lai Lat Ma được ti nạn. Trong cuộc xung đột ngắn ngủi này, quân đội Trung 
Quốc đã thể hiện sự vượt trội của họ và tiến sâu vào tận bên trong bang 
Assam gần vùng trung tâm Ấn Độ. Quân đội Pakistan vui mừng theo dõi, 
sau đó, đánh giá quá cao năng lực của chính mình, họ đã gây chiến với Ấn 
Độ vào năm 1965 và thua trận. 


https://thuviensach.vn 


Năm 1984, Pakistan và Ấn Độ đánh nhau qua các cuộc giao tranh nhỏ 
ở độ cao khoảng hơn 6.700 mét, trên sông băng Siachen, được cho là trận 
chiến ở bình độ cao nhất trong lịch sử. Nhiều trận chiến đã nổ ra vào các 
năm 1985, 1987 và 1995, Pakistan tiếp tục huấn luyện binh sĩ để xàm nhập 
sang bên kia Đường kiểm soát, và một trận chiến nữa nổ ra vì Kashmir vào 
năm 1999. Đến thời điểm này, cả hai quốc gia đều đã được trang bị vũ khí 
hạt nhân, và trong vài tuần lễ, nguy cơ ngấm ngầm về một cuộc leo thang 
chiến tranh hạt nhân lơ lửng bên trên cuộc xung đột, trước khi Hoa Kỳ can 
dự bằng ngoại giao và hai bên đã nói chuyện dàn hòa. Họ lại suýt giao chiến 
một lần nữa vào năm 2001, và tiếng súng vẫn nổ rải rác dọc theo biên giới. 


Về mặt quân sự, Ấn Độ và Pakistan đọ sức với nhau. Cả hai bên đều 
nói rằng tư thế của họ là phòng thủ, nhưng không bên nào tin phía bên kia, 
và vì vậy họ tiếp tục dàn quân trên biên giới, bị khóa chặt với nhau trong 
một vũ điệu tử thần tiềm tàng. 


Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ không bao giờ trở nên thân 
thiện, nhưng nếu không có chiếc gai Kashmir chĩa về cả hai phía, nó có tiềm 
năng trở nên hòa hảo. Còn như tình hình hiện nay, Ấn Độ hài lòng chứng 
kiến Pakistan bị chia rẽ và sẽ làm tất cả để duy trì tình trạng đó, và Pakistan 
cũng sẽ tìm cách làm suy yếu Ấn Độ, với việc các phần tử trong lòng nhà 
nước đó thậm chí còn hậu thuẫn cho những cuộc tấn công khủng bố bên 
trong Ấn Độ, như vụ thảm sát Mumbai năm 2008. Vấn đề Kashmir là một 
phần của niềm tự hào dân tộc, nhưng nó cũng có ý nghĩa chiến lược. Toàn 
quyền kiểm soát Kashmir đồng nghĩa Ấn Độ sẽ có được một cửa só nhìn 
vào Trung Á và một biên giới chung với Afghanistan. Nó cũng sẽ tước bỏ 
của Pakistan một biên giới chung với Trung Quốc và do đó làm giảm di sự 
hữu ích của mối quan hệ Trung Quốc-Pakistan. Chính phủ Pakistan thích 
tung hô rằng tình hữu nghị của họ với Trung Quốc “cao hơn những ngọn núi 
và sâu hơn các đại dương”. Điều này không đúng, nhưng nó rất hữu ích 


https://thuviensach.vn 


trong việc khiến Hoa Kỳ đôi khi bất an về việc cắt giảm khoản viện trợ tài 
chính khổng lồ mà Pakistan nhận được từ Washington. 


Nếu Pakistan có kiểm soát hoàn toàn Kashmir, nước này sẽ tăng cường 
các lựa chọn chính sách đối ngoại của Islamabad và phủ nhận các cơ hội của 
Ấn Độ. Nó hẳn cũng giúp ích cho an ninh đường thủy của Pakistan. Sông 
Ấn bắt nguồn từ Himalaya Tây Tạng nhưng đi qua phần đất Kashmir thuộc 
quyền kiểm soát của Ấn Độ trước khi chảy vào Pakistan, sau đó chạy theo 
chiều dài của đất nước và đổ vào biển Ả-rập tại thành phố cảng Karachi. 


Sông Ấn và các phụ lưu của nó cung cấp nước cho hai phần ba đất 
nước: không có nó, ngành công nghiệp bông và nhiều ngành trụ cột khác 
của nền kinh tế đang chật vật của Pakistan sẽ sụp đổ. Theo một hiệp ước vẫn 
được tôn trọng qua tất cả các cuộc chiến tranh của họ, Ấn Độ và Pakistan 
đồng ý chia sẻ các nguồn nước; nhưng cả hai khối dân cư đang phát triển với 
tốc độ đáng báo động, và hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm giảm lưu 
lượng nước. Việc sáp nhập toàn bộ Kashmir sẽ giúp đảm bảo nguồn cung 
cấp nước cho Pakistan. Với những khoản đặt cược này, sẽ chẳng bên nào 
chịu buông tay; và cho đến khi họ đạt được thỏa thuận về Kashmir, chìa 
khóa để cởi bỏ sự thù địch giữa hai nước sẽ chưa thể tìm thấy. Kashmir 
dường như vẫn sẽ là nơi diễn ra các cuộc chiến ủy nhiệm lè tè giữa các chiến 
binh được Pakistan huấn luyện và quân đội Ấn Độ - một cuộc xung đột dễ 
lan ra thành một cuộc chiến toàn diện với nguy cơ cố hữu về việc sử dụng 
vũ khí hạt nhân. Cả hai quốc gia cũng sé tiếp tuc giao tranh trong một cuộc 
chiến ủy nhiệm (proxy war) khác - tai Afghanistan — nhất là khi hầu hết các 
lực lượng NATO đã rời đi. 


Pakistan thiếu “chiều sâu chiến lược” nội địa với Ấn Độ - một nơi nào 
đó để rút về trong trường hợp bị thất thủ ở phía ĐỒng. Biên giới Pakistan/ 
Ấn Độ bao gồm dải đất đầm lầy ở phía nam, sa mạc Thar và vùng núi non 
phía bắc; tất cả đều là địa hình cực kì khó khăn cho một đội quân vượt qua. 
Điều đó có thể thực hiện được và cả hai bên đều có các kế hoạch quân sự để 


https://thuviensach.vn 


chiến đấu tại đây. Kế hoạch của quân đội Ấn Độ bao gồm việc phong tỏa 
cảng Karachi và các kho chứa nhiên liệu bằng đường bộ và đường biển, 
nhưng một tuyến đường xâm lược dễ dàng hơn lại nằm giữa miền Nam và 
miền Bắc — nó nằm ở trung tâm, trong vùng Punjab vốn hiếu khách hơn, và 
tọa lạc bên trong vùng Punjab là thủ đồ của Pakistan — Islamabad. 


Khoảng cách từ biên giới Ấn Độ đến Islamabad chưa đến hai trăm năm 
mươi dặm, hầu hết là đất bằng. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công 
quy ước quy mô lớn và áp đảo, quân đội Ấn Độ có thể đặt chân đến thủ đô 
Islamabad trong vòng vài ngày. Việc họ tuyên bố không có ý định làm như 
vậy không có ý nghĩa gì cả: từ quan điểm của Pakistan thì Ấn Độ rất có thể 
làm vậy, và khả năng về mặt địa lý đủ để đòi hỏi Pakistan phải chuẩn bị một 
kế hoạch A và cả kế hoạch B để chống lại mối nguy đó. 

Kế hoạch A là ngăn một đợt tiến quân của Ấn Độ vào Punjab, và duy 
trì khả năng phản công dọc tuyến biên giới và ngăn chặn đường cao tốc 1A 
của Ấn ĐỘ, một tuyến tiếp vận sống còn cho quân đội Ấn Độ. Quân đội Ấn 
Độ có lực lượng hơn một triệu người, gấp đôi quân đội Pakistan, nhưng nếu 
không được tiếp tế đầy đủ, họ không thể chiến đấu. Kế hoạch B là rút lui 
qua biên giới Afghanistan nếu cần thiết, và điều đó đòi hỏi có một chính phủ 
đồng cảm tai Kabul. Do vậy, chính địa lý đã bát buộc Pakistan phải can thiệp 
vào đất nước Afghanistan, giống như Ấn Độ cũng sẽ làm. 


Để phá kế hoạch của nhau, mỗi bên đều tìm cách nhào nặn chính quyền 
Afghanistan theo ý của mình - hoặc, nói theo một cách khác, mỗi bên đều 
muốn Kabul trở thành kẻ thù của kẻ thù của mình. 


Khi Liên Xô xâm chiếm Afghanistan năm 1979, Ấn Độ đã hậu thuẫn 
về mặt ngoại giao cho Moscow, nhưng Pakistan đã nhanh chóng giúp đỡ 
Hoa Kỳ và Saudi để vũ trang, đào tạo và trả lương cho lực lượng 
Mujahideen. chống lại Hồng quân. Khi Liên Xô bị đánh bại, cơ quan tình 
báo Pakistan, ISI, đã giúp thành lập và sau đó chống lưng cho Taliban 
Afghanistan, thế lực đủ sức tiếp quản đất nước Afghanistan. 


https://thuviensach.vn 


Pakistan có một “ 'tay trong" Afghanistan. Hầu hết họ là người Pashtun, 
cùng một sắc tộc với đa số dân Pakistan ở biên giới tây bắc (nay gọi là 
Khyber Pakhtunkhwa). Họ chưa bao giờ nghĩ mình là hai dần tộc và coi 
đường biên giới giữa họ là một thứ do phương Tây nghĩ ra, điều mà theo 
nghĩa nào đó là đúng như vậy. 


Biên giới Afghanistan — Pakistan được gọi là Đường Durand. Sir 
Mortimer Durand, bộ trưởng ngoại giao của chính quyền thuộc địa Ấn Độ, 
vẽ đường này vào năm 1893 và nhà cai trị của Afghanistan đã đồng ý. Tuy 
nhiên, tới năm 1949, chính phủ Afghanistan hủy bỏ thỏa thuận này, tin rằng 
đó là tàn tích nhân tạo của thời kỳ thuộc địa. Kể từ đó, Pakistan đã cố thuyết 
phục Afghanistan thay đổi suy nghĩ, nhưng Afghanistan từ chối, và người 
Pashtun ở hai bên của vùng núi non đó cố gắng để tiếp tục sống như họ vẫn 
sống trong nhiều thế kỷ qua bằng cách tảng lờ đường biên giới và duy trì các 
mối liên hệ cổ xưa của họ. 


https://thuviensach.vn 


Pakistan 


——— international Boundary 
— — Administrative Boundary 
* National Capital 
© Administrative Capital 
100 200 KM 


https://thuviensach.vn 


Các nhóm sắc tộc chính trong khu vực Afghanistan — Pakistan không 
khớp với đường biên giới được đặt vào năm 1893 bởi đường Durand; nhiều 
nhóm trong số này vẫn gắn bó với các bộ tộc của họ bên kia đường biên giới 
nhiều hơn so với phần còn lại của quốc gia. 

Trung tâm của khu vực này, đôi khi được gọi là “nước” Pashtunistan, là 
thành phố Peshawar của Pakistan, một dạng tổ hợp công nghiệp quân sự đô 
thị của Taliban. Súng AK nhái, công nghệ làm bom và các chiến binh tuôn 
ra từ thành phố này, và sự hỗ trợ từ bên trong các cơ quan của nhà nước đổ 
Vào nó. 


Đây cũng là một đầu cầu trung chuyển cho các si quan ISI trên đường 
đến Afghanistan mang theo tài chính và những chỉ thị cho các nhóm Taliban 
xuyên biên giới. Pakistan đã tham dự bằng quân sự vào Afghanistan trong 
nhiều thập niên, nhưng nước này đã không tự lượng sức mình, và đã bị 
chính con hổ mà mình đang cưỡi cắn trả. 


Năm 2001, Taliban do Pakistan dựng nên đã đón tiếp các chiến binh 
nước ngoài của Al-Qaeda suốt mấy năm trời. Sau đó, vào ngày 11 tháng 
Chín, Al-Qaeda tấn công Hoa Ky ngay tại lãnh thổ nước này bằng một chiến 
dịch phối hợp từ Afghanistan. Để đáp trả, quân lực Hoa Kỳ đã truy kích 
Taliban và Al-Qaeda. Các lực lượng chống Taliban của Liên minh miền Bắc 
Afghanistan đã di chuyển xuống phía nam để tiếp quản đất nước và theo sau 
là một lực lượng bình định của NATO. 


Bên kia biên giới, vào ngày hôm sau của sự kiện 11 tháng 9, Hoa Ky 
bát đầu thói ngọn lửa ngoai giao vào người Pakistan, yêu cầu họ tham gia 
vào cuộc chiến chống khủng bố và chấm dứt sự ủng hộ của họ đối với chủ 
nghĩa khủng bố. Sau đó, Ngoại trưởng Colin Powell đã gọi điện cho tổng 
thống Musharraf và yêu cầu ông ấy rời khỏi một cuộc họp để nghe máy, 
trong cuộc gọi đó Powell nói với ông ấy: “Quý vị hoặc về phe chúng tôi 
hoặc đối đầu với chúng tôi.” 


https://thuviensach.vn 


Phía Hoa Ky chưa bao giờ xác nhận điều này, nhung Musharraf đã viết 
rằng sau cuộc gọi đó là một cuộc gọi từ trợ lý của Powell, Richard 
Armitage, tới lãnh dao ISI và nói với ông ấy rằng: “Nếu chon phe khủng bố, 
chúng tôi nên sẵn sàng để hứng bom và trở lại Thời kỳ Đồ đá.” Pakistan đã 
hợp tác, và chuyện chỉ có thế. Cũng có khả năng là họ không hoàn toàn hợp 
tác, và chuyện không chỉ có thế. Islamabad buộc phải hành động, và đã hành 
động; nhưng không phải mọi người trong hệ thống chính quyền Pakistan đều 
tham gia. Chính quyền đã cấm đoán một số nhóm dân quân và cố gắng 
kiềm. chế các nhóm tôn giáo bị cho là cực đoan. Đến năm 2004, Pakistan 
tham gia bằng quân sự để chống lại phe nhóm hoạt động ở biên giới tây bắc 
và đã bí mật chấp nhận để Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tấn công bằng máy 
bay không người lái trên lãnh thổ của mình, trong khi công khai chỉ trích các 
hoạt động đó. 


Đó là những quyết định khó khăn. Quân đội Pakistan và ISI đã phản 
bội chính những lãnh đạo Taliban mà họ đã huấn luyện và gây dựng tình hữu 
nghị từ thập niên 1990. Các nhóm Taliban phản ứng giận dữ, giành lẫy 
quyền kiểm soát hoàn toàn một số nơi trong các vùng đất bộ lạc. Musharraf 
là mục tiêu của ba lần mưu sát bất thành, người được dự tính sẽ kế nhiệm 
ông ta là Benazir Bhutto đã bị sát hại, và giữa những tình cảnh hỗn loạn của 
các chiến dịch ném bom và các cuộc tấn công quân sự, số thường dân 
Pakistan thiệt mạng lên tới năm mươi ngàn người. 


Chiến dịch của Hoa Ky/NATO ở Afghanistan và các biện pháp của 
Pakistan trên biên giới, đã phát tán các chiến binh Ả-rập, Chechnya và các 
chiến binh nước ngoài khác của Al-Qaeda đến moi ngóc ngách trên trái đất, 
nơi các thủ lĩnh của họ bị săn lùng và giết chết; nhưng Taliban thì không có 
nơi nào để di — họ là người Afghanistan và Pakistan — và như lời họ nói với 
những kẻ xâm lược nước ngoài có công nghệ tân tiến đến từ Hoa Kỳ và châu 
Âu, “Quý vị có thể có đồng hồ - nhưng chúng tôi có thời gian” Họ sẽ chờ 
đợi người nước ngoài gia đi, bất kể họ bị đối xử như thế nào, và trong việc 
này họ sẽ được những phần tử ở Pakistan giúp sức. 


https://thuviensach.vn 


Trong vòng một vài năm, mọi việc trở nên rõ ràng: Taliban không bị 
đánh bai, ho chỉ hòa tan vào nơi sinh trưởng của họ, cộng đồng dàn Pashtun, 
và hiện nay họ lại nổi dậy một lần nữa vào những thời điểm và ở những nơi 
tùy họ lựa chọn. 


Hoa Kỳ đã viện tới một chiến lược “trên đe dưới búa”. Họ nén búa 
xuống đầu quân Taliban Afghanistan trên cái đe của chiến dịch Pakistan ở 
phía bên kia biên giới. Hoa ra cái “đe” trong các vùng đất bộ lạc thay vì là 
đe lại là một miếng bọt biển thấm hút bất cứ thứ gì được ném vào nó, kể cả 
các lực lượng Taliban Afghanistan dang tháo lui khỏi cây búa Hoa Ky. 


Năm 2006, người Anh đã quyết định họ sẽ dẹp yên tỉnh Helmand ở 
phía nam, nơi thẩm quyền của chính phủ Afghanistan không vượt ra ngoài 
phạm vi Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh này. Đây là lãnh thổ trung tâm của 
người Pashtun Afghanistan. Người Anh tiến vào với những ý định tốt, họ 
biết lịch sử của Pashtun, nhưng dường như họ phót lờ nó - lý do tại sao vẫn 
còn là một bí ẩn. Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là John Reid bị người 
ta trích dẫn sai và trách lầm, cho rằng trong mùa hè năm ấy, ông đã nói ông 
“hy vọng không một phát súng nào sẽ nổ ra trong cơn tức giận“. Thực ra ông 
nói, “Chúng tôi tiến vào miền Nam để giúp đỡ và bảo vệ người dân 
Afghanistan nhằm tái thiết nền kinh tế và nền dân chủ của họ. Chúng tôi sẽ 
cực kỳ vui khi rời đi trong thời gian ba năm mà không nổ một phát súng 
nào”. 


Đó có thể là một mong ước tốt lành, nhưng liệu có khả thi hay không? 
Mùa hè năm ấy, sau khi ông có cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở London, 
tôi đã có cuộc trao đổi với bộ trưởng Quốc phòng như sau: 

“Đừng lo, Tìm. Chúng ta không săn lùng Taliban, chúng ta ở đó dé bảo 
vệ người dân” 

“ Đừng lo, Bộ trưởng, Taliban sẽ săn lùng ông” 


https://thuviensach.vn 


Đó là cuộc trao đổi thân thiện diễn ra trước khi bốn trăm năm mươi 
ngàn lính Anh bị giết, nhưng cho đến giờ tôi vẫn không biết có phải chính 
phủ Anh đang xoa dịu công luận trước thời điểm triển khai quân đội trong 
khi lại âm thầm liệu trước rằng tình hình sẽ khó khăn, hay có phải họ ngây 
thơ đến độ không thể hiểu được về những gi đang ở phía trước ho. 


Vì vậy, Taliban đã gây đổ máu cho người Anh, gây đổ máu cho Hoa 
Kỳ, gây đổ máu cho NATO, chờ NATO ra di, và rốt cuộc sau mười ba năm, 
NATO đã rời đi. 


Trong toàn bộ thời kỳ này, các thành viên cao cấp nhất của chính quyền 
Pakistan đã chơi một trò chơi nước đôi. Hoa Kỳ có chiến lược riêng của 
mình, nhưng Pakistan biết điều mà Taliban biết: một ngày nào đó Hoa Kỳ 
hán sẽ ra đi, và khi họ rời di, chính sách đối ngoại của Pakistan vẫn sẽ đòi 
hỏi một chính phủ Afghanistan thần thiện với Pakistan. Các phe cánh trong 
quân đội và chính phủ Pakistan tiếp tục giúp đỡ Taliban, đánh cược rằng sau 
khi NATO rút lui, ít nhất nửa phía nam của Afghanistan sẽ trở lại quy phuc 
dưới sự thống trị của Taliban, điều này đảm bảo rằng Kabul cần phải đàm 
phán với Islamabad. 


Sự tráo trở của Pakistan đã bị phơi bày khi Hoa Kỳ rốt cuộc tìm thấy 
thủ lĩnh của Al-Qaeda, Osama Bin Laden, trốn ngay dưới mũi chính phủ 
Pakistan tại Abbottabad, một thành phố nơi đồn trú của quân đội. Đến thời 
điểm đó, sự thiếu tin tưởng của Hoa Ky đối với “đồng minh" Pakistan đã lên 
cao đến mức họ không thông báo cho Islamabad biết trước về việc lực lượng 
đặc nhiệm bay vào để giết Osama Binladen. Đây là một sự vi phạm chủ 
quyền lãnh thổ làm bẽ mặt quân đội và chính phủ Pakistan, như lập luận này 
đã làm “ Nếu các vị có biết, vậy các vị là đồng lõa của hắn.” 


Chính quyền Pakistan vẫn luôn phủ nhận rằng, họ đã chơi trò hai mặt 


dẫn đến cái chết của vô số dân thường Afghanistan và Pakistan, cũng như 
một số lượng tương đối nhỏ binh lính Hoa Kỳ. Sau phi vụ Abbottabad, 


https://thuviensach.vn 


Islamabad tiếp tục phủ nhận, nhưng giờ đây càng ít người tin họ hơn. Nếu 
những phần tử trong chính quyền Pakistan sẵn sàng cứu giúp cho kẻ bị truy 
lùng gắt gao nhất của Hoa Kỳ, mặc dù lúc đó kẻ này chỉ có giá trị giới hạn 
đối với họ, thì hiển nhiên là họ cũng sẽ hỗ trợ các phe nhóm thúc đẩy tham 
vọng của ho di xa hơn để gây ảnh hưởng lên những sự kiện ở Afghanistan. 
Vấn đề là các nhóm này hiện nay đã có các đối tác ở Pakistan và cũng muốn 
tạo ảnh hưởng lên các sự kiện diễn ra tại đó. Kẻ cắn người đã bị cắn lại. 


Taliban Pakistan là một sản phẩm tự nhiên của phiên bản Afghanistan. 
Cả hai đều chủ yếu là người Pashtun và sẽ không chấp nhận sự thống trị từ 
bất kỳ thế lực nào không phải là người Pashtun, du đó là quân đội Anh của 
thế kỷ 19 hay quân đội Pakistan mà người Punjab chiếm ưu thế trong thế kỷ 
21. 


Islamabad luôn luôn hiểu và chấp nhận điều đó. Chính phủ Pakistan vờ 
nhu đang cai quản toàn bộ đất nước, và người Pashtun ở biên giới tây bác 
giả bộ như thể họ trung thành với nhà nước Pakistan. Mối quan hệ này vẫn 
ổn cho đến ngày 11 tháng Chín năm 2001. 


Những năm từ sau sự kiện đó đặc biệt khó khăn đối với Pakistan. Số ca 
tử vong của thường dân rất lớn và đầu tư nước ngoài hao dần, khiến cho 
cuộc sống bình thường càng khó khăn hơn. Quân đội, buộc phải đứng lên 
chống lại một kẻ trên thực tế là đồng minh, đã tổn thất đến năm ngàn người, 
và cuộc nội chiến đã đe dọa sự thống nhất mong manh của quốc gia. 


Tình hình trở nên tồi tệ đến mức quân đội và chính phủ Pakistan cuối 
cùng đã buộc phải trao cho quân đội Hoa Ky tin tức tinh báo quân sự và tọa 
độ để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào 
các mục tiêu Taliban Pakistan ở biên giới tây bác. Đồng thời, khi các cuộc 
không kích quá rõ ràng, Islamabad phải giả bộ lên án và mô tả chúng như 
một động thái vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Pakistan vì lẽ hàng trăm ca tử 
vong của thường dân bị người ta quy cho những sai lầm của Hoa Kỳ. 


https://thuviensach.vn 


Các máy bay không người lái chủ yếu bay từ căn cứ tại Hoa Kỳ và 
Afghanistan, nhưng một số lại được cho là xuất kích từ một căn cứ bí mật 
bên trong lãnh thổ Pakistan. Bất kể chúng đến từ đâu thì số lượng cũng rất 
nhiều. Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Afghanistan 
và Pakistan đã gia tăng ồ ạt trong nhiệm kỳ của Obama so với số phi vụ 
trong nhiệm kỳ của George Bush. 


Đến mùa xuân năm 2015, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. NATO 
đã rời Afghanistan và Hoa Kỳ đã tuyên bố chấm dứt sứ mệnh chiến đấu, chỉ 
để lại một lực lượng đồn trú nhỏ. Một cách chính thức, điều này nhằm để 
tiến hành các hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm và các nhiệm vụ huấn 
luyện; một cách không chính thức, nó là một nỗ lực nhằm đảm bảo cho 
Kabul không rơi vào tay Taliban. Nếu không có NATO quấy nhiễu Taliban 
trên đường biên giới từ phía Afghanistan, cuộc chiến đấu của Pakistan với 
Taliban bên này đường biên giới sẽ gian nan hơn nhiều. Washington tiếp tục 
øây sức ép lên Islamabad, và điều này dẫn đến một số kịch bản có thể xảy 
ra: 

- Toàn bộ lực lượng của quân đội Pakistan được điều động vào vùng biên 
giới tây bắc và đánh bại Taliban. 

- Chiến dịch Taliban tiếp tục đẩy nhanh quá trình rạn nứt của Pakistan cho 
đến khi nước này trở thành một nhà nước thất bại. 

- Hoa Kỳ hết quan tâm, áp lực lên Islamabad giảm sút và chính phủ thỏa 
hiệp với Taliban. Tinh hình trở lại binh thường, với việc biên giới tây bác 
được yên ổn, nhưng Pakistan tiếp tục thúc đấy kế hoạch chính trị riêng của 
mình ở Afghanistan. 

Trong các kịch bản này, ít có khả năng nhất là kịch bản đầu tiên. Không 
có lực lượng bên ngoài nào từng đánh bại được các bộ lạc của biên giới tây 
bắc, và quân đội Pakistan bao gồm cả người Punjab, Sindh, Baluch và 
Kashmir (và một số người Pashtun) được coi là lực lượng ngoại bang nếu nó 
tấn công vào các vùng đất bộ lạc. 


https://thuviensach.vn 


Kịch bản thứ hai có thể xảy ra, nhưng sau nhiều năm bịt tai giả điếc 
trước những lời cảnh tỉnh, vụ thảm sát năm 2014 của Taliban với 132 học 
sinh ở Peshawar dường như khiến giới chức Pakistan giật mình đủ để nhận 
ra rằng phong trào họ đã góp phần tạo ra giờ đây có thể hủy diệt họ. 


Điều này khiến cho kịch bản thứ ba có nhiều khả năng nhất. Hoa Kỳ có 
mối quan tâm khá giới hạn đối với Afghanistan, miễn là Taliban kín đáo hứa 
hẹn không tiếp tục chứa chấp một nhóm chiến binh thánh chiến quốc tế nào 
nữa. Người Pakistan sẽ duy trì mối liên hệ với Taliban Afghanistan đủ để 
đảm bảo các chính phủ ở Kabul sẽ lắng nghe Islamabad mà không kết thân 
với Ấn Độ, và một khi áp lực tiêu tan, họ sẽ đi đến thỏa thuận với Taliban 
Pakistan. 


Tất cả những điều này lẽ ra chăng cần thiết nếu Taliban Afghanistan, 
một phần do cơ quan tình báo ISI Pakistan tạo dựng, đã không ngu ngốc đến 
mức nhận các nhóm chiến binh Ả-rập Al-Qaeda của Osama bin Laden, và 
sau sự kiện 11 tháng 9 đã không lạm dụng lòng hiếu khách đáng ngợi ca của 
văn hóa Pashtun, dẫn tới việc họ buộc phải từ chối giao những kẻ tội phạm 
khi Hoa Kỳ gọi cửa. Trong vụ việc đó, sau một thập niên rưỡi chiến tranh, 
tình hình vẫn tồi tệ đến mức chính phủ Hoa Kỳ phải đảo ngược chính sách 
và để hàng ngàn binh sĩ ở lại Afghanistan trái với kế hoạch ban đầu. Mặc dù 
muốn rời khỏi đất nước này, nhưng Hoa Kỳ không thể hoàn toàn bó hán nó. 
Không chi Taliban Afghanistan sẽ tiến vào tiếp quản một khu vực thuộc 
Afghanistan thậm chí còn rộng hơn những gi ho đã kiểm soát, mà IS còn 
chen chân được vào đó. Trong trường hợp thủ đô Afghanistan sụp đổ, Hoa 
Kỳ sẽ không còn có thể giả bộ rằng máu và ngân sách quốc gia họ đã tiêu 
hao vào đó là một cái giá đáng phải trả. Nguy cơ thất bại của chiến dịch 
tuyên truyền dữ đội này chính là điều buộc Hoa Ky phải tiếp tục tham gia 
vào cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử của họ, và là lý do tại sao chính quyền 
Trump khi nhậm chức phải vật lộn để thiết lập một chính sách chặt chẽ. 


https://thuviensach.vn 


Về phần Ấn Độ, nước này có thể làm nhiều việc cùng lúc — quả thật họ 
phải làm vậy, vì lẽ Ấn Độ còn có nhiều chuyện phải đau đầu chứ không 
riêng øì Pakistan, kể cả khi Pakistan là ưu tiên chính sách đối ngoại số một 
của New Delhi. Việc ở ngay sát cửa có một nhà nước thù dich được trang bị 
vũ khí hạt nhân là một điều khiến người ta phải luôn canh chừng, nhưng Ấn 
Độ cũng phải tập trung vào việc quản lý 1,3 tỷ dân trong khi đồng thời phải 
cũng vươn lên như một cường quốc toàn cầu tiềm năng. 


Mối quan hệ với Trung quốc sé chi phối chính sách đối ngoại của Ấn 
Độ, ngoại trừ một điều — dãy Himalaya. Không có dãy núi cao nhất thế giới 
giữa họ, một mối quan hệ nồng ấm có khả năng sẽ trở nên băng giá. Liếc 
nhìn vào bản đỏ, chúng ta thấy hai quốc gia khổng lồ vai kề vai, nhưng nếu 
nhìn gần hơn, hai nước bị ngăn cách nhau bởi đường biên giới mà ấn phẩm 
World Factbook của CIA ghi nhận là dài 1.652 dám. 


Có những vấn đề gây ra xung đột, trong số đó chủ yếu là Tây Tạng, 
vùng đất cao nhất trên Trái đất. Như đã thảo luận ở phần trước, Trung Quốc 
muốn có Tây Tạng, vừa để ngăn không cho Ấn Độ có được nó, và cũng tồi 
tệ không kém xét theo quan điểm của Bắc Kinh, là để ngăn chặn một nước 
Tây Tạng độc lập cho phép Ấn Độ đặt căn cứ quân sự ở đó, và do đó trao 
cho họ những cao điểm kiểm soát. 


Phản ứng của Ấn Độ đối với việc Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng là 
tiếp nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma và phong trào độc lập Tây Tạng vào dùng 
Dharamsala ở bang Himachal Pradesh. Đây là một hợp đồng bảo hiểm dài 
hạn, phí tốn do Ấn Độ đài thọ nhưng không mong sẽ có ngày được chỉ trả. 
Như tình hình hiện tại, sự độc lập của Tây Tạng xem ra là điều không thể; 
Nhưng nếu điều không thể đó xảy ra, thậm chí trong vài thập niên tới, Ấn độ 
sẽ ở vào một vị thế có thể nhắc nhở Tây Tạng rằng ai đã là bạn của họ trong 
suốt những năm lưu vong. 


https://thuviensach.vn 


Trung Quốc hiểu rằng kịch bản này rất khó xảy ra, nhưng vẫn bị khó 
chịu bởi sự kiện Dharamshala. Phản ứng của họ đã được thấy tại Nepal, nơi 
Bắc Kinh đảm bảo họ có ảnh hưởng đối với phong trào Maoist ở đây. Ấn Độ 
không muốn nhìn thấy Nepal bị những kẻ Maoist chỉ phối rốt cuộc lại rơi 
vào vòng kiểm soát của Trung Quốc, nhưng cũng biết rằng tiền bạc và 
thương mại của Bắc Kinh đang mua được ảnh hưởng ở đây. Trung Quốc có 
lẽ chăng mấy quan tâm đến phong trào Maoist thời nay, nhưng nước này bận 
tâm đến Tây Tạng đủ để phát tín hiệu cho Ấn Độ răng họ cũng có thừa khả 
năng đóng phí cho một hợp đồng bảo hiểm dài hạn. Bất kỳ “sự can thiệp“ 
nào của Ấn Độ vào Tây Tạng đều có thể bị đáp trả bằng “sự can thiệp” của 
Trung Quốc vào Nepal. Ấn Độ càng mất công sức tập trung vào các nước 
hàng xóm láng giếng nhỏ hơn, thi ho càng, ít có khả năng tập trung vào 
Trung Quốc. 


Vào giữa năm 2017, cả hai quốc gia đều tập trung vào xứ Bhutan nhỏ 
bé mà mỗi bên đều có đường biên giới chung, dẫn đến một cuộc đối đầu nho 
nhỏ trên cao nguyên Doklam của Bhutan. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 
một phần khu vực này và bắt đầu xây dựng một tuyến đường cao tốc ở đó, 
nhưng quân đội Ấn Độ nhanh chóng xuất hiện để phong tỏa nó. Trong 
trường hợp Trung Quốc kiểm soát được tam giác biên giới ba bên đó, họ sẽ 
nhìn bao quát xuống các cứ điểm quân sự của Ấn Độ, nhưng quan trọng 
hơn, nó sẽ cho phép Trung Quốc mang vũ khí hạng nặng tới gần Ấn Độ, đặc 
biệt là Hành Lang Siliguri, còn được gọi là Dải cổ gà: một rẻo đất hẹp nối 
các bang đông bắc của Ấn Độ với phần còn lại của đất nước, vốn có thể dễ 
dàng bị cắt đứt. 


Một vấn đề khác giữa hai người khống lồ này là bang Arunachal 
Pradesh thuộc miền đông bắc Ấn Độ, mà Trung Quốc tuyên bố là “miền 
nam Tây Tạng”. Khi sự tự tin của Trung Quốc tăng lên, diện tích lãnh thổ 
mà nước này tuyên bố chủ quyền cũng vậy. Cho đến gần đây, Trung Quốc 
chỉ tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Tawang ở cực tây của nước họ. Tuy 
nhiên, vào đầu những năm 2000, Bắc Kinh đã quyết định rằng toàn bộ 


https://thuviensach.vn 


Arunachal Pradesh là thuộc về Trung Quốc. Đó là tin mới tỉnh đối với người 
Ấn Độ, những người đã thực thi chủ quyền lãnh thổ ở bang này kể từ năm 
1955. Tuyên bố của Trung Quốc một phần có ý nghĩa địa lý và một phần là 
tâm lý. Arunachal Pradesh giáp ranh với Trung Quốc, Bhutan và Miến Điện, 
khiến nó hữu ích về mặt chiến lược, nhưng đối với Trung Quốc, vấn đề này 
cũng. có giá trị như một lời nhắc nhở cho Tây Tạng rằng độc lập là thứ 
không có triển vọng. 


Đó là một thông điệp mà Ấn Độ cũng phải định kỳ gửi tới một số vùng 
lãnh thổ của chính nước này. Có rất nhiều phong trào ly khai, một số tích 
cực hơn số khác, một số thì nằm im không hoạt động, nhưng xem ra không 
phong trào nào cố đạt được mục tiêu. Ví dụ, phong trào Sikh, phát xuất từ 
một phần đất thuộc Punjab của cả Ấn Độ và Pakistan, đã có thời điểm rút 
vào yên lặng, nhưng có thể bùng lên một lần nữa. Tại bang Assam có một số 
phong trào đang đua tranh, bao gồm cả những nhóm dân nói tiếng Bodo 
muốn có một nhà nước riêng của mình, và đội quân Những con hổ giải 
phóng Assam của Phong trào Thống nhất Hồi giáo muốn tạo lập quốc gia 
riêng bên trong Assam cho người hồi giáo. 


Thậm chí còn có phong trào thành lập một nhà nước Kitô giáo độc lập 
ở Nagaland, noi 75% dàn số là người Kitô giáo. Tuy nhiên, triển vọng để 
Hội đồng Quốc gia Nagaland đạt được mục tiêu của nó vẫn xa xôi như chính 
vùng đất nó đang tìm cách kiểm soát, và điều này cũng đúng với tất cả các 
phong trào ly khai. 


Bất chấp các nhóm đang tìm kiếm nền độc lập này hay khác, với khối 
dân cư Sikh gồm 21 triệu người và một cộng đồng thiểu số Hồi giáo khoảng 
170 triệu người, Ấn Độ vẫn giữ được ý thức mạnh mẽ về chính mình và về 
sự sự thống nhất trong đa dạng. Điều này sẽ hữu ích khi nước này vươn lên 
cao hơn trên sân khấu thế giới. 


https://thuviensach.vn 


Thế giới quá kinh ngạc trước sự trỗi dậy ngoạn mục của cường quốc 
Trung Hoa đến mức người láng giềng của nó thường bỏ qua, nhưng Ấn Độ 
vẫn có thể canh tranh với Trung Quốc với tu cách một động lực kinh tế ở thế 
kỷ này. Đây là quốc gia lớn thứ bảy trên thế giới với dân số đứng hàng thứ 
hai. Ấn Độ có chung biên giới với sáu quốc gia (là bảy nếu tính cả 
Afghanistan). Nước này có chín ngàn dặm đường thủy nội địa, cung cấp 
nước ngọt đáng tin cậy và diện tích đất canh tác rộng mênh mông, là một 
nhà sản xuất than lớn và có trữ lượng dầu và khí đốt có thể khai thác được, 
ngay cả khi Ấn Độ vẫn luôn là nước nhập khẩu cả ba thứ kể trên, và chính 
sách trợ cấp nhiên liệu và chi phí sưởi ấm luôn làm tiêu hao nguồn tài chính 
của nước này. 


Bất chấp sở hữu sự giàu có tài nguyên thiên nhiên, Ấn Độ không sánh 
kịp với sự tăng trưởng của Trung Quốc, và bởi vì Trung Quốc hiện đang 
vươn ra thế giới, hai nước có thể va chạm với nhau - không phải dọc theo 
biên giới đất liền của họ, mà là trên biển. 


Trong hàng nghìn năm, những vùng đất mà hiện nay là Trung Quốc và 
Ấn Độ có thể đã lờ nhau di bởi địa hinh tự nhiên của họ. Việc bành trướng 
vào lãnh thổ của nhau xuyên qua dãy Himalaya là điều không thể, và ngoài 
ra, mỗi nước đều đã có đủ đất đai canh tác. 


Tuy nhiên, ngày nay, sự gia tăng của công nghệ đồng nghĩa với việc 
mỗi nước đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ; địa lý đã không để lại cho 
họ nguồn tài nguyên dôi dào như vậy, và do đó cả hai nước đều buộc phải 
mở rộng chân trời của họ và mạo hiểm hướng ra đại dương, và chính tại đây, 
họ đã đụng độ nhau. 


Hai mươi năm năm trước, Ấn Độ bắt tay vào chính sách “Hướng 
Đông”, một phần trong đó là kế hoạch phong tỏa cái mà họ gọi là sự trỗi dậy 
sáp xảy ra của Trung Quốc. Nước này đã “đối phó với tình huống” bằng 
cách gia tăng đáng kể thương mại với Trung Quốc (chủ yếu là nhập khẩu) 


https://thuviensach.vn 


trong khi đồng thời gây dựng các mối quan hệ chiến lược tại những vùng mà 
Trung Quốc coi là sân sau của mình. 

Ấn Độ đã củng cố mối quan hệ với Miến Điện, Philipin và Thái Lan, 
nhưng quan trọng hơn cả, họ đang hợp tác với Việt Nam và Nhật Bản để 
chặn đứng sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc Trên biển Đông. 


Trong việc này, Ấn Độ có một đồng minh mới, mặc dù nước này vẫn 
luôn giữ nó cách xa một sải tay - Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, Ấn Độ vẫn 
nghi ngờ Hoa Kỳ là một nước Anh kiểu mới, nhưng với giọng điệu khác và 
có nhiều tiền hơn. Bước sang thế kỷ 21, một Ấn Độ tự tin hơn, trong một thế 
giới ngày càng đa cực, đã tìm ra lý do để hợp tác với Hoa Kỳ. Khi Tổng 
thống Obama tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ năm 
2015, New Delhi đã chủ ý phô trương cả những chiếc máy bay C-130 
Hercules và C-17 Globemaster láng bóng do Hoa Kỳ cung cấp cũng như 
những chiếc xe tăng do Nga cung cấp. Hai nền dàn chủ khổng lồ đang chàm 
chậm tiến đến gần nhau hon, nhu được biểu thị bởi vòng tay thân thiện mà 
Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump đã trao cho nhau trong cuộc gặp gó 
đầu tiên của họ. 


Ấn Độ có một lực lượng hải quân lớn, hiện đại, được trang bị tốt, bao 
øồm một tàu sân bay, nhưng nó sẽ không thể cạnh tranh với lực lượng Hải 
quân Nước xanh dương đồ sộ mà Trung Quốc đã hoạch định. Thay vào 


đó, Ấn Độ đang liên kết với các bên khác có cùng quan tâm để có thể cùng 
nhau ít nhất là theo dõi, nếu không nói là kiềm chế, hạm đội Trung Quốc khi 
nó vượt qua eo biển Malacca, qua vịnh Bengal và vòng qua mũi đất Ấn Độ 
để đi vào biển Ả-rập, hướng tới bến cảng thân thiện mà Trung Quốc đã xây 
dựng tại Gwadar của Pakistan. 


Với Ấn Độ, mọi chuyện luôn trở lại với chủ đề Pakistan, và về phần 
Pakistan, là quay về chủ đề Ấn Độ. 


https://thuviensach.vn 


Chương 'Tám: Triều Tiên và Nhật Bản 


“Tôi... vừa bắt đầu cum từ chơi chữ goi Kim Jong-il là *Ói lãnh dao 
mến yêu”, nhưng nó đã chết lịm trên môi tôi.” 
Christopher Hitchens, Tình yêu, nghèo đói và chiến tranh: 
Những cuộc hành trình và những tiểu luận. 


https://thuviensach.vn 


KH 
TT 


https://thuviensach.vn 


Làm cách nào bạn giải quyết một vấn đề như Triều Tiên? Không, bạn 
không thể, bạn chỉ kiềm chế nó mà thôi - xét cho cùng, có rất nhiều thứ đang 
diễn ra trên thế giới này cần được lưu tâm cấp bách hơn. 


Toàn bộ khu vực trải từ Malaysia đến cảng Vladivostok của Nga đều 
căng thắng theo dõi vấn đề Bắc/Nam Triều Tiên. Tất cả các nước láng giềng 
đều biết rằng vấn đề đó có tiềm năng nổ bùng vào mặt họ, làm liên lụy đến 
nước họ và gây tổn hại cho nền kinh tế của họ. Trung Quốc không muốn 
đánh nhau thay cho Bắc Triều Tiên, nhưng cũng không muốn một nước 
Triều Tiên thống nhất, chứa chấp các căn cứ Hoa Kỳ gần biên giới của mình. 
Hoa Kỳ không thực sự muốn đánh nhau cho Hàn Quốc, nhưng họ cũng 
không chấp nhận bị coi là kẻ bỏ rơi bạn bè. Nhật Bản, với lịch sử can dự lâu 
dài vào bán đảo Triều Tiên, cần cho thiên hạ thấy họ bước đi rón rén, vì biết 
rằng bất cứ điều gì xảy ra điều có thể sẽ kéo họ vào cuộc. 


Giải pháp là thỏa hiệp, nhưng món đó không được thích thú lắm tại 
Hàn Quốc, còn giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì chăng hề đoái hoài. Con 
đường phía trước không hoàn toàn rõ ràng; có vẻ như nó luôn luôn khuất 
dạng sau đường chân trời. 


Trong suốt mấy năm, Hoa Kỳ và Cuba đã lặng lẽ nhảy một vũ điệu vờn 
quanh nhau, buông ra những gợi ý rằng họ muốn điệu tango không bị rối 
chân, và dẫn đến bước đột phá trong việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào 
tháng Bảy năm 2015. Bác Triều Tiên lại khác, ho trừng mát trước mọi lời 
mời mọc từ những kẻ mời ho lên sàn nhảy, thỉnh thoảng lai làm mặt hám hé. 


Bắc Triều Tiên là một đất nước nghèo khổ với ước tính hai lăm triệu 
dân, lãnh đạo bởi một chế độ quân chủ, được Trung Quốc hỗ trợ, một phần 
vì lo sợ hàng triệu dân tị nạn sẽ tràn vào miền bắc qua sông Áp Lục (Yalu). 
Hoa Kỳ lo rằng việc rút quân sẽ gửi đi một tín hiệu sai lầm và khuyến khích 
chủ nghĩa phiêu lưu của Bắc Triều Tiên, do đó tiếp tục đồn trú gần ba mươi 
ngàn quân tại Hàn Quốc. Còn Hàn Quốc, với cảm xúc lẫn lộn về việc phải 


https://thuviensach.vn 


mạo hiểm sự thịnh vượng của mình, vẫn chẳng làm điều gì đáng kể để thúc 
đẩy sự thống nhất đất nước. 


Tất cả các vai diễn trong vở kịch dài Đông Á này đều biết rằng nếu họ 
cố đòi cho được một câu trả lời vào thời điểm sai, họ sẽ khiến mọi thứ trở 
nên tồi tệ hơn. Tôi tệ hơn nhiều. Không phải quá đáng khi người ta sợ rằng 
mọi sự sẽ kết thúc với việc hai thành phố thủ đô điêu tàn trong tro bụi, một 
cuộc nội chiến, một thảm họa con người, những tên lửa rơi vào Tokyo và các 
vùng ngoại vi, một cuộc đối đầu quân sự nữa của Trung Quốc/Hoa Kỳ trên 
bán đảo bi chia cắt, mà một bên có vũ khí hạt nhân. Nếu Bác Triều Tiên sụp 
đố, nó cũng có thể phát nổ, đưa sự bất ổn vượt qua bên kia biên giới dưới 
hình thức chiến tranh, khủng bố và /hoặc cơn lũ những người tị nạn, và vì 
vậy, các diễn viên đều bị mắc kẹt. Và cũng vì vậy, giải pháp được để lại cho 
thế hệ lãnh đạo kế tiếp, và rồi thế hệ kế tiếp nữa. 


Nếu các nhà lãnh đạo thế giới có phát biểu công khai về việc chuẩn bị 
cho cái ngày mà Bắc Triều Tiên sụp đổ, thì có nguy cơ họ sẽ thúc đẩy ngày 
đó tới sớm; và vì không ai có kế hoạch cho ngày đó - tốt hơn cả là nên giữ 
im lặng. Tiến thoái lưỡng nan. 


Bắc Triều Tiên tiếp tục sắm vai kẻ yếu thế nhưng điên rồ và đầy quyền 
lực để có được hiệu quả tốt. Về cơ bản, chính sách đối ngoại của nước này là 
nghi ngờ tất cả, trừ Trung Quốc, mà thậm chí Bắc Kinh cũng không hoàn 
toàn được tin tưởng mặc dù cung ứng 84,12% số hàng nhập khẩu của Bắc 
Triều Tiên và mua 84,48% hàng xuất khẩu của nước này, theo những số liệu 
năm 2014 của Dữ liệu Phức hợp Kinh tế (Observatory of Economic 
Complexity). Bắc Triều Tiên bỏ rất nhiều nỗ lực vào việc xúi bẩy tất cả 
những thế lực bên ngoài chống lại nhau, bao gồm cả người Trung Quốc, để 
ngăn chặn một mặt trận thống nhất chống lại nước này. 


Đối với đám quần chúng bị giam cầm trong nước, Bắc Triều Tiên nói 
rằng mình là một nhà nước vững mạnh, hào phóng, hùng vĩ, đứng vững 


https://thuviensach.vn 


trước mọi nghịch cảnh và những thế lực ngoại bang xấu xa, tự gọi mình là 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK). Họ có một triết lý chính 
trị độc đáo gọi là “Juche” (Chủ thể), pha trộn chủ nghĩa dân tộc bạo liệt với 
chủ nghĩa cộng sản và tự lực tự cường dân tộc. 


Trong thực tế, đây là nhà nước ít dân chủ nhất trên thế giới: nhà nước 
này không phải là một nền cộng hòa. Nó là một triều đại được chia sẻ trong 
một gia tộc và một chính đảng. Nó cũng đánh dấu moi ô trong bài test về 
chế độ độc tài: bắt giữ tùy tiện, tra tấn, xét xử hình thức, trại cải tạo, kiểm 
duyệt, cai trị bằng nỗi sợ hãi, tham những và hàng loạt những điều kinh 
hoàng trên quy mô có một không hai trong thế kỷ 21 này. 


Những câu chuyện trên các bản tin về những thành viên thuộc giới tinh 
hoa bị thanh trừng bằng sáng phòng không, hoặc làm mói cho một bày chó 
đói, chưa bao giờ được xác nhận. Tuy nhiên, dù đúng dù sai, hầu như không 
có sự nghi ngờ về biết bao nỗi kinh hoàng kéo dài bất tận mà chế độ độc tài 
gây ra đối với người dân. Chính quyền kiểm soát toàn diện dẫn đến việc 
đánh đập, tra tấn, trại tù và giết người một cách vô pháp. 


Đó là sự cô lập tự o ép mình của đất nước này, và sự kiểm soát gần 
như toàn diện của nhà nước về kiến thức thông tin, đến mức chúng ta chỉ có 
thể đoán được những gi người dàn cảm nhận về đất nước, về hệ thống chính 
trị và lãnh đạo của họ, và liệu họ có ủng hộ chế độ hay không. Việc phân 
tích những gì đang diễn ra về mặt chính trị, và lý do của tình hình đó, giống 
như nhìn qua một cửa só kính mờ trong khi đeo kính râm. Một vi cựu dai sứ 
tại Bình Nhưỡng đã từng nói với tôi: “Giống như bạn đang ở bên này của 
tấm cửa kính, và bạn cố gắng kéo tấm cửa kính để mở nó ra, nhưng chăng 
biết xoay xở ra sao để hé nhìn vào bên trong. 


Huyền thoại lập quốc của Triều Tiên kể rằng nước này đã được tạo 


dựng vào năm 2333 trước Công nguyên bởi ý trời. Thượng đế cử con trai 
minh, Hwanung, xuống thế gian, ông hạ phàm tại núi Paektu (Baekdu) và 


https://thuviensach.vn 


kết hôn với một phụ nữ đã từng là một con gấu, và đến lượt con trai họ, 
Dangun, tiếp tục tham dự vào tiền lệ lập quốc này. 


Phiên bản được ghi chép lại sớm nhất về huyền thoại khai quốc này có 
niên đại từ thế kỷ 13. Nó ít nhiều có thể giải thích tại sao một nhà nước cộng 
sản lại có vai trò cha truyền con nối trong một gia đình và được nhận một 
địa vị như thần thánh. Ví du, Kim Jong-Il được bó máy tuyên truyền Bình 
Nhưỡng mô tả là “Lãnh tụ kính yêu, một hiện thân hoàn hảo của phong thái 
diện mạo mà một lãnh tụ cần có”, “Ánh sáng soi đường”, “Ngôi sao rực 
sáng của núi Paektu”, “Nhà lãnh đạo thế giới của thế kỷ 20” và “Con người 
vi đại giáng tràn từ thiên đàng”, cũng như “Tấm lòng vĩnh cửu mang tình 
yêu nồng nhiệt”. Cha của ông có những danh hiệu rất giống như vậy, và con 
trai ông cũng vậy. 


Dân chúng cảm nhận như thế nào về những tuyên bố như vậy? Ngay cả 
các chuyên gia cũng bỏ ngỏ các phán đoán của mình. Khi bạn nhìn vào 
những đoạn phim tư liệu quay cảnh cả đám đông cuồng loạn những người 
dân Bắc Triều Tiên than khóc Kim Jong- il, qua đời vào năm 2011, thì thật 
thú vị khi lưu ý rằng sau vài hàng người đầu tiên khóc nức nở, gào thét, mức 
độ bộc lộ đau buồn dường như giảm hån. Liệu có phải vì những người đứng 
ở hàng phía trước biết máy quay phim đang chĩa vào họ và do đó, vì sự an 
toàn của riêng mình, họ phải làm những gì được yêu cầu? Hay là những 
đảng viên trung kiên được xếp ở hàng đầu? Hay họ là những người dân 
thường thực sự đau buồn, một phiên bản phóng đại kiểu Bắc Triều Tiên của 
hiện tượng bộc phát cảm xúc mà chúng ta. đã chứng kiến ở Anh sau cái chết 
của Công nương Diana? 


Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn đang, trình diễn tốt vai kẻ yếu thế nhưng 
điên rồ và nguy hiểm. Đó là cả một bí quyết, và nguồn gốc của bí quyết này 
phần nào nằm ở vị trí địa lý và lịch sử của bán đảo, bị kẹp chặt giữa hai 
người khổng lồ Trung Quốc và Nhật Bản. 


https://thuviensach.vn 


Tên gọi “Vương quốc Ấn cư” được dành cho Triều Tiên vào thế kỷ 18 
sau khi nước này cố gắng tự cô lập sau mấy thế kỷ là mục tiêu cho sự thống 
trị, chiếm đóng và cướp phá, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là vì năm trên tuyến 
đường dẫn đến một nơi nào khác. Nếu đến từ phía Bắc, thì một khi bạn vượt 
qua sông Áp Lục, có vài tuyến phòng thủ tự nhiên chủ chốt chạy một mạch 
xuống đến tận bờ biển, và nếu bạn có thể đổ bộ vào bờ từ ngoài biển, nhận 
định trên vẫn đúng nếu đảo ngược lại. Người Mông Cổ đến và đi, cũng như 
nhà Minh của Trung Hoa, người Mãn Châu và Nhật Bản cũng từng mấy lần. 
Vì vậy, trong một thời gian, đất nước Triều Tiên không muốn liên hệ với thế 
giới bên ngoài, họ cắt đứt nhiều liên kết thương mại của mình với hy vọng 
sẽ được yên thân. 


Sách lược đó không thành công. Trong thế kỷ 20, người Nhật trở lại, 
thôn tính toàn bộ bán đảo vào năm 1910, và sau đó bắt đầu phá hủy nền văn 
hóa của nước này. Ngôn ngữ Triều Tiên bị cấm đoán, việc giảng dạy lịch sử 
Triều Tiên cũng vậy, và việc thờ phụng tại các ngôi đền Thần đạo Nhật Bản 
trở thành bát buộc. Những thập niên đàn áp đã để lại một di sản mà thậm chí 
ngày nay vẫn còn tác động đến quan hệ giữa Nhật Bản và cả hai nhà nước 
Triều Tiên. 


Nước Nhật bại trận vào năm 1945 để lại một Triều Tiên bị chia cắt tại 
vĩ tuyến 38. Miền Bác là một chế độ cộng sản ban đầu chịu sự giám sát của 
Liên Xô và sau đó của Trung Quốc cộng sản, miền Nam là một chế độ độc 
tài thân Hoa Kỳ được gọi là Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc). Đây là khởi 
đầu của thời kỳ chiến tranh Lạnh khi mỗi tấc đất đều bị tranh chấp, cùng với 
việc mỗi phe tìm cách thiết lập ảnh hưởng hoặc sự kiểm soát khắp nơi trên 
thế giới, không muốn để phe kia duy trì một sự hiện diện độc nhất. 


Lựa chọn vĩ tuyến 38 làm đường phân chia là điều không may theo 
nhiều cách và, theo nhà sử học người Mỹ Don Oberdorfer, là lựa chọn tùy 
tiện. Ông nói rằng Washington đã quá tập trung vào sự đầu hàng của Nhật 
Bản ngày 10 tháng Tám năm 1945 nên không có chiến lược thực sự cho 


https://thuviensach.vn 


Triều Tiên. Với việc quân đội Liên Xô tiến vào phía bắc bán đảo và Nhà 
Trắng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp suốt đêm, hai viên chức cấp thấp, chỉ 
mang theo một bản đồ của tạp chí National Geographic, đã chọn vĩ tuyến 38 
làm nơi để đề xuất Liên Xô dừng tiến quân, dựa trên việc nó nằm ở lưng 
chừng đất nước. Một trong hai viên chức đó là Dean Rusk, người sau này trở 
thành ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Truman trong Chiến tranh Triều 
Tiên. 


Không một người Triều Tiên nào có mặt, cũng không có bất kỳ chuyên 
gia nào về Triều Tiên. Nếu có mặt lúc đó, họ có thể nói với Tổng thống và 
Ngoại trưởng James Francis Byrnes rằng đó cũng chính là vĩ tuyến nơi 
người Nga và người Nhật Bản đã thảo luận về các vùng ảnh hưởng từ nửa 
thế kỷ trước, theo sau Chiến tranh Nga-Nhật giai đoạn 1904-1905. Moscow, 
vốn không biết rằng Hoa Kỳ đã hoạch định chính sách một cách vội vàng, 
có thể được tha thứ vì họ nghĩ rằng đó là sự công nhận trên thực tế của Hoa 
Kỳ với đề xuất kể trên, và do đó [Hoa Ky] chấp nhận sự phân chia và cũng 
chấp nhận một miền Bắc theo chế độ cộng sản. Thỏa thuận đã được thực 
hiện, quốc gia bị chia cắt và con xúc xắc đã gieo xuống. 


Liên Xô rút quân ra khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 1948 và Hoa Kỳ nối 
gót theo sau ở miền Nam vào năm 1949. Tháng Sáu năm 1950, một lực 
lượng quân đội Bắc Triều Tiên táo bạo đã phạm sai lầm chết người là đánh 
giá thấp chiến lược địa chính trị trong Chiến tranh Lạnh của Hoa Kỳ, họ 
vượt qua vĩ tuyến 38, với ý định thống nhất toàn bộ bán đảo dưới một chính 
quyền cộng sản. Các lực lượng miền Bắc tràn xuống gần đến mũi đất của 
vùng duyên hải phía nam đất nước, làm rung hồi chuông báo động tại 
Washington. 


Giới lãnh dao Bác Triều Tiên, và những người Trung Quốc hậu thuẫn 
cho họ, đã tính toán chính xác rừng Hàn Quốc không quá quan trọng đối với 
Hoa Kỳ, theo ý nghĩa quân sự chặt chế; nhưng họ không hiểu được một điều 
là Hoa Kỳ biết nếu họ không đứng lên bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, các 


https://thuviensach.vn 


đồng mình khác của họ trên khắp thế giới sẽ mất niềm tin vào Hoa Kỳ. Nếu 
các đồng minh của Hoa Kỳ, vào lúc đỉnh điểm của chiến tranh Lạnh, lại bắt 
đầu di hàng hai hoặc ngả về phe cộng sản, thì khi đó toàn bộ chiến lược toàn 
cầu của Hoa Kỳ sẽ gặp rắc rối. Có những điểm tương đồng giữa chính sách 
của Hoa Kỳ ở Đông Á và ở Đông Âu hiện đại. Các quốc gia như Ba Lan, 
các nước vùng Baltic, Nhật Bản và Philippines cần phải có lòng tin rằng 
Hoa Kỳ sẽ chống lưng cho họ khi cân nhắc đến mối quan hệ của họ với Nga 
và Trung Quốc. 


Tháng Chín năm 1950, Hoa Kỳ, dẫn đầu một lực lượng Liên Hiệp 
Quốc, đã đổ quân vào Hàn Quốc, đánh bật quân Bắc Triều Tiên qua bên kia 
vĩ tuyến 38 và sau đó tiến lên gần sát sông Áp Lục và biên giới với Trung 
Quốc. 


Lúc này đến lượt Bắc Kinh đưa ra quyết định. Lực lượng Hoa Kỳ có 
mặt trên bán đảo là một chuyện, khi họ tiến lên phía bác vi tuyến 38 lại là 
một chuyện hoàn toàn khác - thực tế là phía bắc của vùng núi non phía trên 
Hamhung - và nằm trong tầm tấn công vào chính Trung Quốc. Quân đội 
Trung Quốc tràn qua sông Ấp Lục và ba mươi sáu tháng chiến đấu khốc liệt 
diễn ra với thương vong khổng lồ cho tất cả các bên tham chiến trước khi họ 
dừng lại dọc theo biên giới hiện tại và đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn, 
nhưng không phải là một hiệp ước. Họ lưu lại đó, bị mắc kẹt tại vĩ tuyến 38, 
và vẫn bị mắc kẹt lại cho đến nay. 


Địa lý của bán đảo này khá đơn giản và là một cách nhắc nhở về sự 
phân chia nhân tạo giữa bắc và nam. Sự phân chia thực sự (về tổng thể) là 
giữa đông và tây. Phía tây của bán đảo bằng phẳng hơn nhiều so với phía 
đông và là nơi đa số người dàn sinh sống. Phần phía đông có dãy núi 
Hamgyong ở hướng bắc và những dãy núi thấp hơn ở hướng nam. Khu phi 
quân sự (DMZ) chia bán đảo làm đôi, một phần chay dọc theo các khúc của 
sông Imjin-gang, nhưng nó không bao giờ là rào cản tự nhiên giữa hai thực 


https://thuviensach.vn 


thể, chỉ là một con sông trong một không gian địa lý thống nhất vốn thường 
xuyên bị các thế lực bên ngoài thâm nhập. 


Hai nước Triều Tiên nói cho đúng nghĩa thì vẫn còn trong tình trạng 
chiến tranh, và căn cứ trên những căng thăng cực độ giữa họ, để làm bùng 
nổ một cuộc xung đột lớn không cần nhiều hơn một vài quả đạn pháo. 


Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều lo lắng về vũ khí hạt nhân của Bắc 
Triều Tiên, nhưng riêng Hàn Quốc thì còn có một mối đe dọa khác. Khả 
năng Bắc Triều Tiên thành công trong việc thu nhỏ công nghệ vũ khí hạt 
nhân của họ và chế tạo ra những đầu đạn có thể bắn được xa là điều chưa 
chắc chắn, nhưng như nước này đã từng cho thấy vào năm 1950, họ chắc 
chắn có khả năng phát động một cuộc tấn công quy ước, động thủ trước và 
hoàn toàn bất ngờ. 


Thủ đô của Hàn Quốc, đại đô thị Seoul, chỉ cách ba mươi lăm dặm về 
phía nam vĩ tuyến 38 và vùng phi quân sự. Gần một nửa trong số năm mươi 
triệu người Hàn Quốc sống trong khu vực Đại Seoul, nơi có nhiều trung tâm 
công nghiệp và tài chính, tất cá đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Bác 
Triều Tiên. 


https://thuviensach.vn 


IuUu(lức . : Bin bom 


ˆ acu BC TREU TIÊN 
BÀN 


Dung phán gii quân su (MDL) 


Gangwon-do 


HÀN QUÔC 


Gyeonggi-do 


https://thuviensach.vn 


Một mối quan tâm chính đối với Hàn Quốc là Seoul và các khu vực đô 
thị xung quanh nằm gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Vị trí của Seoul khiến 
cho nó dễ hứng chịu các cuộc tấn công bất ngờ từ nước láng giềng, nước 
láng giềng này có thủ đô cách xa hơn nhiều và được che chắn một phần bởi 
địa hình đồi núi. 


Trên những ngọn đồi ở phía trên. Khu phi quân sự trải dài 148 dặm, lực 
lượng quân đội Bắc có khoảng mười ngàn khẩu đội pháo. Chúng được đặt 
trong chiến hào, một số trong hang và boong ke. Không phải tất cả đều có 
thể bắn được đến trung tâm Seoul, nhưng một số có thể, và tất cả chúng đều 
có thể bắn đến khu vực Đại Seoul. Chẳng ai nghi ngờ rằng trong vòng hai 
hoặc ba ngày, sức mạnh kết hợp của lực lượng không quân Hàn Quốc và 
Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt nhiều khẩu pháo trong số này, nhưng đến thời điểm đó 
thì Seoul đã chìm trong biển lửa. Hãy tưởng tượng hiệu quả của chỉ một loạt 
đạn từ mười nghìn khẩu pháo giội vào các khu vực đô thị và bán đô thị, sau 
đó nhân lên vài chục lần. 


Hai chuyên gia về Bắc Triều Tiên, Victor Cha và David Chang, viết cho 
tạp chí Foreign Policy, ước tính rằng các lực lượng Bác Triều Tiên có thể 
bắn tới năm trăm ngàn viên đạn pháo về phía thành phố Seoul trong giờ đầu 
tiên của một cuộc xung đột. Đó có vẻ là một ước tính rất cao, nhưng kể cả 
khi chỉ lấy một phần năm con số đó, nó vẫn gây ra sự tàn phá nặng nề. 
Chính phủ Hàn Quốc sẽ thấy họ đang có một cuộc chiến tranh lớn, trong khi 


https://thuviensach.vn 


cùng lúc phải cố xử trí sự hỗn loạn của hàng triệu người dân bỏ chạy về phía 
nam ngay giữa lúc dang phải nỗ lực củng cố biên giới bằng những binh sĩ 
đồn trú ở ngay cửa ngõ thủ đô. 


Những ngọn đồi phía trên khu phi quân sự không cao và có rất nhiều 
khoảng đất bằng giữa chúng và Seoul. Trong một cuộc tấn công bất ngờ, 
quân đội Bắc Triều Tiên có thể tiến quân khá nhanh, với sự hỗ trợ của Lực 
lượng Đặc nhiệm, lực lượng này xâm nhập thông qua các đường hầm ngầm 
mà người Hàn Quốc tin rằng đã được xây dựng. Các kế hoạch chiến đấu của 
Bắc Triều Tiên được cho là bao gồm cả việc cho tàu ngầm đổ quân tập kích 
xuống phía nam Seoul, và việc kích hoạt các đơn vị năm vùng được cài cắm 
sẵn trong dân chúng miền Nam. Người ta ước tính Bắc Triều Tiên có một 
trăm ngàn nhân sự được cho là thuộc Lực lượng đặc nhiệm. 


Bắc triều tiên vốn đã chứng minh rằng họ có thể với tới Tokyo bằng tên 
lửa đạn đạo khi bắn mấy quả tên lửa qua biển Nhật Bản và rơi xuống Thái 
Bình Dương, một lộ trình đưa chúng bay thắng đến lãnh thổ Nhật Bản. Lực 
lượng vũ trang của nước này có quân số hơn một triệu, một trong những 
quân đội lớn nhất thế giới, và ngay cả khi đa số không được huấn luyện cao, 
họ vẫn có ích đối với Bình Nhưỡng, giữ vai trò một lực lượng làm bia đỡ 
đạn trong khi nước này tim cách mở rộng sự xung đội. 


Hoa Kỳ sẽ chiến đấu sát cánh cùng Hàn Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ 
báo động toàn phần và tiếp cận sông Áp Lục, trong khi Nga và Nhật Bản sẽ 
lo lắng theo dõi tình hình. 


Những kịch bản trên đây - tại thời điểm cuốn sách này được viết - đã 
khiến các tổng thống kế tiếp nhau của Hoa Kỳ hạn chế thực hiện hành động 
quân sự kiên quyết để đánh sập chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. 
Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2017 của Bắc 
Triều Tiên, tiềm năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân, và hoạt động tàu ngầm vẫn 
tiếp diễn của nước này đồng nghĩa chúng ta đang nhanh chóng tiến gần đến 


https://thuviensach.vn 


trò chơi chung cuộc, trong đó hoặc Bắc Triều Tiên trở thành một lực lượng 
vũ trang hạt nhân hoàn bị, hoặc Hoa Kỳ sẽ can thiệp để ngăn chặn họ. 
Không ai được lợi nếu để xảy ra một cuộc chiến tranh lớn nữa tại Triều Tiên, 
vì cả hai bên đều sẽ bị tàn phá, nhưng điều đó đã không ngăn được các cuộc 
chiến tranh trong quá khứ. Năm 1950, khi Bắc Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 
38, nước này đã không dự đoán được một cuộc chiến tranh ba năm với bốn 
triệu người chết, rồi kết thúc trong thế bế tác. Một xung đột tổng lực vào 
thời điểm hiện nay thậm chí có thể còn thảm khốc hơn. Nền kinh tế của Hàn 
Quốc mạnh gấp tám mươi lần Bắc Triều Tiên, dân số của nước này gấp hai 
lần và lực lượng vũ trang Hàn Quốc và Hoa Kỳ kết hợp lại gần như chắc 
chắn sẽ áp đảo Bắc Triều Tiên, giả dụ rằng Trung Quốc không quyết định 
tham chiến nữa. 


Và sau đó là gì? Đã có kế hoạch nghiêm túc có giới hạn cho một tình 
huống như vậy. Hàn Quốc được cho là đã chạy một số mô hình trên máy 
tính về những gi có thể cần phải làm, nhưng nhìn nhìn chung người ta chấp 
nhận rằng tình hình sẽ là hỗn loạn. Các vấn đề gây ra bởi tình huống Triều 
Tiên sụp đổ hay nổ tung sẽ nghiêm trọng hơn bội phần nếu nó xảy ra như là 
kết quả của một cuộc chiến. Nhiều quốc gia sẽ bị ảnh hưởng và sẽ phải đưa 
ra quyết định. Kể cả khi Trung Quốc không muốn can thiệp vào cuộc chiến, 
nhưng nước này có thể quyết định phải vượt qua biên giới và cứu vån Bác 
Triều Tiên để làm một vùng đệm giữa họ và các lực lượng Hoa Kỳ. Họ có 
thể quyết định rằng một Triều Tiên thống nhất, liên minh với Hoa Kỳ, liên 
minh với Nhật Bản, sẽ là mối de dọa tiềm tàng quá mức cho phép. 


Hoa Kỳ sẽ phải quyết định băng qua khu phi quân sự bao xa và liệu có 
nên tìm kiếm và chiếm tất cả các địa điểm có chứa vũ khí hạt nhân và vũ khí 
hủy diệt hàng loạt khác của Bắc Triều Tiên hay không. Trung Quốc sẽ có 
mối quan tâm tương tự, đặc biệt là khi một số cơ sở hạt nhân chỉ cách biên 
giới của nước này ba mươi lăm dặm. 


https://thuviensach.vn 


Trên mặt trận chính trị, Nhật Bản sẽ phải quyết định liệu họ có muốn 
một Triều Tiên hùng mạnh, thống nhất ở bên kia biển Nhật Bản hay không. 
Với mối quan hệ dễ đổ vỡ giữa Tokyo và Seoul, Nhật Bản có lý do để lo 
lắng về một kịch bản như vậy, nhưng vì nước này có mối quan tâm lớn hơn 
về Trung Quốc, có khả năng họ sẽ quyết định ngả theo chiều hướng ủng hộ 
sự thống nhất, bất chấp có thể xảy ra kịch bản trong đó Nhật Bản được yêu 
cầu hỗ trợ về mặt tài chính vì lé họ đã chiếm đóng lâu dài bán đảo này trong 
thé kỷ trước. Ngoài ra, Nhật Bản cũng biết những gi Seoul biết: hầu hết các 
chi phí kinh tế cho tái thống nhất sẽ do Hàn Quốc gánh chịu, và chúng sẽ 
khiến cho phí tổn của công cuộc tái thống nhất nước Đức có vẻ như những 
món tiền nhỏ. Đông Đức có thể tụt hậu khá xa sau Tây Đức, nhưng nó có 
một lịch sử phát triển, một nền móng công nghiệp và một dân số c 
có học thức. Công cuộc phát triển Bắc Triều Tiên sẽ bắt ở từ nền đất trống 
và những khoản chi phí sé kìm hãm nền kinh tế của một bán đảo thống nhất 
trong một thập niên, Sau đó, nguồn lợi của tài nguyên thiên nhiên phong phú 
ở miền Bắc, như than đá, kẽm, đồng, sắt và các nguyên tố hiếm, và chương 
trình hiện đại hóa được ky vong sẽ bát đầu có tác dụng, nhung có những 
cảm xúc lẫn lộn về việc mạo hiểm đánh đổi sự thịnh vượng của một trong 
những quốc gia tiên tiến bậc nhất thế giới trong quãng thời gian chờ đợi đó. 


Những quyết định đó là để cho tương lai. Còn lúc này, mỗi bên tiếp tục 
chuẩn bị cho một cuộc chiến; như với Pakistan và Ấn Độ, họ bị khóa chặt 
trong vòng tay của nỗi sợ hãi và nghi ngờ. 


Hàn Quốc hiện nay là một thành viên hội nhập sôi động của các quốc 
gia trên thế giới, với một chính sách đối ngoại phù hợp. Với vùng nước rộng 
mở về phía tây, phía đông và phía nam, và với rất ít tài nguyên thiên nhiên, 
nước này quan tâm đến việc xây dựng hải quân hiện đại trong ba thập niên 
vừa qua, một lực lượng có khả năng tiến ra biển Nhật Bản và biển Hoa Đông 
để canh giữ lợi ích của Hàn Quốc. Giống như Nhật Bản, nước này phụ thuộc 


https://thuviensach.vn 


vào nguồn năng lượng nước ngoài để đáp ứng cho nhu cầu nội địa, và vì vậy 
họ theo dõi sát sao các tuyến đường biển của toàn vùng. Hàn Quốc đã dành 
nhiều thời gian để tạo dựng quan hệ nước đôi, đầu tư vốn liếng ngoại giao 
vào các mối quan hệ gân gũi hơn với Nga và Trung Quốc, nhiều đến mức 
gây khó chịu cho Binh Nhưỡng. 


Một tính toán sai lầm của bên này hay bên kia đều có thể dẫn đến một 
cuộc chiến tranh, vừa gây những tác động tai hại đối với người dân của bán 
đảo, vừa có thể phá hủy nền kinh tế của khu vực, với các hiệu ứng lan tỏa 
lớn tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Cái bắt đầu với việc Hoa Kỳ bảo vệ 
lập trường Chiến tranh Lạnh chống Nga đã phát triển thành một vấn đề có 
tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế của nước này và của một số 
quốc gia khác. 


Hàn Quốc vẫn có những vấn đề với Tokyo liên quan đến sự chiếm đóng 
của Nhật Bản trước đây, và ngay cả trong những lúc tốt đẹp nhất, một điều 
thật hiếm hoi, mối quan hệ đó cũng chỉ ở mức thân thiện. Đầu năm 2015, 
khi Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng ngồi xuống bàn bạc chỉ tiết về một 
thỏa thuận chia sẻ tin tức tình báo quân sự mà họ từng thu thập được ở Bắc 
Triều Tiên, Seoul cho biết họ sẽ chỉ chuyển một lượng thông tin mật hạn chế 
tới Tokyo thông qua Washington. Họ sẽ không giao dịch trực tiếp với Nhật 
Bản. 


Hai nước vẫn còn tranh chấp lãnh thổ về phần đất mà Hàn Quốc gọi là 
quân đảo Dokdo (Độc đảo) và Nhật Bản gọi là đảo Takeshima (Trúc đảo). 
Hàn Quốc hiện đang kiểm soát các mỏm đá nhô, năm trong vùng đánh cá 
thuận lợi, và có thế có trữ lượng khí đốt. Bất chấp cái gai này vẫn mắc vào 
bên sườn họ, và bất chấp những ký ức còn tươi mới về cuộc chiếm đóng, cả 
hai đều có lý do để hợp tác và bỏ lại đăng sau quá khứ khôn nguôi. 


Lịch sử Nhật Bản rất khác với lịch sử của Hàn Quốc, và điều đó một 
phân là do địa lý của nước này. Người Nhật là giống dân đảo, với đa số 


https://thuviensach.vn 


trong tổng số 127 triệu dân sống chủ yếu trên bốn hòn đảo lớn giáp mặt với 
Hàn Quốc và Nga trên biến Nhật Bán, và một thiểu số sinh sống tại 6.848 
hòn đảo nhỏ hơn. Đảo lớn nhất là đảo Honshu, bao gồm đại đô thị lớn nhất 
thế giới, Tokyo, với 39 triệu dân. 


Từ điểm gần nhất, Nhật Bản cách khối lục địa Á-Âu một trăm hai mươi 
dặm, dày là một trong những lý do tai sao nước này chua bao giờ bị xâm 
chiếm thành công. Trung Quốc cách khoảng năm trăm dặm qua biển Hoa 
Đông; và mặc dù lãnh thổ Nga ở gần hơn, các lực lượng Nga thường cách 
khá xa vì khí hậu cực kỳ khắc nghiệt và dân cư thưa thớt dọc bờ biển 
Okhotsk. 


Vào thế kỷ 14, người Mông Cổ đã rắp tâm xâm lược Nhật Bản sau khi 
quét qua Trung Quốc, Mãn Châu và xuống đến Triều Tiên. Trong lần toan 
xâm lược đầu tiên, họ bị đánh lui và vào lần thứ hai, một cơn bão đã phá hủy 
hạm đội của họ. Các vùng biển trong eo biển Triều Tiên bị khuấy động bởi 
thứ mà người Nhật gọi là "thần phong” hay “kamikaze”. 


Vi vậy, môi de dọa từ phía tây và tây bác bị han chế, còn ở phía đông 
và đông nam không có gì ngoài Thái Bình Dương. Hương nhìn sau cùng này 
là lý do tại sao người Nhật tự đặt cho mình tên gọi là *Nippon" hay “nguồn 
góc của mát trời”: về phía đông không có gi chắn giữa ho và đường chân 
trời, và mỗi buổi sáng mặt trời mọc lên từ đường chân trời đó. Ngoài những 
cuộc xâm lược lâu lâu một lần vào Triều Tiên, họ chủ yếu lo việc của mình 
cho đến khi thế giới hiện đại kéo đến, và khi nó đến, sau động thái xua đuổi 
ban đầu, họ đã bước ra gặp gỡ nó. 


Có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian khi những hòn đảo này trở 
thành Nhật Bản, nhưng có một bức thư nổi tiếng được gửi từ đất nước mà 
chúng ta gọi là Nhật Bản đến hoàng đế Trung Hoa vào năm 617, trong đó 
nhà quý tộc hàng đầu Nhật Bản viết: “Ta, Hoàng đế của đất nước nơi mặt 
trời mọc, gửi một bức thư cho Hoàng đế của đất nước nơi mặt trời lặn. Ngài 


https://thuviensach.vn 


có được mạnh khỏe không?“ Sử chép rằng hoàng đế Trung Quốc khá bất 
mãn với sự xấc xược rõ ràng như vậy. Đế quốc của ông bao la rộng lớn, 
trong khi các hòn đảo chính của Nhật Bản vẫn chỉ thống nhất một cách lỏng 
lẻo, một tình hình sẽ không thay đổi cho đến khoảng thế kỷ 16. 


Lãnh thổ của các hòn đảo Nhật Bản tạo thành một quốc gia lớn hơn hai 
miền Triều Tiên kết hợp lại, hoặc lớn hơn nước Pháp hay nước Đức tại châu 
Âu. Tuy nhiên, 3/4 điện tích đất không thuận lợi cho việc sinh sống của con 
người, đặc biệt ở các vùng núi, và chỉ có 13% đất đai thích hợp cho việc 
canh tác. Điều này khiến người Nhật sống xích lại gần nhau dọc theo vùng 
đồng bằng duyên hải và trong những vùng có giới hạn sâu trong đất liền, nơi 
một số mảnh ruộng bậc thang có thể được khai phá trên sườn đồi. Địa hình 
núi non đồng nghĩa Nhật Bản có nguồn nước dồi dào, nhưng việc thiếu vùng 
đất bằng cũng có nghĩa là các dòng sông của Nhật không thuận tiện cho việc 
giao thông và do đó cả thương mại, một vấn đề càng trở nên trầm trọng bởi 
thực tế là rất ít các con sông hợp lưu. 


Vì vậy, người Nhật trở thành một dân tộc hàng hải, liên hệ và buôn bán 
dọc theo bờ biển có vô số các hòn đảo của họ, thỉnh thoảng đột kích cướp 
phá Triều Tiên, và rồi sau nhiều thế kỷ cô lập, đã vươn ra để thống trị toàn 
bộ khu vực. 


Vào lúc bát đầu thế kỷ 20, Nhật Bản là một cường quốc công nghiệp 
với một lực lượng hải quân lớn thứ ba trên thế giới, và năm 1905, nước này 
đánh bại người Nga trong một cuộc chiến tranh trên đất liền và trên biển. 
Tuy nhiên, chính địa lý đảo quốc từng cho phép họ sống cô lập không để lại 
cho họ sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập với thế giới. Vấn đề là ở 
chỗ Nhật đã chọn cách gia nhập bằng quân sự. 


Cả cuộc chiến tranh Trung-Nhàt lần thứ nhất và chiến tranh Nga-Nhàt 


đều nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại Triều Tiên. 
Theo lời của cố vấn quân sự Phổ, thiếu tá Klemens Meckel, Nhật Bản coi 


https://thuviensach.vn 


Triều Tiên là “một con dao gám chia vào trái tim Nhật Bản”. Việc kiểm soát 
bán đảo này sẽ loai bỏ mối đe dọa đó, và kiểm soát Mãn Châu sẽ đảm bảo 
cho bàn tay của Trung Quốc, và ở một mức độ thấp hơn là bàn tay của Nga, 
không thể với tới cán của con dao găm này. Quặng sắt và than đá của Triều 
Tiên cũng rơi vào tay Nhật Bán. 


Nhật Bản có rất ít tài nguyên thiên nhiên cần thiết để trở thành một 
quốc gia công nghiệp hóa. Nước này có nguồn cung cấp than hạn chế và 
chất lượng kém, rất ít dầu mỏ, lượng khí đốt khan hiếm, nguồn cung cấp cao 
su hạn chế và thiếu nhiều kim loại. Điều này hiện nay vẫn đúng, giống như 
một trăm năm trước, mặc dù các mỏ khí đốt ngoài khơi đang được khám phá 
cùng với các mỏ trầm tích kim loại quý dưới đáy biển. Tuy nhiên, Nhật hiện 
vẫn là nước nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước nhập khẩu 
dầu lớn thứ ba thế giới. 


Chính sự thèm khát những tài nguyên này là nguyên nhân đã khiến 
Nhật Bản đưa quân vào Trung Quốc những năm 1930 và sau đó là Đông 
Nam Á đầu những năm 1940. Nhật chiếm đóng Đài Loan năm 1895 và sau 
đó sáp nhập Triều Tiên năm 1910. Nước này chiếm đóng Mãn Châu năm 
1932, sau đó tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Trung Quốc năm 
1937. Khi mỗi con bài domino được gieo xuống, đế chế càng mở rộng và 
dân số Nhật Bản gia tăng càng đòi hỏi nhiều dầu hơn, nhiều than đá và kim 
loại hơn, nhiều cao su và thực phẩm hơn. 


Trong khi các cường quốc châu Âu vướng bận với chiến tranh tại châu 
Âu, Nhật Bản tiếp tục xâm chiếm miền Bắc Đông Dương. Cuối cùng, Hoa 
Kỳ, quốc gia vào thời điểm đó đang cung cấp hầu hết nhu cầu dầu khí của 
Nhật Bản, đã gửi cho họ một tối hậu thư - rút quân hoặc bị cấm vận dầu. 
Người Nhật phản ứng bằng cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng và sau đó 
càn quét khắp Đông Nam Á, chiếm đóng Miến Điện, Singapore và 
Philippines, đó chỉ là vài cái tên trong số nhiều lãnh thổ khác nữa. 


https://thuviensach.vn 


Đây là một sự căng sức quá lớn, không chỉ là việc đối chọi với Hoa Kỳ, 
mà còn vơ vét các nguồn tài nguyên, ví dụ cao su, thứ mà Hoa Kỳ cũng cần 
cho ngành công nghiệp của chính mình. Người khổng lồ của thế kỷ 20 đã 
huy động cho cuộc chiến tổng lực. Thế rôi, chính địa lý của Nhật Bản đã 
đóng một vai trò trong thảm họa lớn nhất của nước này - Hiroshima và 
Nagasaki. 


Hoa Ky đã chiến đấu mở đường băng qua Thái Binh Duong, từ đảo này 
tới đảo kia, với cái giá rất lớn. Vào thời điểm họ chiếm Okinawa, nằm trong 
chuỗi đảo Ryukyu giữa Đài Loan và Nhật Bản, họ phải đối mặt với một kẻ 
địch vẫn còn đây cuồng tín, luôn chuãn bị sẵn sàng để bảo vệ những ngả 
đường tiếp cận và bảo vệ bốn hòn đảo chính khỏi cuộc xâm lược đổ bộ. 
Những tổn thất nặng nề của Hoa Kỳ đã được dự đoán trước. Nếu địa hình dễ 
dàng hơn, sự lựa chọn của người Mỹ có thể đã khác — ho có thể tiến quân 
đến tận Tokyo — nhưng ho đã lựa chọn giải pháp hạt nhân, giáng xuống Nhật 
Bản và lương tâm tập thể toàn thế giới, nỗi kinh hoàng của một thời đại mới. 


Sau khi bụi phóng xạ đã lắng xuống trên một nước Nhật Bản đầu hàng 
vô điều kiện, Hoa Kỳ đã giúp họ xây dựng lại, một phần là để làm hàng rào 
ngăn cản Trung Quốc cộng sản. Nước Nhật Bản mới cho thấy sức sáng tạo 
khi xưa của mình và trong vòng ba thập niên đã trở thành một cường quốc 
kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tính hung hăng và chủ nghĩa quân phiệt trước 
dày của nước này không biến mất hoàn toàn: chúng chi bị chôn vùi dưới 
đống đổ nát của Hiroshima và Nagasaki và một tâm lý dân tộc tan nát. Hiến 
pháp thời hậu chiến của Nhật Bản không cho phép nước này xây dựng quân 
đội, không quân hay hải quân, chỉ có “Lực lượng Phòng vệ” mà trong nhiều 
thập niên là một cái bóng nhạt nhòa của quân đội trước chiến tranh. Thỏa 
thuận hậu chiến do Hoa Ky áp đặt đã giới han chỉ tiêu quốc phòng của Nhật 
Bản xuống mức 1% tổng sản lượng quốc nội và để lại hàng chục ngàn binh 
lính Hoa Kỳ trên lãnh thổ Nhật Bản, ba mươi hai ngàn người trong số này 
vẫn còn đang ở đó. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng vào đầu thập niên 1980, những sự khuấy động yếu ớt của chủ 
nghĩa dân tộc lại được phát hiện. Có những bộ phận thuộc thế hệ cũ chưa 
bao giờ thừa nhận những tội ác chiến tranh quá lớn của Nhật Bản, và những 
thành phần của giới trẻ, những người không sẵn sàng chấp nhận sự chuộc lỗi 
cho những tội ác mà cha anh họ gây ra. Nhiều trẻ em trong Xứ sở Mặt trời 


A1 


mọc muốn có chỗ đứng “tự nhiên” của mình dưới ánh nắng mặt trời của thế 


giới hậu chiến. 


Một quan điểm linh hoạt về hiến pháp đã trở thành quan điểm chuẩn 
mực, và dần dần Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản đã trở thành một đơn vị 
chiến đấu hiện đại. Điều này xảy ra khi sự trỗi dậy của Trung Quốc ngày 
càng trở nên rõ ràng, và vì vậy người Mỹ, nhận ra rằng họ sẽ cần các đồng 
minh quân sự trong khu vực Thái Bình Dương, đã sẵn sàng chấp nhận một 
Nhật Bản được quân sự hóa trở lại. 


Trong thế kỷ hiện tại, Nhật Bản đã thay đối chính sách quốc phòng để 
cho phép các lực lượng của mình chiến đấu cùng với các đồng minh nước 
ngoài, và những thay đổi về hiến pháp được kỳ vọng sẽ theo sau để đặt 
chính sách quốc phòng mới trên một cơ sở pháp lý vững chắc hơn. Tài liệu 
Chiến lược An ninh năm 2013 là văn bản đầu tiên trong đó Nhật nêu tên kẻ 
thù tiềm năng của họ, nói rằng: “Trung Quốc đã thực hiện các hành động có 
thế được coi là nỗ lực hòng thay đổi hiện trạng bằng cách cưỡng ép. “ 


Ngân sách quốc phòng năm 2015 đạt mức kỷ lục 42 tỷ đô la, và năm 
sau nó vọt lên 44 tỉ đô la. Hầu hết khoản này dành cho trang thiết bị hải quân 
và không quân, bao gồm sáu tàu ngầm mới và sáu máy bay chiến đấu tàng 
hình F-35A do Hoa Kỳ sản xuất. Mùa xuân năm 2015, Tokyo cũng tiết lộ về 
một “tàu khu trục mang trực thăng”. Không cần phải là một chuyên gia quân 
sự cũng có thể nhận thấy rằng con tàu đó lớn không kém các tàu sân bay 
Nhật Bản trong thế chiến thứ II, đã bị cấm bởi các điều khoản đầu hàng năm 
1945. Con tàu này có thể được chuyển đổi để tiếp nhận máy bay cánh cứng 


https://thuviensach.vn 


nhưng bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố rằng ông “không 
nghĩ đến việc sử dụng nó làm tàu sân bay”. Điều này cũng khá giống việc 
mua một chiếc xe máy, sau đó nói rằng bởi vì bạn sẽ không sử dụng nó như 
một chiếc xe máy, nên nó là một chiếc xe đạp. Nhật Bản hiện đã có một tàu 
sân bay. 


Khoản tiền chỉ tiêu cho những khí cụ đó và các trang thiết bị mới tinh 
khác, cũng như nơi chúng được biên chế, là một tuyên bố rõ ràng về ý định. 
Hạ tầng quân sự tại Okinawa, nơi canh gác những con đường tiếp cận các 
đảo chính, sẽ được nàng cấp. Điều này cũng sẽ cho phép Nhật Bản linh hoạt 
hơn trong việc tuần tra Vùng nhận dạng phòng không, một phần vùng này 
chồng lấn lên Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sau khi Bắc 
Kinh công bố mở rộng không phận của mình vào năm 2013. 


Cả hai khu vực đó đều bao gồm các đảo được gọi là Senkaku (tên Nhật 
Bản) hoặc Điếu Ngư (tên Trung Quốc), mà Nhật Bản kiểm soát nhưng 
Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Chúng cũng là một phần của chuỗi 
đảo Ryukyu, đặc biệt nhạy cảm vì bất kỳ lực lượng thù địch nào cũng phải 
vượt qua các đảo này trên đường đến khu vực trung tâm của Nhật Bản; 
chúng đem lại cho Nhật Bán nhiều không gian lãnh hải mà họ có thể khai 
thác các mỏ dầu và khí đốt dưới đáy biển. Vì vậy, Tokyo có ý định giữ 
chúng bằng mọi cách. 


“Vùng nhận dạng phòng không” mở rộng của Trung Quốc trên biển 
Hoa Đông bao phủ vùng lãnh thổ mà Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và 
Hàn Quốc đều đòi chủ quyền. Khi Bắc Kinh nói rằng bất kỳ máy bay nào 
bay qua khu vực này đều phải thông báo nhận dạng hoặc sẽ phải “đối mặt 
với các biện pháp phòng thủ”, thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ phản ứng 
bằng cách bay qua nó mà không thông báo. Không có phản ứng thù địch nào 
từ phía Trung Quốc, nhưng đây là một vấn đề có thể biến thành một tối hậu 
thư tại bất cứ thời điểm nào mà Bắc Kinh lựa chọn. 


https://thuviensach.vn 


Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kuril ở cực bắc 
của nó, ngoài khơi Hokkaido, vốn đã để mất vào tay Liên Xô trong Thế 
chiến II và hiện nay vẫn dưới quyền kiểm soát của Nga. Nga không muốn 
thảo luận về vấn đề này, nhưng cuộc tranh luận không nằm trong cùng cấp 
độ với các tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Chỉ có mười chín 
nghìn cư dân tại quần đảo Kuril, và mặc dù các hòn đảo nằm trong khu vực 
đánh cá có trữ lượng hải sản phong phú, vùng lãnh thổ đó không có tầm 
quan trọng chiến lược đặc biệt. Vấn đề này giữ Nga và Nhật Bản duy trì một 
mối quan hệ lãnh đạm, nhưng trong hiện trạng lãnh đạm đó, họ còn: đóng 
băng cả vấn đề về những hòn đảo. 


Chính Trung Quốc mới là vấn đề khiến các nhà lãnh đạo Nhật Bản mất 
ăn mất ngủ và khiến họ gần gũi với Hoa Kỳ cả về ngoại giao và quân sự. 
Nhiều người Nhật Bản, đặc biệt là ở Okinawa, đã phẫn nộ trước sự hiện diện 
của quân đội Hoa Kỳ, nhưng sức mạnh của Trung Quốc, cộng thêm sự suy 
giảm của dân số Nhật Bản, có thể là những nhân tố đảm bảo cho mối quan 
hé Hoa Kỳ-Nhật Bản thời hậu chiến được tiếp tuc, nhưng trên cơ sở bình 
dáng hon. Các nhà thống kê Nhật Bản lo ngại rằng dân số của họ sé giám 
xuống còn 100 triệu vào giữa thế kỷ 21. Nếu tỉ lệ sinh đẻ tiếp tục như hiện 
tại, có thế đến 2110 dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới mức 50 triệu, mức 
mà nước này đã vượt qua từ năm 1910. Chính phủ Nhật đang cố vận dụng 
mọi biện pháp để đảo ngược sự suy giảm đó. Một ví dụ gần đây là việc sử 
dụng hàng triệu đô la tiền thuế để tài trợ cho dịch vụ mai mối các cặp nam 
nữ trẻ. Các bữa tiệc được trợ cấp có tên là konkatsu (săn kết hôn) được sắp 
xếp cho những người độc thân gặp gỡ, ăn uống và - sau cùng - sinh con. 
Nhập cư là một giải pháp khả thi khác, nhưng Nhật Bản vẫn là một xã hội 
tương đối khép kín và nhập cư không được dân chúng ưa chuộng. Trước tình 
hình một Trung Quốc ngày càng quyết đoán với dàn số 1,4 ty người, Nhật 
Bản vốn là một cường quốc tái quân sự hóa với quan điểm diều hầu ẩn 
mình, sẽ cần có nhiều bạn bè trong khu vực. 


https://thuviensach.vn 


Vì vậy, Hoa Kỳ đang có mặt tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện tại có 
một mối quan hệ tay ba giữa nhu được nhân mạnh bởi thỏa thuận tình báo 
kể trên. Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều chuyện để tranh cãi, nhưng họ sẽ 
đồng ý rằng sự lo lắng chung của họ về Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ 
khắc phục điều này. Thậm chí nếu họ muốn tiến đến chỗ giải quyết một vấn 
đề như Triều Tiên, thì vấn đề Trung Quốc vẫn sẽ còn đó, và Hạm đội 7 Hoa 
Kỳ vẫn sẽ trú đóng tại vịnh Tokyo, còn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vẫn sẽ 
lưu lại Okinawa, canh giữ các tuyến đường trong và ngoài các vùng biển của 
Thái Bình Dương và các vùng biển quanh Trung Quốc. Các vùng biển được 
dự đoán có thể sẽ có bão tố. 


https://thuviensach.vn 


Chương Chín: Châu Mỹ Latinh 


“Chúng tôi thích được goi là luc địa của hy vọng'... 


Hy vọng này giống như một lời hứa hẹn về thiên đường, một tờ giấy nợ 
mà việc thanh toán sẽ luồn bị trì hoãn.” 
Pablo Neruda, nhà thơ Chile đoạt giải Nobel văn học. 


https://thuviensach.vn 


POLITICAL MAP OF SOUTH AMERICA 


North 
Atlantic 
Ocean 


South 
Pacific 


RIO 


South GRANDE 


RISE 


Atlantic 
Ocean 


sô = | 
“UTH GEORGIA RIDGE 


tun m mannus hv cosa sietu ON 


eu SCALE 1 : 5.550.000 


https://thuviensach.vn 


Mỹ Latinh, đặc biệt là phần phía nam của nó, là bằng chứng cho thấy 
bạn có thể đưa kiến thức và công nghệ của Cựu Thế giới đến Tân Thế giới, 
nhưng nếu địa lý chống lại bạn, bạn sẽ chỉ đạt được sự thành công hạn chế, 
nhất là nếu bạn hiểu sai về chính trị. Cũng như địa lý của Hoa Kỳ giúp nó 
trở thành một thế lực vĩ đại, địa lý của hai mươi quốc gia miền Nam châu 
Mỹ lại giữ cho không một nước nào trong số đó có thể nối dậy thách thức 
người khổng lồ Bắc Mỹ trong thế kỷ này, hay có thể liên kết với nhau để 
chung sức thực hiện điều đó. 


Những hạn chế của địa lý châu Mỹ Latinh đã bị làm cho tồi tệ thêm 
ngay từ ngày đầu hình thành các quốc gia dân tộc nơi đây. Lai Hoa Kỳ, ngay 
sau khi tước đoạt được đất đai từ cư dân bản xứ, phần lớn chúng được bán 
hoặc trao cho các chủ đất nhỏ. Ngược lại, nền văn hóa Cựu Thế giới với 
những chủ đất quyền uy cùng đám nông nô được áp đặt lên châu Mỹ Latinh, 
dẫn đến sự bất binh dáng. Ngoài ra, dân định cư châu Âu đưa đến một vấn 
đề địa lý khác mà cho đến nay vẫn kìm hãm các nước Mỹ Latinh, khiến họ 
không thể phát triển được đầy đủ tiềm năng của mình: dân định cư chỉ sống 
gân vùng duyên hải, đặc biệt là (như chúng ta đã thấy ở châu Phi) ở những 
vùng nội địa bị muỗi và bệnh tật hoành hành. Do đó, thường là thủ đô, chỉ 
nằm bên bờ biển, và các tuyến đường được xây dựng nối các vùng nội địa 
với thủ đô, nhưng không nối các vùng nội địa với nhau. 


Trong một số trường hợp, ví dụ ở Peru và Argentina, khu vực đô thi 
của thủ đô chiếm hơn 30% dân số của đất nước. Các nước thực dân tập trung 
vào việc mang của cải ra khỏi mỗi vùng, đưa đến bờ biển và đưa vào thị 
trường quốc tế. Thậm chí sau khi giành độc lập, giới tinh hoa ở vùng duyên 
hải chủ yếu là dân châu Âu vẫn không đầu tư vào sâu trong nội địa, và các 
trung tâm dân cư trong nội địa vẫn kết nối với nhau rất kém. 


Vào đầu những năm 2010, một điều đã thành cái mốt trong số nhiều 


nhà lãnh đạo kinh doanh, các giáo sư và chuyên gia phân tích trên báo chí là 
say sưa tranh luận rằng thế giới đã bước vào buổi bình minh của “thập niên 


https://thuviensach.vn 


Mỹ Latinh”. Buổi bình minh ấy đã không đến, và mặc dù khu vực này có 
một tiềm năng còn chưa đạt tới, nó vẫn phải liên tục chiến đấu chống lại 
cuộc hôn phối mà thiên nhiên và lịch sử đã an bài cho nó. 


Mexico đang phát triển thành một cường quốc khu vực, nhưng nước 
này vẫn còn đó những vùng hoang địa khô cán ở phía bắc, vùng núi non ở 
phía đông và phía tây, rừng rậm ở phía nam, tất cả đều hạn chế sự tăng 
trưởng kinh tế của nó. Brazil đã xuất hiện trên sân khấu thế giới, nhưng các 
vùng nội địa của nước này vẫn cứ bị cô lập với nhau; còn Argentina và 
Chile, mặc dù giàu có tài nguyên thiên nhiên, vẫn cứ ở xa New York và 
Washington còn hon cả Paris hay London. 


Hai trăm năm sau sự khởi đầu của cuộc đấu tranh giành độc lập, các 
nước Mỹ Latinh tụt hậu xa sau Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng dân số Mỹ Latinh 
(bao gồm cả Caribe) khoảng 600 triệu, nhưng tổng sản lượng nội địa (GDP) 
của họ chỉ tương đương với Pháp và Anh, hai nước mà dân số cộng lại chỉ 
khoảng 125 triệu người. Họ đã đi qua một chặng đường dài kể từ chủ nghĩa 
thực dân và chế độ nô lệ. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài nữa phía 
trước. 


Mỹ Latinh bắt đầu tại biên giới Mexico với Hoa Kỳ và trải dài bảy 
ngàn dặm về phía nam qua Trung Mỹ, và sau đó là Nam Mỹ, trước khi kết 
thúc tại Tierra del Fuego trên mũi đất cực nam Cape Horn, nơi Thái Bình 
Dương và Đại Tây Dương, hai đại dương của thế giới gặp nhau. Tại quãng 
rộng nhất của nó, từ tây sang đông, từ Brazil sang Peru, là ba mươi hai ngàn 
dặm. Ở phía tây là Thái Bình Dương, phía bên kia là vịnh Mexico, biển 
Caribe và Đại Tây Dương. Cả hai dải bờ biển đều không có nhiều cảng nước 
sâu tự nhiên, do đó hạn chế sự giao thương. 


Trung Mỹ là một vùng đồi núi với những thung lũng sâu, và tại nơi hẹp 


nhất chỉ rộng 120 dặm. Sau đó, chạy song song với Thái Bình Dương suốt 
4.500 dám là dãy núi liên tục dài nhất thế giới — dãy Andes. Dãy núi này phủ 


https://thuviensach.vn 


đầy tuyết suốt dọc chiều dài của nó và gần như không thể vượt qua, do vậy 
chia cát nhiều vùng ở phía tây với phía đông lục địa. Điểm cao nhất ở Tây 
bán cầu là đỉnh Aconcagua, cao 6.962 mét, và nước đổ xuống từ dãy núi này 
chính là nguồn thủy điện cho các quốc gia vùng Andes nhu Chile, Peru, 
Ecuador, Colombia và Venezuela. Sau cùng, độ cao của dải đất hạ thấp, rừng 
và sông băng xuất hiện, chúng ta tiến vào quần đảo Chile và rồi - dải đất liền 
kết thúc. Brazil và sông Amazon ngự trị nửa phía đông của châu Mỹ Latinh, 
đây là con sông dài thứ hai trên thế giới sau sông Nile. 


Một trong số ít những điểm chung mà các quốc gia này chia sẻ là ngôn 
ngữ đặt căn bản trên tiếng Latinh. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ của hầu 
như tất cả các quốc gia ở đây, nhưng tại Brazil nó lại là tiếng Bồ Đào Nha, 
và trong vùng Guiana thuộc Pháp thì nói tiếng Pháp. Mối kết nối ngôn ngữ 
này che giấu những khác biệt ở một lục địa có năm vùng khí hậu khác nhau. 
Vùng tương đối bằng phăng phía đông của dãy núi Andes và khí hậu ôn đới 
của một phần ba dưới cùng của Nam Mỹ, được gọi là Southern Cone (Chóp 
cực Nam), tương phản rõ rệt với núi non và rừng rậm phía bắc, giúp giảm 
thiểu chi phí xây dựng và nông nghiệp, do đó khiến chúng trở thành một 
trong những vùng sinh lợi nhất trên toàn lục Brazil, như chúng ta sẽ thấy, 
thậm chí, vận chuyển hàng hóa ngay trong thị trường nội địa của minh. 


Các nhà hàn lâm và cánh nhà báo thích viết rằng lục địa này đang 
“đứng ở một giao lộ” - vì rốt cuộc nó sắp sửa dàn bước vào tương lai vĩ dai 
của mình. Tôi thì muốn cãi rằng, xét về mặt địa lý mà nói, bảo rằng lục địa 
này nằm ở đáy thế giới thì đúng hơn là ở một giao lộ; có rất nhiều chuyện 
đang xảy ra trong không gian mênh mông này, nhưng vấn đề là phần lớn 
chúng diễn ra cách quá xa tất cả mọi thứ khác. Điều đó có thể bị coi là cách 
nhìn kiểu Bắc bán cầu, nhưng nó cũng là cách nhìn về sự bố trí của những 
thế lực kinh tế, quân sự và ngoại giao chính yếu. 


Bất chấp vị trí xa xôi của lục địa này với các trung tâm dân cư lớn trong 
lịch sử, từ khoảng mười lăm ngàn năm trước đã có những tộc người sống ở 


https://thuviensach.vn 


phía nam vùng đất mà nay là biên giới Mexico/Hoa Kỳ. Họ được cho là có 
nguồn gốc từ Nga và đã vượt qua eo biển Bering bằng đường bộ vào thời 
điểm nó vẫn còn là một dải đất liền. Những cư dân ngày nay chính là một 
dòng giống hợp chủng của người châu Âu, châu Phi, các thổ dân bản địa và 
dân Mestizo, hậu duệ của người gốc Âu và người châu Mỹ bản địa. 


Sự pha trộn này có thể truy nguồn về Hiệp ước Tordesillas giữa Tây 
Ban Nha và Bồ Đào Nha năm 1494, một trong những tiền lệ đầu tiên của 
việc thực dân châu Âu tùy tiện vẽ những đường biên trên bản đồ của những 
vùng đất xa xôi mà họ hầu như không hiểu biết gì. Khi lên đường đi về phía 
tây khám phá đại dương, hai cường quốc hàng hải lớn của châu Âu đã thỏa 
thuận rằng bất kỳ vùng đất nào được tìm thấy bên ngoài châu Âu sẽ được 
chia sẻ giữa họ với nhau. Đức Giáo hoàng đồng ý. Phần còn lại là một lịch 
sử rất bất hạnh, trong giai đoạn đó đại đa số dân cư bản địa Nam Mỹ bị quét 
sạch. 


Các phong trào độc lập bắt đầu vào đầu thập niên 1800, do Simón 
Bolívar của Venezuela và José de San Martín của Argentina lãnh đạo. Riêng 
Bolívar đã in sâu trong ý thức tập thể của Nam Mỹ: Bolivia được đặt theo 
tên ông để tôn vinh ông, và các quốc gia thiên tả của lục địa được liên kết 
lỏng lẻo trong một hệ tư tưởng “Bolivarian” chống lại Hoa Kỳ. Đây là một 
tập hợp biến động thất thường của những ý tưởng chóng thực dàn/üng hộ 
chủ nghĩa xã hội, thường lạc lối sang chủ nghĩa quốc gia nếu và khi nó phù 
hợp với các chính trị gia tán thành chúng. 


Trong thế ký 19, nhiều quốc gia vừa mới giành được độc lập đã bị tan 
vỡ, hoặc do các xung đột nội bộ hoặc do chiến tranh xuyên biên giới, nhưng 
vào cuối thế kỷ này, biên giới của các nhà nước khác nhau đa phần đã được 
vạch định. Từ đó, ba quốc gia giàu có nhất - Brazil, Argentina và Chile - bắt 
đầu cuộc chạy đua vũ trang với lực lượng hải quân dát đỏ đến mức phá sản, 
cuộc chạy đua đã kìm hãm sự phát triển của cả ba nước. Vẫn còn những 
tranh chấp biên giới xảy ra trên khắp lục địa, nhưng sự phát triển của nền 


https://thuviensach.vn 


dân chủ đồng nghĩa với việc đóng băng hoặc có những nỗ lực giải quyết 
chúng bằng ngoại giao. 


Đặc biệt gay gắt là mối quan hệ giữa Bolivia và Chile, bắt đầu từ cuộc 
Chiến tranh Thái Bình Dương năm 1879, qua đó Bolivia mất một phần lãnh 
thổ khá lớn, bao gồm hai trăm năm mươi ngàn dặm đường bờ biển, và bị 
khóa chặt trong lục địa kể từ ngày đó. Bolivia chưa bao giờ hồi phục từ cú 
trời giáng này, một điều giải thích tại sao nó lại là nước nghèo nhất ở Mỹ 
Latinh. Điều này đến lượt nó làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trầm trọng giữa 
dân cư vùng đồng bằng chủ yếu là người châu Âu và dân cư vùng cao 
nguyên chủ yếu là người bản địa. 


Thời gian đã không chữa lành vết thương giữa người dân hai nước, 
cũng như những vết thương giữa hai quốc gia. Bất chấp thực tế là Bolivia có 
trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ ba ở Nam Mỹ, nhưng họ không thể bán nó 
cho Chile vì nước này cần một nhà cung cấp đáng tin cậy. Hai vị tổng thống 
Bolivia đùa giỡn với ý tưởng đó đã bị gạt khỏi chức vụ và tổng thống hiện 
tại, Evo Morales, với chính sách “khí đốt đến Chile", bao gồm một thỏa 
thuận “đổi khí đốt lẫy bờ biển”, đã bi Chile bác bỏ mặc dù ho có nhu cầu 
năng lượng. Lòng tự hào dân tộc và nhu cầu địa lý của cả đôi bên đã đánh 
bại sự thỏa hiệp ngoại giao. 


Một cuộc tranh chấp biên giới khác nữa có nguồn gốc từ thế kỷ 19 
được biểu thị bởi biên giới của vùng lãnh thổ Belize thuộc Anh và xứ 
Guatemala làn cận. Chúng là những đường tháng, như chúng ta đã thấy ở 
châu Phi và Trung Đông, và được vẽ ra bởi người Anh. Guatemala tuyên bố 
Belize là một bộ phận trong lãnh thổ có chủ quyền của nước này nhưng, 
không giống như Bolivia, họ không muốn theo đuổi vấn đề này. Chile và 
Argentina tranh cãi về tuyến đường thủy của kênh Beagle, Venezuela đòi 
một nửa Guyana, và Ecuador có những tuyên bố chủ quyền lịch sử về Peru. 
Ví dụ cuối cùng về Peru là một trong những tranh chấp đất đai nghiêm trọng 
hơn trên lục địa và đã dẫn tới ba cuộc chiến tranh biên giới trong bảy mươi 


https://thuviensach.vn 


lăm năm qua, lần gần đây nhất là vào năm 1995. Nhưng một lần nữa, sự 
phát triển của nền dân chủ đã làm dịu đi những căng thẳng. 


Nửa sau của thế kỷ 20 chứng kiến Trung Mỹ và Nam Mỹ trở thành 
chiến trường ủy nhiệm của Chiến tranh Lạnh, đi kèm với các cuộc đảo 
chính, các chế độ độc tài quân sự và những vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng, ví dụ nhu ở Nicaragua. Chiến tranh Lạnh chấm đứt, cho phép nhiều 
quốc gia tiến triển theo hướng dân chủ và, so với thế kỷ 20, mối quan hệ 
giữa các quốc gia này hiện nay đã tương đối ổn định. 


Dân cư Mỹ Latinh, hoặc ít nhất là dân cư ở phía nam Panama, chủ yếu 
cư trú tại hoặc gần các vùng duyên hải phía tây và phía đông, trong khi 
những vùng nội địa và miền Nam giá lạnh thì thưa thớt dàn cư. Trên thực tế, 
Nam My là một lục địa rỗng xét về nhân khâu học và bờ biển của lục địa 
này thường được gọi là “vành đai dân cư”. Điều này ít đúng hơn đối với 
Trung Mỹ và đặc biệt là Mexico, nơi các quần thể dàn cư được phần bố đều 
hơn; nhưng Mexico đặc biệt có địa hình khó khăn, làm hạn chế tham vọng 
và chính sách đối ngoại của nước này. 


Ở xa về phía bắc, Mexico có một biên giới dài hai ngàn dặm với Hoa 
Kỳ, hầu như tất cả đều là sa mạc. Vùng đất nơi đây khắc nghiệt đến nỗi hầu 
như không có người ở. Biên giới này giữ vai trò như một vùng đệm giữa 
Mexico và người láng giềng khổng lồ phía bắc - nhưng là một vùng đệm có 
lợi cho Hoa Kỳ nhiều hơn là cho Mexico, do sự khác biệt về trình độ công 
nghệ. Xét về quân sự, chỉ các lực lượng Hoa Kỳ mới có thể phát động một 
cuộc xâm lược lớn qua Mexico; bất kỳ lực lượng nào khác tiến theo chiều 
ngược lại sẽ bị tiêu diệt. Là một rào cản đối với việc nhập cư bất hợp pháp 
vào Hoa Kỳ, đây là một vùng rất hữu ích, nhưng có những lỗ hóng - một vấn 
đề mà các chính quyền Hoa Kỳ kế tiếp sẽ phải đối phó. Tổng thống Trump 
lên nắm quyền một phần là nhờ thao túng nỗi lo ngại về nạn nhập cư, với lời 
hứa xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Kế hoạch 
xây bức tường của ông có những sơ hở; luôn có những cách di vòng, hoặc 


https://thuviensach.vn 


thậm chí xuyên qua một bức tường, và còn có lựa chọn khác là hối lộ để 
xâm nhập vào nước này, hoặc chỉ đơn giản là đi qua nghỉ dưỡng nhưng rồi 
không trở lại. Nhưng một bức tường không chỉ để giúp giảm dòng chảy 
nhập cư, nó sẽ sừng sững như một biểu tượng đây gây hàn tỏ rõ ý định, với 
một thông điệp rõ ràng: “Đừng có đến.” 


Tất cả người dân Mexico đều biết rằng trước cuộc chiến tranh 1846- 
1848 với Hoa Kỳ, dải đất hiện nay là Texas, California, New Mexico và 
Arizona là một phần của Mexico. Cuộc xung đột đã dẫn đến một nửa lãnh 
thổ của Mexico bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên không có một phong 
trào chính trị nghiêm túc nào đòi giành lại khu vực đó và cũng không có 
tranh chấp biên giới giữa hai nước. Trong suốt thế kỷ 20, họ đã tranh cãi ầm 
ï vì một máu đất nhỏ sau khi sóng Rio Grande thay đổi dòng cháy vào 
những năm 1850, nhưng vào năm 1967, cả hai bên nhất trí khu vực này là 
một phần hợp pháp của Mexico. 


Đến giữa thế kỷ 21, dàn góc Mỹ Latinh có lẽ sé là nhóm sắc dân lớn 
nhất trong bốn tiểu bang Hoa Kỳ kể trên, và nhiều người trong số đó là dân 
gốc Mexico. Rốt cuộc có thể sẽ xuất hiện các phong trào chính trị nói tiếng 
Tây Ban Nha ở cả hai phía biên giới Hoa Kỳ-Mexico kêu gọi tái hợp, nhưng 
sự thực là nhiều người gốc Mỹ Latinh không mang di sản Mexico, và 
Mexico không có gì để sánh được với mức sống của Hoa Kỳ sẽ kiềm chế 
các phong trào này. Chính phủ Mexico còn đang phải vật lộn để kiểm soát 
ngay chính lãnh thổ của mình - nên trong tương lai có thể nhìn thấy được họ 
sẽ không ở vị thế có thể ham hố thêm trách nhiệm. Số phận của Mexico đã 
được định sẵn là sống trong cái bóng của Hoa Kỳ, và như vậy nước này luôn 
đóng vai trò phụ thuộc trong các quan hệ song phương. Mexico thiếu một 
hải quân có khả năng bảo vệ an ninh vịnh Mexico hoặc tiến vào Đại Tây 
Dương, và vì vậy phải dựa dẫm vào Hoa Kỳ để đảm bảo cho các tuyến 
đường biển được mở rộng và an toàn. 


https://thuviensach.vn 


Các công ty tư nhân của cả hai quốc gia đã xây dựng những nhà máy ở 
phía nam đường biên giới để giảm chi phí nhân công và vận tải, nhưng khu 
vực này không thân thiện với sự tồn tại của con người và sẽ vẫn là vùng đệm 
mà những người dân nghèo của Mỹ Latinh vẫn tiếp tục vượt qua để tìm cách 
nhập cảnh, hợp pháp hoặc bất hợp pháp, đến vùng Đất Hứa phương Bắc. 


Các dãy núi chính của Mexico, Sierra Madres, thống trị phía tây và 
đông của đất nước, và giữa chúng là một bình nguyên. Ở phía nam, trong 
Thung lũng Mexico, là thủ đồ Mexico City, một trong những đại đô thị lớn 
nhất thế giới với dân số khoảng 20 triệu người. 


Trên sườn phía tây của vùng cao nguyên và trong các thung lũng, đất 
đai cán cỗi, còn các con sông không mấy thuận tiện cho việc vận chuyển 
hàng hóa ra thị trường. Trên sườn phía đông, đất đai màu mỡ hơn, nhưng địa 
hình gồ ghề vẫn ngăn không cho Mexico phát triển được như mong muốn. 
Phía nam là biên giới giáp với Belize và Guatemala. Mexico ít quan tâm đến 
việc mở rộng về phía nam vì mặt đất nơi đây nhanh chóng dâng cao trở 
thành loại địa hình đồi núi, rất khó để chinh phục hoặc kiểm soát. Việc mở 
rộng vào cả hai khu vực đó sẽ không làm gia tăng diện tích đất sinh lợi vốn 
dĩ hạn chế mà Mexico đang có. Nước này cũng không có tham vọng về lãnh 
thổ mang tính ý thức hệ mà thay vào đó lại tập trung phát triển ngành công 
nghiệp sản xuất dầu còn nhỏ bé và thu hút thêm đầu tư vào các nhà máy của 
mình. Ngoài ra, Mexico đã có đủ các vấn đề nội bộ phải đối phó, không hơi 
sức đâu dàn thân vào bất kỳ cuộc phiêu lưu bên ngoài nào — có lé nước này 
không có vai trò gì lớn hơn là thỏa mãn cơn thèm khát ma túy của người 
Mỹ. 


Biên giới Mexico vẫn luôn là nơi ẩn náu cho những kẻ buôn lậu, nhưng 
tình hình chưa bao giờ tệ như hai mươi năm qua. Đây là một kết quả trực 
tiếp từ chính sách của chính phủ Hoa Kỳ tại Colombia, cách đó một ngàn 
năm trăm dặm về phía nam. 


https://thuviensach.vn 


Chính Tổng thống Nixon trong thập niên 1970 là người đầu tiên tuyên 
bố “Cuộc chiến chống ma túy”, giống như “Cuộc chiến chống khủng bố”, 
đây là một khái niệm hơi mơ hồ, một cuộc chiến không thể giành được chiến 
thắng. Tuy nhiên, mãi cho đến đầu thập niên 1990, Washington mới trực tiếp 
chiến đấu với các tập đoàn ma túy Colombia, với sự hỗ trợ công khai của 
chính phú Colombia. Nước này cũng đã thành công trong việc phong tỏa 
nhiều tuyến đường hàng không và hàng hải từ Colombia vào Hoa Kỳ. 


Các tập đoàn ma túy đáp trả bằng cách tạo ra một tuyến đường bộ 
xuyên qua Trung Mỹ và Mexico, vào vùng tây nam Hoa Kỳ. Tuyến đường 
này một phần di theo Xa lộ Liên Mỹ, chạy từ nam chí bắc ngược lên phía 
trên lục địa: Ban đầu xa lộ này được thiết kế để vận chuyển hàng hóa tới 
những nước khác nhau, hiện nay nó cũng được sử dụng để vận chuyển ma 
túy lên phía bắc đến Hoa Kỳ. Điều này đến lượt nó dẫn đến việc các băng 
đảng ma túy Mexico cũng vào cuộc bằng cách làm bảo kê cho các tuyến 
đường và sản xuất sản phẩm của riêng mình. Ngành kinh doanh hàng tỉ đô la 
này đã châm ngòi cho những cuộc chiến tranh giữa các băng đảng địa 
phương, những kẻ chiến thắng sử dụng sức mạnh và tiền bạc mới kiếm được 
để thâm nhập, hối lộ cảnh sát và quân đội Mexico, rồi len lỏi vào tầng lớp 
tinh hoa của chính tri và kinh doanh. 


Tinh hinh này cũng có những nét tương đồng với việc buôn bán ma túy 
tại Afghanistan. Nhiều nông dân Afghanistan trồng cây thuốc phiện đã đáp 
trả những nỗ lực của NATO nhằm phá hủy phương kế sinh nhai truyền thống 
của họ bằng cách cầm súng hoặc hỗ trợ cho Taliban. Phát động “Cuộc chiến 
chống ma túy” có thể là chính sách của chính phủ, nhưng điều đó không có 
nghĩa là các mệnh lệnh sẽ được thi hành ở các chính quyền địa phương, nơi 
các lãnh chúa ma túy Afghanistan đã xâm nhập. Ở Mexico cũng vậy. 


Trong suốt chiều dài lịch sử, các chính phủ nối tiếp nhau tại Mexico 


City chưa bao giờ nắm vững quyền kiểm soát đất nước. Hiện nay đối thủ của 
nó, các tập đoàn ma túy, có các nhánh bán quân sự được vũ trang chăng kém 


https://thuviensach.vn 


øì các lực lượng quân sự của nhà nước, thường được trả lương tốt hơn, có 
động lực hơn, và ở trong một số vùng nó được một số thành phần trong công 
chúng xem là một nguồn công ăn việc làm. Số tiền khổng lồ của các băng 
đảng đó đang lan tràn khắp đất nước, phần lớn nó được rửa bằng những dịch 
vụ mà trông bề những doanh nghiệp hợp pháp. 


Mexico hiện đang bị kìm kẹp trong một tình huống gần như một cuộc 
nội chiến. Các băng đảng cố kiểm soát các lãnh thổ bằng cách đe dọa, chính 
phủ cố giả vờ chịu trách nhiệm cai quản bằng luật pháp, và hàng trăm 
thường dân bị kẹt ở giữa, đang bị giết hại. Một trong số những biểu hiện 
kinh hoàng nhất là vụ giết hại bốn mươi ba giáo viên bởi một tập đoàn ma 
túy vào năm 2014, một hành động làm chấn thương đất nước và kích động 
các nhà chức trách, nhưng rốt cuộc nó có vẻ nhu “chỉ” là một dấu mốc 
khủng khiếp trong một cuộc đấu tranh lâu dài. 


Tuyến cung cấp đường bộ được thiết lập vững chắc, và nhu cầu [ma 
túy] của Hoa Kỳ hầu như không cho thấy dấu hiệu giảm sút. Tất cả các 
chính phủ Mexico đều cố gắng để tiếp tục đứng bên cạnh người láng giềng 
hùng mạnh của họ và đáp ứng áp lực của Hoa Kỳ bằng cách tiến hành “Cuộc 
chiến chống ma túy” của chính họ. Đây là một câu hỏi hóc búa. Mexico 
kiếm sống bằng cách cung cấp hàng tiêu dùng cho Hoa Kỳ, và chừng nào 
Hoa Kỳ còn tiêu thụ ma túy, Mexico sẽ cung cấp nó - sau rốt, ý tưởng ở đây 
là làm ra những thứ có thể sản xuất với chi phí thấp và bán chúng với giá 
cao hơn. Nếu không có ma túy, đất nước có thể còn nghèo hơn hiện tại, vì 
một lượng lớn tiền từ nước ngoài sẽ bị cát mất. Nhung có ma túy, tinh hinh 
thậm chí còn loạn hơn. Điều này cũng đúng với một số quốc gia ở phía nam 
Mexico. Trung Mỹ hầu như không có gì thuận lợi về mặt địa lý, ngoại trừ 
một điều. Nó rất hẹp. Cho đến nay, quốc gia duy nhất có được lợi thế từ điều 
này là Panama, nhưng với sự xuất hiện của khoản tiền mới từ Trung Quốc, 
có thể sắp có sự thay đối. 


https://thuviensach.vn 


Cayman Is. 
(UK). 


i 


i JAMAICA 
^n M: LITE | Kos" | 


REVILLAGIGEDO ` Qaxaca 
leg | N mopan 


(MEXICO) : 
|  RONDURAS ob 
! r Cart 


Mexico 


and 


Central America 


International Boundary 
AUSTRALIA - Fndependeiit Stata 
ko Cupio 
à Mapy 


Isla del Coco 
, COSTA RICA) 


https://thuviensach.vn 


Trung Mỹ có thể thấy nhiều thay đổi ở các khu vực đang nhận đầu tư 
của Trung Quốc, ví dụ như sự phát triển của kênh Grand của Nicaragua. 


Công nghệ hiện đại đồng nghĩa với việc người Trung Quốc chỉ thoáng 
nhìn qua một bức ảnh vệ tỉnh cũng có thể thấy các cơ hội thương mại mà dải 
đất này có thể mang lại. Năm 1513, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha 
Vasco Nüfiez de Balboa phải dong buồm vượt qua Đại Tây Dương, cập bến 
vùng đất hiện nay là Panama, sau đó lội bộ xuyên qua rừng rậm và vượt núi 
non trước khi nhìn thấy trước mặt một đại dương rộng lớn khác - Thái Bình 
Dương. Những lợi thế của việc nối kết hai đại dương này là hiển nhiên, 
nhưng mất 401 năm, công nghệ mới bắt kịp địa lý. Năm 1914, kênh đào 
Panama dài năm mươi dặm vừa mới hoàn tất, do Hoa Kỳ kiểm soát, được 
mở cửa, nhờ đó tiết kiệm được đoạn hành trình tám ngàn dặm từ Đại Tây 
Dương đến Thái Bình Dương và dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế trong khu 
vực kênh đào. 


Kể từ năm 1999, con kênh này do Panama kiểm soát, nhưng được coi 
là tuyến đường thủy quốc tế trung lập được bảo vệ bởi hải quân Hoa Kỳ và 
Panama. Và ở đó, đối với Trung Quốc, ẩn chứa vấn đề. 


Panama và Hoa Kỳ là bạn - trên thực tế, là bạn bè thân thiết đến mức 
Venezuela đã cắt đứt quan hệ với Panama năm 2014, gọi nước này là “tay 
sai của Hoa Kỳ“. Ảnh hưởng của thứ ngôn từ khoa trương có từ thời cách 
mạng Bolivarian của một đất nước ngày càng hung hăng đã được xoa dịu 
bởi nhận thức rằng Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của 
Venezuela, và Venezuela cung cấp khoảng 10% lượng dầu mà Hoa Kỳ nhập 
khẩu. Tuy nhiên, sự đàn áp tàn bạo của Venezuela đối với các cuộc biểu tình 
chống chính phủ vào năm 2017 đã khiến Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng 
phạt lên khối tài sản tư nhàn đáng kể của Tổng thống Maduro và một số 
quan chức cấp cao mà phiên bản chủ nghĩa xã hội của Bolivia đã dẫn dắt họ 
phân phối lại một lượng tiền lớn cho chính mình. 


https://thuviensach.vn 


Trung Quốc, như chúng ta đã thấy trong chương Hai, có mưu đồ trở 
thành một cường quốc toàn cầu, và để đạt được mục tiêu đó, nước này cần 
giữ các tuyến đường biển mở rộng cho các hoạt động thương mại và hải 
quân của mình. Kênh đào Panama cũng có thể là một lối đi trung lập, nhưng 
xét cho cùng thì nó phụ thuộc vào thiện chí của Hoa Kỳ. Vì vậy, tại sao 
không xây dựng con kênh của riêng mình trên tuyến đường dẫn vào 
Nicaragua? Xét cho cùng, 50 tỷ đô la đối với một siêu cường đang lớn manh 
có ý nghĩa gì đầu? 


Dự án Nicaragua Grand Canal được tài trợ bởi một doanh nhân Hồng 
Kông tên là Wang ]Jing, người đã kiếm được rất nhiều tiền từ ngành viễn 
thông nhưng không có chút kinh nghiệm nào về xây dựng, chưa nói đến việc 
làm chủ một trong những dự án xây dựng tham vọng nhất trong lịch sử thế 
giới. Wang khăng khăng nói rằng chính phủ Trung Quốc không tham gia vào 
dự án. Với bản chất của văn hóa kinh doanh Trung Quốc và sự tham gia của 
chính phủ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, điều này là không bình 
thường. 


Ước tính chi phí 50 tỷ đô la cho dự án, do được dự kiến hoàn thành vào 
đầu năm 2020, lớn gấp bốn lần quy mô toàn bộ nền kinh tế Nicaragua, và 
cấu thành một phần của những đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào Mỹ 
Latinh. Trung Quốc đang dần dần thay thế Hoa Kỳ ở vị trí đối tác thương 
mai chính của khu vực. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã sốt sáng ký 
vào dự án mà không mảy may bận tâm đến hơn ba mươi ngàn người dân có 
thể phải giải tỏa khỏi vùng đất của mình vì dự án. 


Cựu phần tử bạo động cách mạng xã hội chủ nghĩa phe Sandino ông 
Daniel Orteøa, hiện đang bị cáo buộc đứng về phía các doanh nghiệp lớn. 
Nếu được hoàn thành, con kênh sẽ cắt đất nước làm hai, và sáu khu vực 
hành chính sẽ bị chia cắt làm đôi. Sẽ chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua 
con kênh suốt toàn bộ chiều dài của nó - mặc dù cây cầu chưa được xây 
dựng bởi vì cho đến nay chua có gi để nó bác qua. 


https://thuviensach.vn 


Dự án đang diễn ra không suôn sẻ. Wang đã mất khoảng 85% tài sản 
của mình trong vụ sụp đổ thị trường chứng khoán Trung Quốc vào tháng 
Chín năm 2015. Tất cả các bên đều kháng định dự án sẽ thành công, nhung 
hầu hết các công trình xây dựng đều đã bị trì hoãn vào cuối năm 2017, nên 
tuyên bố trên có vẻ sáo mòn hơn bao giờ hết. Một con đường đất đã được 
mở rộng thêm chút, nhưng vẫn không được trải nhựa, và chăng thấy bóng 
dáng những công nhàn làm đường nào cả. 

Xét trong trường hợp kênh Nicaragua sẽ được mở, cho dù vẫn không 
lấy gì làm chắc chắn, nó sẽ dài hơn kênh Panama và, quan trọng hơn, nó 
rộng và sâu hơn đáng kể, do đó cho phép các tàu chở dầu và tàu container 
lớn hơn vượt qua, chưa kể đến các tàu chiến lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, 
Tổng thống Ortega không còn phô trương rüm beng về “kế hoạch thay đổi 
thế giới” này và điện thoại của doanh nhân Wang dường như đang ở chế độ 
im lặng. 


Với việc vài trăm dặm về phía nam của kênh đào Panama đang được 
mở rộng, những người hoài nghỉ đặt câu hỏi tại sao lại phải cần đến kênh 
đào Nicaragua và liệu nó có thể sinh lời hay không, nhung ít nhất mục đích 
của toàn bộ dự án dường như là nhắm vào lợi ích quốc gia của Trung Quốc 
hơn là lợi nhuận thương mại. 


Gợi cho một quốc gia dân tộc ý niệm về một tuyến đường thủy liên kết 
giữa hai đại dương chỉ là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự quan tâm và đầu tư 
ngày càng tăng của Trung Quốc vào Mỹ Latinh. Chúng ta đã quen với việc 
chứng kiến Trung Quốc là tay chơi chính ở châu Phi, nhưng trong hai mươi 
năm nay, họ đã lặng lẽ di chuyển tới vùng phía nam sông Rio Grande. 


Cũng như việc đầu tư vào các dự án xây dựng, Trung Quốc đang cho 


các chính phủ Mỹ Latinh vay những khoản tiền lớn, đặc biệt là Argentina, 
Venezuela và Ecuador. Đổi lại, Trung Quốc sẽ trông đợi sự ủng hộ của các 


https://thuviensach.vn 


nước này trong Liên Hiệp Quốc về các tuyên bố chủ quyền khu vực mình, 
bao gồm cả vấn đề Đài Loan. 


Bắc Kinh cũng đang mua hàng tại đây. Các nước Mỹ Latinh lần lượt 
được Hoa Kỳ chọn, Hoa Kỳ ưu tiên các giao dịch thương mại song phương 
khi làm ăn với khu vực này xét như một tổng thể, như điều họ đã làm với 
EU. Trung Quốc cũng đang làm điều tương tự, nhưng ít nhất cũng đưa thêm 
một giải pháp thay thế, do đó làm giảm sự phụ thuộc của khu vực này vào 
thị trường Hoa Kỳ. Ví dụ, hiện nay Trung Quốc đã thay thế Hoa Kỳ trong 
vai trò đối tác thương mại chính của Brazil, và họ có thể làm điều tương tự 
với một số quốc gia Mỹ Latinh khác. 


Các nước Mỹ Latinh không có sự gần gũi tự nhiên với Hoa Kỳ. Các 
mối quan hé bi chi phối bởi lập trường khởi đầu của Hoa Kỳ, được trinh bày 
trong Học thuyết - Monroe năm 1823 (như chúng ta đã thấy ở chương Ba) 
trong thông điệp liên bang của Tổng thống Monroe. Học thuyết này cảnh 
cáo các thực dân châu Âu và nói, bằng rất nhiều lời lẽ, rằng Mỹ Latinh là 
sân sau và không gian ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn luôn sắp đặt mọi 
sự ở đó từ trước đến giờ và nhiều người dân Mỹ Latinh tin rằng kết quá 
không phải lúc nào cũng tốt đẹp. 


Tám thập niên sau Học thuyết Monroe, xuất hiện một vị tổng thống 
khác với “Monroe tái nạp” (Monroe reloaded). Trong một bài phát biểu vào 
năm 1904, Theodore “Teddy“ Roosevelt nói: “Ở Tây bán câu, trong những 
trường hợp sai trái hay bất lực rõ ràng [như vậy], sự tuân thủ của Hoa Kỳ 
đối với Học thuyết Monroe có thể buộc Hoa Kỳ, cho dù miễn cưỡng, thực 
thi quyền lực của một cảnh sát quốc tế.“ Nói cách khác, Hoa Kỳ có thể can 
thiệp bằng quân sự ở Tây bán cầu bất cứ khi nào nước này muốn. Không 
tính những lần tài trợ cho các cuộc cách mạng, vũ trang cho các phe nhóm 
và cung cấp những chuyên gia huấn luyện quân sự cho họ, Hoa Kỳ đã sử 
dụng vũ lực ở My Latinh gần năm mươi lần trong khoáng thời gian từ năm 
1890 đến khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. 


https://thuviensach.vn 


Sau đó, sự can thiệp công khai đã đột ngột giảm di và năm 2001, Hoa 
Ky đã ký một Hiến chương Dân chủ Liên Mỹ với ba mươi tư quốc gia do Tổ 
chức các nước châu Mỹ soạn thảo, tuyên bố rằng: “Người dân châu Mỹ có 
quyền dân chủ và các chính phủ của họ có nghĩa vụ thúc đẩy và bảo vệ 
quyền đó.” Kê từ đấy, Hoa Ky đã tập trung vào việc trói buộc các nước Mỹ 
Latinh với mình về kinh tế bằng cách phát triển các hiệp định thương mại đã 
có sẵn như Liên hiệp Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), và đề xuất 
những hiệp định khác như Thỏa thuận Tự do Thương mại Trung Mỹ 
(CAFTA). 


Do đó, sự thiếu ấm áp phát sinh trong các mối quan hệ lịch sử và kinh 
tế giữa Nam Mỹ và Bắc Mỹ dẫn tới tình cảnh khi Trung Quốc đến gõ, cánh 
cửa đã mở ra nhanh chóng. Bắc Kinh hiện đang bán hoặc tặng vũ khí cho 
Uruguay, Colombia, Chile, Mexico và Peru, mời chào các trao đổi quân sự. 
Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ quân sự với Venezuela 
mà ho hy vong mối quan hệ đó sẽ tôn tại lâu hơn cuộc cách mang Bolivia 
nếu và khi cuộc cách mạng này sụp đổ. Lượng vũ khí cấp cho Mỹ Latinh 
tương đối nhỏ nhưng có tác dụng bổ trợ cho những nỗ lực sử dụng quyền 
lực mềm của Trung Quốc. Tàu bệnh viện duy nhất của họ Peace Ark, đã đến 
thăm khu vực này vào năm 2011. Nó chỉ là một chiếc tàu ba trăm giường, 
thấp lùn nếu đem so với các phiên bản một ngàn giường của Hoa Kỳ vốn 
cũng đã ghé thăm, nhưng đó là một tín hiệu về ý định và một lời nhắc nhở 
rằng Trung Quốc đang ngày càng “thạo” món quyền lực mềm. 


Tuy nhiên, dù có thương mại của Trung Quốc hay không thì các nước 
Mỹ Latinh cũng vẫn bị khóa chặt không thể thoát khỏi vào một khu vực địa 
lý - có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ luôn là một tay chơi chính tại đây. 


Brazil, chiếm một phần ba điện tích đất đai Nam Mỹ, là ví dụ tốt nhất 


về điều đó. Nước này rộng gần như bằng Hoa Kỳ, và liên bang gồm hai 
mươi bảy tiểu bang của họ tương đương một khu vực lớn hơn hai mươi tám 


https://thuviensach.vn 


quốc gia EU kết hợp lại; nhưng không giống như EU, Brazil thiếu cơ sở hạ 
tầng để trở nên giàu có như họ. Một phần ba diện tích của Brazil là rừng 
rậm, nơi việc khai phá đất đai để phù hợp cho con người hiện đại sinh sống 
sẽ tốn kém đến mức đau đớn, và trong một số vùng còn là bất hợp pháp. Sự 
tàn phá rừng nhiệt đới Amazon là vấn đề sinh thái dài hạn cho toàn thế giới, 
nhưng nó cũng là một vấn đề trung hạn đối với Brazil: chính phủ để cho 
nông dân được phép “chặt và đốt” rừng và sau đó sử dụng là đất nông 
nghiệp. Nhưng đất đai bạc màu đến mức chỉ sau một vài năm là không thể 
trông trọt được nữa. Nông dân tiếp tục chặt phá thêm rừng nhiệt đới, và một 
khi rừng nhiệt đới bị chặt phá, nó sẽ không mọc lại được nữa. Khí hậu và đất 
đai vô cùng bất lợi cho sự phát triển nông nghiệp. 


Sông Amazon có thể giao thông đường thủy ở nhiều nơi, nhưng hai bờ 
sông là bùn lầy và vùng đất xung quanh gây khó khăn cho việc xây dựng. 
Vấn đề này cũng giới hạn nghiêm trọng diện tích đất đai có thể mang lại lợi 
nhuận. Trên vùng cao nguyên ở ngay dưới khu vực Amazon là thảo nguyên 
xavan, và trái lại, đó là một cầu chuyện thành công. Hai mươi lãm năm trước 
khu vực này được coi là không thích hợp cho nông nghiệp, nhưng công nghệ 
của Brazil đã biến nó trở thành một trong những khu vực sản xuất đậu tương 
lớn nhất thế giới, cùng với sự tăng trưởng trong sản xuất ngũ cốc - có nghĩa 
là Brazil đang trở thành một nhà sản xuất nông nghiệp quan trọng. 


Về phía nam thảo nguyên là vùng đất nông nghiệp truyền thống của 
Brazil. Giờ đây chúng ta đang nói về Chóp cực Nam (Southern Cone) của 
Nam Mỹ, dải đất mà Brazil chia sẻ với Argentina, Uruguay và Chile. Phần 
thuộc về Brazil tương đối nhỏ, là noi thực dàn Bồ Đào Nha đến sinh sống 
trước tiên, và mất ba trăm ngàn năm trôi qua trước khi cư dân có thể tiến ra 
khói khu trung tâm này và thuc sự phát triển dàn số khắp phần còn lại của 
đất nước. Cho đến ngày nay, hầu hét dân cư vẫn sống gần các vùng duyên 
hải, bất chấp quyết định kịch tính vào cuối những năm 1950 di dời thủ đô 
(trước đã là Rio de Janeiro) vài trăm dặm vào sâu trong nội địa, đến thành 


https://thuviensach.vn 


phố Brasilia được xây dựng với mục đích nỗ lực phát triển khu trung tâm 
của Brazil. 


Vùng trung tâm nông nghiệp phía nam có kích thước bằng Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha và Y kết hợp lại và bằng phẳng hơn nhiều so với phần còn 
lại của đất nước. Nơi đây được tưới tiêu tương đối tốt, nhưng phần lớn vùng 
này nằm sâu trong nội địa và thiếu các tuyến đường giao thông được phát 
triển thích đáng. 


Điều này cũng đúng với hầu hết đất nước Brazil. Nếu từ biển nhìn vào 
nhiều thành phố ven bién của Brazil, thường có một vách đá khổng lỗ cao 
vọt lên từ mặt nước không ở bên này thì ở bên kia của vùng đô thị, hoặc ở 
ngay phía sau nó. Được gọi là Grand Escarpment, vách dá này ngự trị nhiều 
phần của dải bờ bién Brazil; nó là đầu mút của cao nguyên có tên Tấm khiên 
Brazil (Brazilian Shield) tạo nên phần lớn vùng nội địa của Brazil. Bởi vì đất 
nước thiếu một đồng bằng duyên hải, nên để kết nối các thành phố duyên hải 
lớn, phải xây dựng các tuyến đường leo lên và vượt qua vách đá này, chạy 
dọc theo nó tới khu đô thị tiếp theo và sau đó leo trở xuống. Việc thiếu các 
tuyến đường bộ hiện đại tươm tất lại đi đôi với hiện trạng thiếu hụt tương tự 
các tuyến đường sắt. Đây không phải là điều kiện để có thể giao thương sinh 
lợi hoặc để thống nhất một không gian rộng lớn về mặt chính trị. 


Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. Brazil không có đường giao thông thắng 
tới các con sông của vùng Rio de la Plata. Con sông Plate đổ ra Đại Tây 
Dương ở địa phận Argentina, có nghĩa là trong hàng thế kỷ, các thương nhần 
vận chuyển hàng hóa của họ theo sông Plate đến Buenos Aires thay vì mang 
vác chúng trèo lên leo xuống Grand Escarpment để đến được các bến cảng 
kém phát triển của Brazil. Công ty tình báo địa chính trị Stratfor.com đóng 
trụ sở tại Texas ước tính rằng bảy bến cảng lớn nhất của Brazil cộng lại cũng 
chỉ có thể xử lý số hàng hóa mỗi năm ít hơn so với chỉ một cảng tại New 
Orleans của Hoa Kỳ. 


https://thuviensach.vn 


Do đó, Brazil thiếu khối lượng thương mại mà nước này mong muốn 
và, quan trọng không kém, hầu hết hàng hóa được di chuyển dọc theo tuyến 
đường bộ không đầy đủ của nó chứ không phải bằng đường sông, do đó làm 
tăng thêm chi phí. Về mặt tích cực, Brazil đang xây dựng hạ tầng giao thông 
của mình và mỏ khí đốt ngoài khơi mới được phát hiện sẽ giúp chi trả cho 
công việc này, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Bolivia và 
Venezuela. Tuy nhiên, Brazil sẽ cần có một nỗ lực lớn cỡ Hercules để vượt 
qua những bất lợi về mặt địa lý. 


Khoảng 25% người Brazil được cho là sống trong những khu ổ chuột 
favela nổi tiếng. Khi một phần tư dân số của đất nước rơi vào cảnh nghèo 
đói, đất nước đó rất khó trở lén giàu có. Điều này không có nghĩa là Brazil 
không phải là một thế lực đang vươn lên, chỉ là sự vươn lên của nước này sẽ 
bị hạn chế. 


Một lối tắt dẫn đến tăng trưởng có thể là quyền lực mềm, do đó Brazil 
nỗ lực để có được vị trí thường trực trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc 
và thói quen xây dựng các liên minh kinh tế khu vực chăng hạn như 
Mercosur, vốn kết nối lỏng lẻo các quốc gia như Brazil, Argentina, 
Paraguay, Uruguay và Venezuela với nhau. Vài năm một lần, thường do 
Brazil lãnh đạo, Nam Mỹ cố gắng khởi tạo phiên bản EU của họ - hóa thân 
mới nhất là UNASUR, trong đó gồm có mười hai quốc gia Nam Mỹ là thành 
viên. Trụ sở chính của tổ chức này ở Ecuador, nhưng Brazil là nước có tiếng 
nói to nhất. Ở điểm này, UNASUR giống như EU, có một trụ sở tại Bỉ và 
một thế lực hàng đầu tại Đức. Nhưng đến đây sự so sánh dừng lại. 
UNASUR có sự hiện diện ấn tượng trên Internet nhung nó giống một 
website bình thường hơn là một liên minh kinh tế. Các nước EU có các hệ 
thống chính trị và kinh tế tương tự nhau và hầu hết các thành viên đều dùng 
chung một loại tiền tệ, trong khi các nước Mỹ Latinh khác nhau về chính trị, 
kinh tế, tiền tệ, trình độ giáo dục và luật lao động. Họ cũng vượt qua những 
ngăn trở về khoảng cách, cũng như chiều cao của những ngọn núi và độ rậm 
rạp của những khu rừng nhiệt đới chia cắt họ. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng Brazil sẽ tiếp tục làm việc để tạo dựng một cường quốc Nam 
Mỹ bằng việc sử dụng sức mạnh ngoai giao và sức mạnh kinh tế đang gia 
tăng của mình. Về bản chất là không đối đầu, chính sách đối ngoại của 
Brazil chống lại sự can thiệp vào các quốc gia khác, và chiến tranh với bất 
kỳ nước láng giềng nào dường như là điều rất khó xảy ra. Nước này đã xoay 
xở để duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mười một quốc gia Nam Mỹ khác, 
mặc dù có chung đường biên giới với chín nước trong số đó. 


Có một tranh chấp biên giới với Uruguay, nhưng sự việc có vẻ sẽ 
không phát hỏa; và sự cạnh tranh giữa Brazil và Argentina dường như sẽ 
không được thể hiện ở bất kỳ nơi nào có ý nghĩa chính trị hơn là một sân 
bóng đá. Trong những năm gần đây, Brazil đã di chuyển các đơn vị quân đội 
ra khỏi biên giới với Argentina và đã thấy người láng giềng nói tiếng Tây 
Ban Nha của mình cũng đáp lại tương tự. Một tàu hải quán Argentina được 
chào đón vào một cảng Brazil, trong khi vài năm trước, một tàu hải quân 
Hoàng gia Anh lại bị từ chối cập cảng, vì vậy khiến Argentina rất hài lòng 
øiữa lúc nước này vẫn đang trong cuộc chiến ngoại giao với Vương quốc 
Anh về vấn đề quần đảo Falkland. 


Brazil cũng thuộc khối BRICS - một nhóm các quốc gia lớn được coi là 
đang vươn lên cả về mặt kinh tế và chính trị, nhưng trong khi từng nước 
thành viên có thể đang vươn lên, thì khái niệm này là thứ theo mốt thời 
thượng chứ chẳng có ý nghĩa thực tế. Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và 
Nam Phi không phải là một tập hợp về chính trị hay địa lý theo một cách 
thức có ý nghĩa, và các nước này có ít điểm chung với nhau. Nếu những chữ 
cái này ghép lại mà không phát âm thành một cái gì đó giống như một từ, thì 
có lẽ lý thuyết BRICS đã chăng được ai chú ý. BRICS tổ chức một hội nghị 
thường niên và Brazil đôi khi bắt liên lạc với Ấn Độ và Nam Phi về các vấn 
đề quốc tế như một thứ tiếng vọng mơ hồ của Phong trào Không liên kết 
thời Chiến tranh Lạnh, nhưng Brazil không tham gia với Nga và Trung Quốc 
trong lập trường đôi khi thù địch hướng đến Hoa Kỳ. 


https://thuviensach.vn 


Hai người không lồ Bắc Mỹ và Nam My đã chia tay nhau vào năm 
2013 vì một vấn đề vẫn còn nhức nhối ở Brazil. Tin tức mà Cơ quan An 
ninh Quốc gia Hoa Kỳ do thám được về Tổng thống Brazil đương nhiệm, 
Dilma Rousseff, đã khiến bà hủy bỏ một chuyến viếng thăm chính thức đến 
Washington. Việc không có một lời xin lỗi nào từ chính quyền Obama là 
minh chứng cho sự thực rằng Hoa Ky khó chịu với việc Trung Quốc thay 
thế họ trong vị trí đối tác thương mại chính của Brazil. Quyết định tiếp theo 
của Brazil về việc mua máy bay chiến đấu của Thụy Điển chứ không phải 
máy bay Boeing cho lực lượng không quân của mình được cho là xuất phát 
từ mối bất hòa kể trên. Tuy nhiên, hiện nay mối quan hệ giữa hai nhà nước 
phần nào đã hồi phục. Đối đầu không phải là phong cách của Brazil, không 
giống như Venezuela dưới thời Tống thống Chavez. Người Brazil biết thế 
giới nghĩ rằng họ là một cường quốc sắp nổi, nhưng họ cũng biết rằng thế 
lực của họ sẽ không bao giờ sánh kịp với Hoa Kỳ. Thế lực của Argentina 
cũng vậy; tuy nhiên, theo cách nào đó, Argentina có vị trí địa lý để có thể trở 
thành một quốc gia của Thế giới thứ nhất tốt hơn so với Brazil. Argentina 
thiếu kích thước và dân số để trở thành thế lực khu vực đứng đầu của châu 
Mỹ Latinh, một số phận dường như được an bài cho Brazil, nhưng nước này 
có đất đai màu mỡ để tạo ra một tiêu chuẩn sống có thể so sánh với các nước 
châu Âu. Điều đó không có nghĩa là Argentina sẽ đạt được tiềm năng này - 
đơn giản là nếu Argentina điều hành kinh tế đúng cách, địa lý sẽ cho phép 
nước này có được thế lực xưa nay nó chưa từng có. Nền tảng cho tiềm năng 
này được hình thành vào thế kỷ 19 với những chiến thắng quân sự trên đất 
Brazil và Paraguay, dẫn đến việc kiểm soát các vùng đồng bằng nông nghiệp 
của Rio de la Plata, hệ thống sông có thể giao thông, và do đó kiểm soát cả 
dòng chảy thương mại dọc dòng sông xuôi xuống cảng Buenos Aires. Đây 
thuộc số những bất động sản có giá trị bậc nhất trên toàn lục địa. Nó ngay 
lập tức mang lại cho Argentina một lợi thế kinh tế và chiến lược vượt trội so 
với Brazil, Paraguay và Uruguay - một lợi thế vẫn duy trì cho đến nay. 


https://thuviensach.vn 


Tuy nhiên Argentina không phải lúc nào cũng tận dụng được hết những 
lợi thế của mình. Một trăm năm trước, nước này nằm trong số mười nước 
giàu có nhất thế giới — vượt trên cả Pháp và Ý. Nhưng thất bại trong việc đa 
dạng hóa, một xã hội phân biệt tầng lớp và bất công, một hệ thống giáo dục 
nghèo nàn, một loạt các cuộc đảo chính và các chính sách kinh tế khác biệt 
nhau quá mức trong thời kỳ dân chủ kéo dài ba mươi năm qua vừa đã dẫn 
đến sự suy giảm mạnh mẽ của Argentina. 


Người Brazil có một câu nói đùa về những người hàng xóm hgm hinh, 
theo cách nhìn nhận của họ: “Chỉ những người tỉnh tế như vậy mới có thể 
tạo ra một mớ hỗn độn lớn đến như thế.” Argentina cần phải hiểu đúng tình 
thế, và một con bò chết có thể giúp cho nước này. 


Con Bò Chết, hay Vaca Muerta, là một thạch địa tầng dầu đá phiến, 
cùng với các khu vực dầu đá phiến khác của đất nước, có thể cung cấp nhu 
cầu năng lượng của Argentina trong một trăm năm mươi năm tới và vẫn dư 
thừa để xuất khẩu. Nó tọa lạc ở lưng chừng Argentina, trong vùng 
Patagonia, và phía tây tiếp giáp với Chile. Nó có kích thước sánh bằng nước 
Bỉ - có thể tương đối nhỏ so với một quốc gia, nhưng rất lớn so với một địa 
tầng đá phiến. Mọi chuyện có vé " thuận lợi, trừ phi ban phản đối nguồn 
năng, lượng sản xuất từ đá phiến - nhưng có một điểm bất lợi. Khai thác dầu 
từ đá phiến đòi hỏi đầu tư nước ngoài rất lớn, và Argentina không được coi 
là một quốc gia thân thiện cho đầu tư nước ngoài. 


Có nhiều dầu và khí hơn nữa về phía nam - thực tế, xa về phía nam đến 
mức nó nằm ngoài khơi, quanh các hòn đảo thuộc về người Anh từ năm 
1833. Và đó là vấn đề, và là một câu chuyện thời sự chưa bao giờ biến mất 
khỏi các bản tin. 


Cái mà người Anh gọi là Quần đảo Falkland thì người Argentina gọi là 


Las Malvinas, và khốn khổ cho bất kỳ người Argentina nào sử dung từ “F“. 
Sẽ là một hành vi phạm tội ở Argentina nếu in ra một bản đồ mô tả quần đảo 


https://thuviensach.vn 


này bằng một tên gọi nào khác ngoài “Islas Malvinas - Quần đảo Malvinas". 
Tất cả trẻ em tiểu học đều được dạy vẽ phác thảo hai hòn đảo chính, phía tây 
và phía đông. Việc giành lại “các cô em gái thất lạc” này là một sự nghiệp 
quốc gia cho các thế hệ kế tiếp của người Argentina, và là một sự nghiệp mà 
hầu hết các nước láng giềng Latinh của họ đều ủng hộ. 


Tháng Tư năm 1982, người Anh buông lỏng sự canh gác và chế độ độc 
tài quân sự Argentina đặt dưới quyền tướng Galtieri ra lệnh xâm chiếm quần 
đảo - đây được coi là một thành công lớn cho đến khi lực lượng đặc nhiệm 
Anh tiến vào tám tuần sau đó, nhanh chóng chấm dứt công cuộc của quân 
đội Argentina và tái chiếm lãnh thổ. Điều này dẫn đến sự sụp đổ của chế độ 
độc tài. 


Nếu cuộc xâm chiếm của Argentina xảy ra vào lúc này, nước Anh sẽ 
không có vị thế để chiếm lại quần đảo, vì nước này hiện không có tàu sân 
bay có thể hoạt động — một tình huống sẽ được khắc phục vào năm 2020, lúc 
đó cơ hội của Argentina sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, bất chấp sự hấp dẫn 
của dầu mỏ và khí đốt, cuộc xâm chiếm Falkland của Argentina là không 
khả thi vì hai lý do sau: 

Thứ nhất, Argentina hiện nay là một nền dân chủ và biết rằng đại đa số 
người dân đảo Falkland muốn ở lại dưới quyền kiểm soát của Anh; thứ hai, 
người Anh, chim sợ cành cong, sẽ cảnh giác gấp đôi. Họ có thể tạm thời 
thiếu một tàu sân bay để bơi tám ngàn đặm xuống Nam Đại Tây Dương, 
nhưng hiện tại họ có vài trăm lính bộ binh trên đảo, cùng với các hệ thống 
radar tiên tiến, tên lửa đất đối không, bốn máy bay phản lực Eurofighter và 
cả một tàu ngầm tấn công hạt nhân rình rập gần đó suốt ngày. Anh có ý định 
ngăn chặn ngay thậm chí không để Argentina nghĩ rằng họ có thể đến được 
bờ biển, đừng nói đến việc chiếm quần đảo. 


Lực lượng không quân Argentina sử dụng những chiếc máy bay lạc hậu 


vài thập kỷ so với Eurofighter, và chính sách ngoại giao của Anh đã đảm 
bảo rằng mọi nỗ lực của Argentina nhằm mua các máy bay mới hơn từ Tây 


https://thuviensach.vn 


Ban Nha đã bị dập tắt. Việc mua hàng từ Hoa Kỳ không có cơ may thành 
công do mối quan hệ đặc biệt giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỷ, đôi khi quả 
thực là rất đặc biệt: do đó, khả năng Argentina tổ chức một cuộc tấn công 
khác trước năm 2020 là tất ít ói. 


Tuy nhiên, điều đó sẽ không xoa dịu cuộc chiến ngoại giao, và 
Argentina đã mài sắc vũ khí của mình trên mặt trận đó. Buenos Aires đã 
cảnh báo rằng bất kỳ công ty dầu khí nào khoan dầu ở Falkland/Malvinas 
đều không thể đấu thầu khai thác dầu đá phiến trong khu mỏ Vaca Muerta tại 
Patagonia. Nước này thậm chí đã thông qua một đạo luật đe dọa phạt tiền 
hoặc phạt tù đối với những người thăm dò thềm lục địa của Falkland mà 
không có sự cho phép của nhà nước. Điều này đã khiến nhiều công ty dầu 
khí lớn ra đi, nhưng tất nhiên, người Anh thì không. Tuy nhiên, bất cứ ai 
thăm dò nguồn của cải giàu tiềm năng ẩn dưới bién Nam Đại Tây Duong 
đều đang hoạt động tại một trong những môi trường kinh doanh khác nghiệt 
nhất. Khu vực đó khá lạnh và gió lớn, biển thì động. 


Chúng ta đã đi xa hết mức có thể về phía nam trước khi đến những 
hoang địa đóng băng của Nam cực. Trong khi nhiều quốc gia muốn kiểm 
soát vùng này, sự kết hợp của môi trường cực kỳ khắc nghiệt với Hiệp ước 
Nam cực và việc thiếu tài nguyên có thể khai thác được và có giá trị, đã 
cùng nhau ngăn cản sự cạnh tranh công khai, ít nhất cho tới hiện tại. Không 
thể nói điều tương tự về vùng đối diện phía bắc của nó. Từ Nam cực di 
thằng lên đến vùng cực Bắc của địa cầu, bạn đến một nơi được định sẵn để 
trở thành chiến trường ngoại giao trong thế kỷ 20, vì các quốc gia lớn và nhỏ 
đều cố gắng đạt tới điểm cực ở đó: Bắc cực. 


https://thuviensach.vn 


Chương Mười: Bặc cực 
“Có hai loại vấn đề về Bắc cực, tưởng tượng và thực tế. Trong hai loại 


đó, loại tưởng tượng là thực tế nhất. ” 
Vilhjalmur Stefansson, Bắc cực trong đời thực và trong truyện kể. 


https://thuviensach.vn 


pact - | 
v 5 - EE 


Eur POTE I Li 
AX 


a | MES D y i 9n; 
Bine wi | LA fer 


Arctic 


1 ủ:tnlin4 
gu Iuli 


Khi người tuyết gu ho sé ` với toàn bộ sức mạnh. Ai có sức mm 
Người Nga. Không kẻ nào khác có sự hiện diện nhiều và manh như vậy 


https://thuviensach.vn 


trong khu vực này, hoặc được chuẩn bị tốt như vậy để đối phó với sự khắc 
nghiệt của hoàn cảnh. Tất cả các quốc gia khác đều đang tụt lại phía sau và, 
còn trong trường hợp của Hoa Kỳ, họ dường như không cố gắng bắt kịp: 
Hoa Kỳ là một quốc gia vùng Bắc cực mà không có chiến lược Bắc cực nào 
trong một khu vực đang nóng lên. 


Những ảnh hưởng của hiệu ứng ấm lên toàn cầu hiện nay đang diễn ra 
ở Bắc cực nhiều hơn bao giờ hết: băng tan chảy, cho phép con người dễ 
dàng tiếp cận khu vực này hơn, cùng với việc phát hiện những vỉa năng 
lượng và sự phát triển công nghệ để khai thác chúng - tất cả đều khiến các 
quốc gia vùng Bắc cực tập trung chú ý đến những được và mất tiềm năng có 
thể có từ môi trường khó khăn nhất thế giới này. Nhiều quốc gia trong khu 
vực có những tuyên bố lãnh thổ cạnh tranh nhau nhưng vẫn không bận tâm 
đến việc theo đuổi chúng — cho đến giờ. Nhưng có rất nhiều thứ để tuyên bố, 
và rất nhiều thứ để tranh cãi. 


Cái tên “bắc cực” (arctic) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “arktikos”, có 
nghĩa là “gần loài gấu”, ám chỉ đến chòm Gấu Lớn (Đại Hùng Tỉnh) có hai 
ngôi sao cuối cùng chỉ về phía sao Bác Dàu. 


Bắc Băng Dương có diện tích 5,4 triệu dặm vuông; điều này có thể làm 
cho nó trở thành đại dương nhỏ nhất thế giới, nhưng nó vẫn lớn gần bằng 
nước Nga, và gấp rưỡi kích thước của Hoa Ky. Các thầm lục địa dưới đáy 
đại dương, về tỷ lệ, chiếm nhiều điện tích hơn so với bất kỳ đại dương nào 
khác, đó là một trong những lý do tại sao thật khó có thể đồng ý về các khu 
vực chủ quyền. 


Bắc cực bao gồm các phần đất thuộc về Canada, Phần Lan, Greenland, 
Iceland, Nauy, Nga, Thụy Điển và Hoa Ky (Alaska). Đó là một vùng đất của 
các thái cực: trong một thời gian ngắn vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 26 
độ C ở một số nơi, nhung trong một thời gian dài vào mùa đông, nó giám 
xuống dưới âm 45 độ C. Có những vách đá bị chà xát bởi gió lạnh, những 


https://thuviensach.vn 


vịnh hẹp ngoạn mục, những hoang mạc vùng cực và thậm chí cả sông ngòi. 
Đó là nơi mà sự thù nghịch cao độ và vẻ đẹp hùng vĩ đã hớp hồn con người 
trong hàng ngàn năm qua. 


Chuyến thám hiểm đầu tiên được chi nhận vào năm 330 trước công 
nguyên bởi một nhà hàng hải người Hy Lạp tên là Pytheas của thành 
Massilia, người đã tìm thấy một vùng đất la gọi là “Thule”. Trở về quê nhà ở 
Địa Trung Hải, rất ít người tin vào những câu chuyện đáng kinh ngạc của 
ông về phong cảnh độc một màu trắng, vùng biển đóng băng và những sinh 
vật lạ bao gồm những con gấu trắng lớn; nhưng Pytheas chỉ là người đầu 
tiên trong vô số những người qua nhiều thế kỷ đã phi lại sự kỳ diệu của Bắc 
cực và bị khuất phục bởi những cảm xúc mà nó gợi lên. 


Nhiều người cũng không chịu nổi cái hoàn cảnh thiếu thốn của nó, đặc 
biệt là những người thám hiểm di tới ria tận cùng của thế giới mà loài người 
đã biết rõ để tìm kiếm những gì mà những kẻ hay ngờ vực gọi là Hành lang 
Tây Bắc “huyền thoại” xuyên qua Bắc Băng Dương, nối Đại Tây Dương với 
Thái Bình Dương. Một ví dụ là Henry Hudson. Có lẽ vịnh biển lớn thứ hai 
trên thế giới đã được đặt tên theo tên ông, nhưng trở lại năm 1607, có lé ông 
sẽ thích sống an hưởng tuổi già hơn là bị thả trôi lênh đênh và suýt bị giết 
bởi một thủy thủ đoàn nổi loạn vì chán ngấy những chuyến đi thám hiểm 
của ông. 


Còn về việc ai là người đầu tiên đến “Cực Bắc”, hừm, đó là một câu 
hỏi khó, mặc dù có một điểm cố định trên địa cầu biểu thị vị trí của nó, 
nhưng việc mặt băng bên dưới chân bạn liên tục di chuyển, và không có 
thiết bị định vị toàn cầu GPS, thật khó để nói chính xác bạn đang ở đâu. Sir 
Edward Parry, không có GPS, đã cố gắng làm điều đó vào năm 1827, nhưng 
băng di chuyển về phía nam nhanh hơn ông có thể di chuyển về phía bắc và 
thành ra cuối cùng ông di giật lùi; nhưng ít ra ông đã sống sót. 


https://thuviensach.vn 


Thuyền trưởng Sir John Franklin ít may mắn hơn khi cố vượt qua đoạn 
đường không thể di lại cuối cùng của Hành lang Tây Bắc vào năm 1845. Hai 
chiếc tàu của ông bị kẹt trong băng gần đảo King William thuộc quần đảo 
Canada. Tất cả một trăm hai mươi chín thành viên của đoàn thám hiểm đã 
thiệt mạng, một số thiệt mạng trên tàu, những người khác thiệt mạng sau khi 
rời tàu và bát đầu di về phía nam. Một số đoàn thám hiểm khác được phái đi 
để tìm kiếm những người sống sót nhưng họ chỉ tìm thấy một vài bộ xương, 
và nghe những câu chuyện từ những người thợ săn Inuit về hàng chục người 
da trắng đã chết trong khi đi bộ trong cảnh băng giá. Các con tàu biến mất 
hoàn toàn, nhưng năm 2014, công nghệ bắt kịp với địa lý và một nhóm tìm 
kiếm của Canada đã sử dụng sóng âm xác định được vị trí của một chiếc tàu, 
tàu HMS Erebus, dưới đáy biển của Hành lang Tây Bắc, và họ vớt lên được 
quả chuông của con tàu. 


Số phận của đoàn thám hiểm Franklin đã không ngăn cản được vô số 
kẻ mạo hiểm khác cố gắng tìm đường vượt xuyên qua quần đảo Bắc cực, 
nhưng mãi đến năm 1905, nhà thám hiểm vĩ đại người Na Uy Roald 
Amundsen đã vẽ con đường ông đã vượt qua quần đảo Bắc cực trên một con 
tàu nhỏ hơn chỉ với năm thủy thủ. Ông di ngang qua đảo King William, 
xuyên qua eo biển Bering và vào Thái Bình Dương. Ông biết rằng mình đã 
đến đích khi phát hiện một tàu săn cá voi từ San Francisco đến từ hướng 
khác. Trong cuốn nhật ký, ông thú nhận những cảm xúc vui mừng đã làm 
cho ông khỏe hơn, một sự kiện có lẽ cũng hiếm hoi gần như thành tích vĩ đại 
của ông: “Hành lang tây Bắc đã được thực hiện. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi 
- vào lúc đó đã được hoàn thành. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong cổ 
họng: tôi hơi căng thắng và kiệt sức - đó là điểm yếu trong tôi - nhưng tôi 
cảm thấy nước mắt mình trào dâng nơi khóe mắt.” 


Hai mươi năm sau, ông quyết định rằng mình muốn trở thành người 
đầu tiên bay qua Bắc cực, mặc dù dễ dàng hơn là đi bộ qua nó, nhưng đó 
vẫn là một kỳ tích đáng kể. Cùng với hoa tiêu người Ý Umberto Nobile và 
mười bốn người trong phi hành đoàn, ông đã đưa một quả khí cầu có kiểu 


https://thuviensach.vn 


kết cấu vỏ nửa cứng bay qua vùng băng giá và thả xuống những lá cờ Na 
Uy, Ý và Hoa Kỳ từ độ cao khoảng chín mươi mét. Điều này có thể là một 
nỗ lực anh hùng, nhưng trong thế kỷ 21, nó không được coi như là cơ sở 
pháp lý cho bất kỳ tuyên bố sở hữu nào của ba quốc gia trên đối với khu vực 
này. 


Điều đó cũng áp dụng cho nỗ lực ấn tượng của Shinji Kazama từ Nhật 
Bản, vào năm 1987 đã trở thành người đầu tiên tiếp cận Bắc cực trên một 
chiếc xe máy. Kazama đã vô cùng can đảm, vì đã không nương theo một 
chóp băng đang co rút. Ông là loại người đi trong bão tuyết để ghi dấu vào 
sử sách, nhưng không nghi ngờ rằng ngày nay có ít tuyết hơn để vượt qua. 


Việc băng đang lùi xa dần không còn là một câu hỏi nữa - hình ảnh vệ 
tỉnh trong thập niên qua cho thấy rõ ràng diện tích băng đang thu hẹp - chỉ 
có nguyên nhân là còn chưa sáng tỏ. Hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng 
không chỉ các chu kỳ khí hậu tự nhiên, mà con người cũng phải chịu trách 
nhiệm, và việc khai thác sắp tới những gi mới được phát hiện sẽ làm cho nó 
tăng tốc. Các làng mạc dọc theo vùng duyên hải Bering và Chukchi đã phải 
di dời vì bờ biển bị xói lở và đất săn bắn bị mất. Hiện tượng tái bố trí sinh 
học đang diễn ra. Gấu và cáo Bắc cực đang di cư, hải mã cạnh tranh đất 
sống với nhau, và những bầy cá không biết đến ranh giới lãnh thổ, đang di 
chuyển về phía bắc, làm cạn kiệt nguồn dự trữ của một số quốc gia nhưng 
gia tăng nguồn lợi cho một số quốc gia khác. Cá thu và cá tuyết Đại Tây 
Dương hiện đang xuất hiện trong những lưới đánh cá Bắc Cực. 


Ảnh hưởng của băng tan sẽ không chỉ được cảm nhận ở Bắc cực: các 
nước ở xa như Maldives, Bangladesh và Hà Lan có nguy cơ lũ lụt cao hơn 
khi băng tan và mực nước biển dâng cao. Những hiệu ứng nối tiếp này là lý 
do tại sao Bắc cực là một vấn đề toàn cầu, không chỉ là một vấn đề khu vực. 


https://thuviensach.vn 


Tàu chở khí thiên nhiên hoá lỏng có khả năng phá băng được dùng vận chuyen khí đốt 
từ một kho cảng của Nga sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10/2017. Do đó, mùa vận 
chuyển hàng hải Âu-Á qua Bắc Cực có thể kéo dài hơn kế hoạch 6 tháng. 


— Hành lang Tây Bắc = Tuyến Biển Bắc Các tuyến khác 


Nguồn: ¿1 REUTERS ; Trung tâm Dữ liệu Bắc cực; 
Trung tâm Dữ liệu Băng Tuyết Quốc gia Hoa Kỳ (9 


Vielnam News Agency 


http:// infographics.vn 


https://thuviensach.vn 


Có thể thấy rõ ràng từ những hinh ảnh vệ tinh là băng ở Bác cực dang 
lùi xa dần, khiến cho các tuyến đường biển qua khu vực này dễ dàng hơn 
trong khoảng thời gian dài hơn của năm. 


Khi băng tan chảy và lãnh nguyên lộ ra, hai điều có khả năng xảy đến 
sẽ đẩy nhanh quá trình ngả màu xám của chóp băng. Chất thải từ các hoạt 
động công nghiệp xảy ra không tránh khỏi sẽ tồn đọng lại trên tuyết và băng, 
tiếp tục làm suy giảm diện tích vùng phản xạ nhiệt của Hành lang Tây Bắc. 
Mặt đất màu sậm hơn và mặt nước không đóng băng sẽ hấp thụ nhiệt nhiều 
hơn băng tuyết chúng thay thế, do đó làm tăng kích thước của vùng tối màu. 
Điều này được gọi là hiệu ứng Albedo, và mặc dù có những ảnh hưởng tiêu 
cực, nó cũng có điểm tích cực: vùng lãnh nguyên ấm dần sẽ cho phép thực 
vật tăng trưởng tự nhiên và cây trồng nông nghiệp phát triển mạnh hơn, giúp 
người dân địa phương tìm được những nguồn thực phẩm mới. 


Mặc dù vậy, không có cách nào thoát khỏi viễn cảnh rằng một trong 
những vùng hoang sơ vi đại cuối cùng của thế giới sắp sửa thay đổi. Một số 
mô hình dự đoán khí hậu cho biết rằng đến cuối thế kỷ này, Bắc cực sẽ 
không đóng băng vào mùa hè; có một vài dự đoán rằng việc đó có thể xảy ra 
sớm hơn nhiều. Điều chắc chắn là, bất kể diễn tiến nhanh chóng và sự thu 
giám kịch tính ở mức độ nào, nó đã bắt đầu xảy ra. 


Sự tan chảy của chóp băng đã cho phép tàu chỗ hàng thực hiện hành 
trình xuyên qua Hành lang Tây Bắc của quần đảo thuộc phần Canada trong 
vài tuần mùa hè mỗi năm, do đó rút ngắn thời gian ít nhất một tuần cho việc 
vận chuyển từ châu Âu sang Trung Quốc. Chuyến tàu hàng đầu tiên không 
cần tàu phá băng hộ tống đã trong năm 2014. Nunavik chở hai mươi ba ngàn 
tấn quặng nickel từ Canada đến Trung Quốc. Tuyến đường Bắc cực ngắn 
hơn 40% và đi qua vũng nước sâu hơn tuyến kênh đào Panama. Điều này 
cho phép tàu bè chở hàng hóa nhiều hơn, tiết kiệm được hàng chục ngàn đô 
la chỉ phí nhiên liệu và giảm một ngàn ba trăm tấn lượng khí thải nhà kính 


https://thuviensach.vn 


của tàu bè. Đến năm 2040, tuyến đường này dự kiến sẽ mở hai tháng mỗi 
năm, làm biến đổi các tuyến liên kết thương mại trên khắp “Vùng cận Cực 
Bắc” và gây ra các hiệu ứng dây chuyền với các tuyến đường ở xa như Ai 
Cập và Panama, cụ thể là ảnh hưởng đến doanh thu mà các nước này được 
hưởng từ kênh đào Suez và Panama. 


Tuyến đường Bắc-Đông, hoặc tuyến biển Bắc như người Nga gọi nó, 
bao bọc bờ biển Siberia, hiện cũng mở cửa vài tháng mỗi năm và đang trở 
thành một tuyến đường biển ngày càng sôi động. 


Băng tan chảy làm lộ ra những nguồn của cải tiềm tàng khác. Người ta 
cho rằng số lượng lớn khí đốt tự nhiên và trữ lượng dầu mỏ chưa được khai 
thác hán là nằm tai Bác cực trong các khu vực hiện nay có thể tiếp cận được. 
Trong năm 2008, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính trữ lượng bốn 
mươi hai nghìn tỷ mét khối khí tự nhiên, bốn mươi tư tỷ thùng khí đốt hóa 
lỏng tự nhiên và chín mươi tỷ thùng dầu thô có tại Bác cực, phần lớn nằm 
ngoài khơi. Khi nhiều vùng Bắc cực trở nên dễ tiếp cận hơn, các trữ lượng 
vàng, kẽm, niken và sắt cũng được phát hiện thêm tại từng vùng của Bắc 
Cực. 


ExxonMobil, Shell và Rosneft thuộc nhóm những gã khống lồ trong 
ngành năng lượng đang xin cấp giấy phép và bát đầu khoan thăm dò. Các 
quốc gia và công ty chuẩn bị nỗ lực để khai thác được những của cải đó sẽ 
phải đối phó với một bầu khí hậu mà phần lớn thời gian trong năm là những 
đêm dài vô tận, biển đóng băng ở độ sâu hơn hai mét và nơi đây, khi mặt 
nước lộ ra, sóng có thể cao tới mười hai mét. 


Đó sẽ là công việc bẩn thỉu, khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt đối với 
bất cứ ai hy vọng hoạt động quanh năm. Công việc đó cũng đòi hỏi sự đầu 
tư lớn. Ở nhiều nơi sẽ không thể đặt các đường ống dẫn khí, và việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng hóa lỏng khí đốt phức hợp trên mặt biển, đặc biệt trong 
điều kiện khó khăn, là rất tốn kém. Tuy nhiên, lợi ích tài chính và chiến lược 


https://thuviensach.vn 


đạt được đồng nghĩa với việc những tay chơi lớn sẽ cố gắng tuyên bố chủ 
quyền trên vùng lãnh thổ Bắc cực và bắt đầu khoan thăm dò, và những hậu 
quả tiêm ẩn về môi trường không thể ngăn trở họ. 


Nhưng tuyên bố chủ quyền không dựa trên lá cờ của những nhà thám 
hiểm đầu tiên mà dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 
(UNCLOS). Công ước khăng định rằng một quốc gia đã ký kết Công ước có 
chủ quyền kinh tế từ bờ biển nước sở tại cho tới giới hạn hai trăm hải lý (trừ 
phi giới hạn này xung đột với giới hạn của một quốc gia khác), và có thể 
tuyên bố đó là Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Do vậy, dầu và khí đốt trong 
khu vực này được coi là thuộc về quốc gia đó. Trong một số trường hợp nhất 
định và tùy thuộc các bằng chứng khoa học liên quan đến thêm lục địa của 
một quốc gia, quốc gia đó có thể áp dụng việc mở rộng "EEZ" đến 350 hải 
lý tính từ bờ biển của mình. 


Sự tan chảy của băng Bắc cực đang mang đến một thái độ cứng rắn hơn 
từ tám thành viên của Hội đồng Bắc cực, diễn đàn nơi mà địa chính trị trở 
thành địa chính trị vùng cực. 


“Ngũ quốc Bắc cực” (Arctic Five), năm quốc gia có biên giới trên Bắc 
Bằng Dương, là Canada, Nga, Hoa Ky, Na Uy và Dan Mach (do trách nhiệm 
của nước này đối với Greenland). Iceland, Phần Lan và Thuy Điển cũng 
tham gia với tư cách thành viên đầy đủ. Mười hai quốc gia khác có tu cách 
quan sát viên thường trực đã công nhận “chủ quyền và quyền tài phán của 
các nước Bắc cực “ trong khu vực, cùng với các tiêu chí khác. Ví dụ, tại Hội 
đồng Bắc cực 2013, Nhật Bản và Ấn Độ là hai nước đã tài trợ cho các cuộc 
thám hiểm khoa học Bắc cực, còn Trung Quốc, có cơ sở nghiên cứu khoa 
học trên các hòn đảo Nauy cũng như một tàu phá băng hiện đại, đã được cấp 
tư cách Quan sát viên. 


Tuy nhiên, có những quốc gia không có mặt trong Hội đồng nói rằng 
họ có mối quan tâm hợp pháp trong khu vực, và vẫn còn nhiều tranh luận 


https://thuviensach.vn 


rằng theo lý thuyết về “di sản chung của nhân loại”, vấn đề Bắc cực nên 
được mở rộng cho tất cá mọi quốc gia. 


Hiện tại có ít nhất chín tranh chấp pháp lý và tuyên bố chủ quyền ở Bắc 
Băng Dương, tất cả đều phức tạp về mặt pháp lý và một số có khả năng gây 
ra những căng tháng nghiêm trọng giữa các quốc gia. Một trong những 
tuyên bố ngang ngược nhất đến từ người Nga: Moscow đã cắm xuống tận 
đáy biển một cột mốc. Trong năm 2007, nước này đã phái hai tàu ngầm có 
người lái lặn 4.260 mét dưới mặt biển tới đáy của Bắc cực và cắm một ngọn 
cờ Nga bằng titan chống gỉ như một tuyên bố về tham vong. Theo nhu 
nguồn tin được biết, lá cờ Nga vẫn còn “tung bay“ dưới đó cho tới giờ. Một 
nhóm chuyên gia cố vấn của Nga đẩy vấn đề đi xa hơn bằng cách gợi ý rằng 
Bắc cực nên được đổi tên. Không cần suy nghĩ nhiều, họ đã đưa ra một cái 
tên thay thế: “Đại dương Nga“ (Russian Ocean). 


Ở một chó khác, Nga lập luận rằng đải Lomonosov ngoài khơi bờ biển 
Siberia của nước này là một phần mở rộng của thêm lục địa Siberia, và do 
đó thuộc chủ quyền của Nga. Đây là một vấn đề đối với các quốc gia khác, 
vì sự thực là dải Lomonosov kéo đài một mạch cho đến tận Cực Bắc. Nga và 
Na Uy đặc biệt vướng mắc ở biển Barents. Na Ủy tuyên bố dải Gakkel trên 
biến Barents là một phần mở rộng của đặc khu kinh tế của nước này, nhưng 
Nga không chấp nhận điều đó, và họ có tranh chấp cụ thể về quần đảo 
Svalbard, điểm cực bắc trên Trái đất nơi có một quần thể dân cư sinh sống. 
Hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế đều công nhận các hòn đảo đó 
thuộc chủ quyền của Na Ủy, nhưng đảo lớn nhất, Spitsbergen, có dân di cư 
Nga ngày càng tăng, sống tụ tập quanh ngành khai thác than ở đó. Các mỏ 
này không sinh lợi, nhưng cộng đồng Nga tại đó được sử dụng như một 
công cụ hữu ích trong việc tiếp tục tuyên bố chủ quyền của Moscow trên tất 
cả quần đảo Svalbard. Đến một thời điểm Nga lựa chon, họ có thể gây căng 
thăng và biện minh cho hành động của mình bằng cách sử dụng các tuyên bố 
địa chất và “tình hình thực tế“ của cụm dân cư Nga. 


https://thuviensach.vn 


Na Uy, một quốc gia NATO, biết điều gì đang đến và đã đưa vùng Cận 
cực Bắc vào chính sách đối ngoai ưu tiên. Lực lượng không quân Na Uy 
thường xuyên chán các máy bay chiến đấu Nga tiếp cận biên giới nước này; 
những căng tháng gia tăng đã khiến Na Uy di chuyển trung tâm của hoạt 
động quân sự từ phía nam đất nước lên phía bác, và đang xây dựng một Tiểu 
đoàn Bắc cực. Canada đang tăng cường khả năng chiến đấu trong thời tiết 
lạnh, và Đan Mạch cũng đã phản ứng với màn phô trương cơ bắp của 
Moscow bằng cách thiết lập một Lực lượng Phản ứng Bắc cực. 


Trong khi đó, Nga đang xây dựng một Quân đội Bắc cực. Sáu căn cứ 
quân sự mới đang được xây dựng đồng thời mở cửa lại một số cơ sở được 
bảo tồn từ Chiến tranh Lạnh, như trên quần đảo Novosibirsk, và các đường 
băng đang được cải tạo. Một lực lượng ít nhất sáu ngàn binh sĩ chiến đấu 
được chuãn bị sẵn sàng cho khu vực Murmansk và sé bao gồm hai lữ đoàn 
bộ binh cơ giới được trang bị xe trượt tuyết và tàu đệm hơi. 

Không phải ngẫu nhiên mà Murmansk hiện nay được gọi là “cửa ngõ 
năng lượng phía bắc của Nga” và Tổng thống Putin đã có phát biểu liên 
quan đến nguồn năng lượng rằng, “Các mỏ ngoài khơi, đặc biệt là ở Bắc 
cực, sẽ chăng quá lời khi nói rằng đây là nguồn dự trữ chiến lược của chúng 
ta cho thế kỷ 21.” 


Lữ đoàn Murmansk sẽ là lực lượng Bắc cực thường trực tối thiểu của 
Moscow, nhưng Nga đã chứng minh khả năng chiến đấu trong thời tiết lạnh 
vào năm 2014 với một trận diễn tập bao gồm 155.000 binh sĩ và hàng ngàn 
xe tăng, máy bay phản lực và tàu chiến. Bộ Quốc phóng Nga cho biết nó lớn 
hơn các cuộc diễn tập từng thực hiện trong Chiến tranh Lạnh. 


Trong trò chơi chiến tranh này, quân đội Nga được giao nhiệm vụ đẩy 
lùi cuộc xâm lược của một cường quốc nước ngoài có tên là “Missouri”, 
đích thị là chỉ Hoa Kỳ. Kịch bản nói rằng quân đội Missouri đổ bộ vào 
Chukotka, Kamchatka, quần đảo Kuril và Sakhalin để hỗ trợ cho một lực 


https://thuviensach.vn 


lượng châu Á không được nêu tên đã đụng độ với Nga. Lực lượng vô danh 
đó là Nhật Bản, và theo kịch bản, cuộc xung đột bị kích động bởi một tranh 
chấp lãnh thổ được các nhà phân tích cho rằng liên quan đến quần đảo Kuril. 
Việc phô trương ý định bằng quân sự sau đó đã được nhấn mạnh bằng chính 
trị khi Tổng thống Putin lần đầu tiên dua khu vực Bắc cực vào không gian 
ảnh hưởng của Nga trong học thuyết chính sách đối ngoại chính thức của 
nước này. 


Bất chấp sức mạnh kinh tế của Nga đang giảm sút, dẫn đến cắt giảm 
ngân sách ở nhiều cơ quan chính phủ, ngân sách quốc phòng của nước này 
vẫn tăng và một phần là để chỉ trả cho việc tăng cường sức mạnh quân sự 
Bắc cực diễn ra từ nay đến năm 2020. Moscow đã có kế hoạch cho tương 
lai, có sẵn cơ sở hạ tầng từ quá khứ và lợi thế về vị trí. Như Melissa Bert, 
một chỉ huy lực lượng Tuần duyên Hoa Ky (US Coast Guard), nói với Trung 
tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington: “Họ có các thành phố 
ở Bác cực, chúng ta chỉ có làng mac." 


Tất cả điều này, theo nhiều cách, là sự tiếp tục hoặc ít nhất là sự phục 
hồi của các chính sách Bác cực trong Chiến tranh Lạnh của Nga. Nga biết 
rằng NATO có thể bóp nghẹt Ham đội Baltic của họ bằng cách phong tỏa eo 
biến Skagerrak. Khả năng phong tỏa tiềm tàng này càng phức tạp bởi thực tế 
là Hạm đội biển Bắc của Nga tại Bắc cực chỉ có được một trăm tám mươi 
dặm nước không đóng băng tính từ đường bờ biển Kola cho đến chóp băng 
Bác cuc. Từ hành lang hẹp này, Nga phải vượt bién Na Uy và sau đó ngang 
qua bàn tay sắt tiềm tàng nơi khoảng trống GIUK (Greenland, Iceland và 
Anh) để đến Đại Tây Dương. 

Trong Chiến tranh Lạnh, khu vực này được NATO biết đến như một 
“Sát Khu” (Kill Zone), vì đây là nơi các máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của 
NATO dự tính sẽ tóm được ham đội Liên Xô. 


Ta tua nhanh thời gian để tiến tới cuộc Chiến tranh Lạnh mới với các 
chiến lược vẫn được giữ nguyên như cũ, ngay cả nếu hiện nay Hoa Kỳ đã rút 


https://thuviensach.vn 


quân khỏi Iceland, đồng minh NATO của ho. Iceland không có lực lượng vũ 
trang của riêng mình và việc Hoa Kỳ rút quân được chính phủ Iceland mồ tả 
là “tầm nhìn thiển cận”. Trong một bài phát biểu tại Hội đồng Đại Tây 
Dương Thụy Điển, bộ trưởng Tu pháp Iceland Bjöm Bjarnason cho biết: 
“Một sự hiện diện quân sự nhất định cần được duy trì trong khu vực, nhằm 
gửi đi tín hiệu về lợi ích và tham vọng của một quốc gia trong một khu vực 
nhất định, vì một khoảng trống quân sự có thể bị hiểu lầm là sự thiếu vắng 
lợi ích quốc gia và quyền ưu tiên quốc gia. “ 


Tuy nhiên, chí ít là hơn một thập niên nay, Bắc cực rõ ràng là một ưu 
tiên đối với Nga không cùng một cách như đối với Hoa Kỳ. Điều này được 
phản ánh ở mức độ quan tâm của cả hai nước đối với khu vực này, hoặc 
trong trường hợp của Hoa Kỳ, sự tương đối thiếu quan tâm của nước này kể 
từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ. 


Phải mất tới một tỷ đô la và mười năm để đóng một chiếc tàu phá băng. 
Nga rõ ràng là lực lượng Bắc cực hàng đầu với đội tàu phá băng lớn nhất thế 
giới, tổng cộng ba mươi hai chiếc, theo tap chí Tuần duyên Hoa Kỳ năm 
2013. Sáu chiếc trong số đó chạy bằng năng lượng hat nhân, là phiên bản 
duy nhất trên toàn cầu, và Nga cũng có kế hoạch tung ra chiếc tàu phá băng 
mạnh nhất thế giới vào năm 2018. Nó sẽ có khả năng phá tan mặt băng dày 
hơn ba mét và kéo tàu chở dầu với trọng lượng lên đến bảy mươi ngàn tấn 
qua các cánh đồng băng. 


Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ chỉ có một hạm đội gồm một tàu phá băng 
hạng nặng còn đang hoạt động được, tàu USS Polar Star, giảm từ tám chiếc 
mà nước này sở hữu trong thập niên 1960, và không có kế hoạch đóng thêm 
một con tàu nào khác. Năm 2012, Hoa Kỳ phải nhờ cậy một tàu phá băng 
Nga để tiếp tế cho cơ sở nghiên cứu của họ ở Nam cực, đó là một thắng lợi 
của sự hợp tác hai siêu cường, nhưng đồng thời là một biểu hiện vẻ sự tụt 
hậu của Hoa Kỳ. Không có quốc gia nào khác lại không thể hiện một thách 
thức: Canada có sáu tàu phá băng và đang đóng một chiếc mới, Phần Lan có 


https://thuviensach.vn 


tám, Thụy Điển bảy và Đan Mạch bốn. Trung Quốc, Đức và Na Uy mỗi 
nước một chiếc. 


Mùa thu năm 2015, Tổng thống Obama đã thực hiện chuyến đi đầu tiên 
của một tổng thống đương nhiệm tới Alaska và đã kêu gọi đóng thêm nhiều 
tàu phá băng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây gần như là một nhận xét thoảng 
qua trong một chuyến di được hoạch dinh xung quanh vấn đề biến đổi khí 
hậu. Các khía cạnh an ninh và năng lượng của Bắc cực hầu như không được 
đề cập. Washington vẫn còn tụt hậu so với tình hình chung, một điều mà 
cuộc bầu cử chọn ra Tổng thống Trump cũng không làm thay đổi. 

Hoa kì có một vấn đề khác. Nước này đã không phê chuẩn hiệp ước 
UNCLOS, do đó trên thực té họ đang nhường lai hai trám ngàn dặm vuông 
lãnh thổ dưới đáy biển thuộc Bắc cực, vì họ không tuyến bố chủ quyền cho 
một EEZ (Vùng đặc quyền kinh të). 


Tuy nhiên Hoa Kỳ đang tranh chấp với Canada về quyền khai thác tiềm 
năng dầu mỏ ngoài khơi và quyền tiếp cận với các vùng biển trong quần đảo 
Canada. Canada nói rằng chúng là “tuyến đường thủy nội địa”, trong khi 
Hoa Kỳ nói rằng chúng là một eo biển thuộc tuyến giao thông quốc tế 
không chịu chi phối bởi luật pháp Canada. Năm 1985, Hoa Ky đã phái một 
chiếc tàu phá 
băng đi qua vùng biển mà không báo trước cho Canada, gây ra một cuộc cãi 
cọ dữ dội giữa hai nước láng giềng, khiến mối quan hệ của họ vừa thân thiện 
đồng thời vừa hờn dỗi. 


Hoa Kỳ cũng đang tranh chấp với Nga về biển Bering, Bắc Băng 
Dương và Bắc Thái Bình Dương. Hiệp định Hải giới năm 1990 đã được ký 
kết với Liên Xô, trong đó Moscow nhượng lại một khu vực đánh cá. Tuy 
nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, Quốc hội Nga từ chối phê chuẩn thỏa thuận. 
Khu vực này được cả hai bên coi như chủ quyền của Hoa Kỳ, nhưng người 
Nga vẫn bảo lưu quyền được bàn lại vấn đề này. 


https://thuviensach.vn 


Các tranh chấp khác bao gồm cả tranh chấp giữa Canada và Đan Mạch 
trên đảo Hans, năm tại eo biển Nares, phân chia Greenland với đảo 
Ellesmere. Greenland, với dân số năm mươi sáu ngàn người, có chính phủ tự 
trị nhưng vẫn thuộc chủ quyền Đan Mạch. Một thỏa thuận năm 1953 giữa 
Đan Mạch và Canada bỏ lại hòn đảo trong tình trạng tranh chấp, và kể từ đó, 
cả hai nước đã bỏ công sức dong buồm tới hòn đảo để cắm quốc kỳ của 
mình lên đó. 


Tất cả các vấn đề chủ quyền đều bắt nguồn từ những ham muốn và sợ 
hãi tương tự nhau - mong muốn đảm bảo các tuyến vận chuyển quân sự và 
thương mại, mong muốn sở hữu của cải thiên nhiên của khu vực, và lo sợ 
rằng những người khác có thể đoạt được thứ mà mình để mất. Cho đến gần 
đây, những của cải đó vẫn chỉ là trên lý thuyết, nhưng hiện tượng băng tan 
đã biến lý thuyết thành điều có thể, và trong một số trường hợp thành điều 
chắc chắn. 


Sự tan chảy của băng làm thay đổi địa lý và các khoản đặt cược. Các 
nước Bắc cực và các công ty năng lượng khổng lồ giờ đây phải quyết định 
về việc phải đối phó như thế nào với những thay đổi này và phải chú ý đến 
môi trường và người dân Bắc cực đến mức nào. Sự đói khát năng lượng cho 
thấy không thể tránh khỏi một cuộc chạy đua trong những diễn tiến mà một 
số chuyên gia Bắc cực gọi là “Ván bài Vĩ đại Mới”. Sẽ có nhiều con tàu hơn 
xuất hiện trong vùng cận Bắc cực, nhiều giàn khoan dầu và giàn khoan khí 
đốt hơn — thực tế, tất cả moi thứ sẽ nhiều hơn. Người Nga không chỉ có các 
tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, mà còn xem xét xây dựng một 
nhà máy điện hạt nhân nổi có khả năng chịu được sức chèn ép của ba mét 
băng. 


Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa tình huống này với “Cuộc chạy đua 
giành châu Phi” ở thế kỷ 19, hoặc những mưu đồ của các cường quốc lớn ở 
Trung Đông, Ấn Độ và Afghanistan trong Ván bài Vĩ đại xưa kia. Cuộc đua 
lần này có các quy tắc, một công chức và một diễn đàn để ra quyết định. Hội 


https://thuviensach.vn 


đồng Bắc cực bao gồm các quốc gia trưởng thành, hầu hết trong số đó đều 
có nền dân chủ ở một mức độ nào đó, dù cao hay thấp. Luật pháp quốc tế 
quy định các tranh chấp lãnh thổ, nạn ô nhiễm môi trường, luật hàng hải và 
chính sách đối xử với các dân tộc thiểu số được thực hiện như thế nào. Hầu 
hết lãnh thổ đang bị tranh chấp này chưa từng bi chinh phục bởi chủ nghĩa 
đế quốc thế kỷ 19 hoặc bởi các quốc gia trong cuộc chiến tranh đoạt lẫn 
nhau. 


Các nước Bác cực biết rằng đó là một khu vực khó nhăn, không chi vi 
các phe phái giành giật, mà vì những thách thức mà địa lý của nó mang lại. 
Có năm triệu rưỡi dặm vuông đại dương tại Bắc cực; chúng có thể tăm tối, 
nguy hiểm chết người. Đó không phải là nơi dễ chịu để có thể không cần 
đến bạn bè. Họ biết rằng bất kỳ nước nào để thành công trong khu vực cũng 
sẽ cần đến sự hợp tác, đặc biệt là trong các vấn đề như trữ lượng đánh bắt 
cá, buôn lậu, khủng bố, tìm kiếm - cứu nạn và thảm họa môi trường. 

Điều rất có thể xảy ra là một cuộc tranh cãi về quyền khai thác có thể 
leo thang thành một sự kiện nghiêm trọng hơn, chiếu theo việc Vương quốc 
Anh và Iceland gần như đã đụng độ nhau trong “Cuộc chiến Cá tuyết” vào 
các năm 1950 và 1970. Việc buôn lậu xảy ra ở bất cứ nơi nào có các tuyến 
đường vận chuyển, và không có lý do gì để tin rằng Bắc cực sẽ khác; nhưng 
việc kiểm soát khu vực này sẽ rất khó khăn do các điều kiện môi trường ở 
đó. Khi càng nhiều tàu thương mại và tàu du lịch tiến vào khu vực, khả năng 
tìm kiếm, cứu nạn và chống khủng bố của các quốc gia Bắc cực sẽ cần được 
phát triển phù hợp, cũng như khả năng phản ứng với thảm họa môi trường 
trong vùng nước dang ngày càng chật chội đông đúc. Năm 1965, tàu phá 
băng Lenin đã gặp nạn với lò phản ứng hạt nhần của nó trong khi đang vượt 
biến. Sau khi trở về bờ, các bộ phận của lò phản ứng đã được cắt ra và, cùng 
với nhiên liệu bị hư hỏng, được đặt trong một bể chứa bê tông với một lớp 
lót bằng thép mà sau đó được ném xuống biển. Những sự cố như vậy có thể 
xảy ra thường xuyên hơn khi Bắc cực mở rộng cửa, và chúng vẫn sẽ tiếp tục 
khó quản lý. 


https://thuviensach.vn 


Có lẽ Bắc cực hóa ra chỉ là một chiến trường khác cho các quốc gia — 
rốt cuộc thì các cuộc chiến tranh được bắt đầu bởi nỗi sợ hãi đối với kẻ khác 
cũng như sự tham lam; nhưng Bắc cực thì khác, và vì vậy có lẽ cách nó 
được xử lý cũng sẽ khác. Lịch sử của chúng ta đã cho thấy các cư xử tham 
tàn của trò chơi Tổng bằng Không (zero-sum game). Có thể lập luận rằng; 
niềm tin phần nào vào quyết định luận địa lý, cùng với bản tính con người, 
đã khiến cho bất kỳ cách ứng xử nào khác càng trở nên khó khăn hơn. Tuy 
nhiên, có những ví dụ về việc công nghệ đã giúp chúng ta thoát khỏi nhà tù 
địa lý như thế nào. Ví dụ, chúng ta có thể vượt qua sa mạc và biển cả với tốc 
độ mà các thế hệ trước không thể tưởng tượng được. Chúng ta thậm chí đã 
phá vỡ gông cùm của trọng lực Trái đất. Trong thế giới toàn cầu hóa mới, 
chúng ta có thể sử dụng công nghệ đó để đem lại cho chúng ta một cơ hội ở 
Bắc cực. Chúng ta có thể vượt qua khía cạnh tham lam của bản tính con 
người, và chơi Ván bài Vĩ đại một cách đúng đắn vì lợi ích của tất cả mọi 
người. 


https://thuviensach.vn 


Kết luận 


Chúng ta đã kết thúc tại chóp đỉnh của thế giới và vì vậy cách duy nhất 
là đi lên. 


Biên giới cuối cùng luôn luôn kêu gọi trí tưởng tượng của chúng ta, 
nhưng hiện giờ là thời đại mà nhân loại đã hiện thực hóa giấc mơ và vươn 
vào không gian, một bước tiến vỏn vẹn một milimét vào cái vô hạn, trên con 
đường đến tương lai. Tinh thần không ngơi nghỉ của nhân loai đảm bảo rằng 
ranh giới của chúng ta không bị hạn chế trong phạm vi của vật thể mà Carl 
Sagan gọi là *Dóm Xanh Mò”. 


Nhưng chúng ta phải trở lộn lại Trái đất, đôi khi bằng một cú va mạnh, 
bởi vì chúng ta chưa chỉnh phục được địa lý, cũng chưa hề có ý hướng đua 
tranh với nó. 


Địa lý vẫn luôn luôn là một loại nhà tù - một nhà tù quy định một quốc 
gia là hoặc có thể là gi, và một nhà tù mà các nhà lãnh đạo thế giới thường 
phải vật lộn để thoát ra. Nước Nga có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất, với lãnh thổ tự 
nhiên trải rộng từ vùng bình nguyên nhỏ hẹp mà nước này kiểm soát cho đến 
dải đất trung tâm bao phủ một không gian rộng lớn được bao quanh chủ yếu 
bởi núi non và biển cả - chỉ với một điểm dễ bị xâm nhập từ bên kia Đồng 
bằng Bác Âu. Nếu các nhà lãnh đạo nước Nga muốn xây dựng một quốc gia 
vĩ đại, vốn là điều họ từng mong muốn, thì họ có rất ít sự lựa chọn về việc 
phải làm gì với vị trí yếu kém đó. Cũng vậy, tại châu Âu không có quyết 
định tỉnh táo nào được đưa ra để hòng trở thành một khu vực mậu dịch 
khổng lồ; các mạng lưới sông ngòi dài, phẳng lặng đã khiến điều đó trở nên 
khả thi, và trở nên tất yếu ở một mức nào đó, trải suốt hàng thiên niên kỷ. 


https://thuviensach.vn 


Tiến vào thế kỷ 21, các nhân tố địa lý vốn đã góp phần quy định lịch sử 
hầu hết sẽ tiếp tục quy định tương lai của chúng ta: một thế kỷ nữa kể từ bây 
giò, nước Nga vẫn sẽ lo âu dõi mắt về phía tây, nhìn sang một dải đất vẫn là 
bình nguyên. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn sẽ bị cách ngăn bởi dãy Himalaya. 
Rốt cuộc thì họ cũng có thể xung đột với nhau, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì 
địa lý sẽ quy định bản chất của cuộc chiến đó: họ sẽ cần phải phát triển công 
nghệ để có thể đưa một lực lượng quân sự khổng lồ băng qua vùng núi non, 
hoặc nếu điều đó vẫn chưa khả thi và không bên nào muốn lâm vào chiến 
tranh hạt nhân, họ sẽ đối đầu với nhau trên biển. Florida sẽ tiếp tục canh giữ 
lối ra vào vịnh Mexico. Chính vị trí địa lý của vịnh này mới giữ vai trò then 
chốt, chứ không phải vấn đề ai là người kiểm soát nó. Thử đặt ra kịch bản 
cực đoan và khó xảy ra: hãy tưởng tượng đa số người dân Florida gốc Tây 
Ban Nha ly khai khỏi Hoa Ky và kết thân với Cuba và Mexico. Hán nhiên 
điều này sẽ chỉ làm thay đổi động thái của vấn đề thế lực nào sẽ kiểm soát 
vịnh, chứ không phải tầm quan trọng của địa điểm đó. 


Tất nhiên, địa lý không quyết định tiến trình của tất cả các sự kiện. 
Những ý tưởng vĩ đại và các nhà lãnh đạo vĩ đại là một phần trong lực xô 
đẩy của lịch sử. Nhưng họ tất thảy phải hoạt động trong phạm vi của địa lý. 
Các nhà lãnh đạo Bangladesh có thể mơ mộng về việc ngăn chặn nước lũ 
dâng lên ở vinh Bengal, nhưng họ biết rằng 80% xứ sở đó nằm trên một 
đồng bằng ngập nước và không thể chuyển dời. Đó là luận điểm mà vị thú 
lĩnh của xứ Scandinavia và Anh, King Canute, đã đưa ra để nhắc nhở các 
triều thần nịnh bợ của ông vào thế kỷ 11, khi ra lệnh cho những con sóng rút 
lui: thiên nhiên, hay Thượng đế, mạnh hơn bất kỳ con người nào. Tại 
Bangladesh, tất cả những gì con người có thể làm là thích ứng với những 
thực trạng của thiên nhiên: xây dựng nhiều phòng tuyến chống lũ lụt hơn, và 
hy vọng rằng sự mô phỏng trên máy tính về các đợt nước dâng do hiện 
tượng nóng lên toàn cầu chỉ là thứ phóng đại. 


Những thực trạng địa lý mới chăng han như biến đổi khí hậu phó bày 
những cơ hội và thách thức mới. Hiện tượng nóng lên toàn cầu rất có thể dẫn 


https://thuviensach.vn 


đến sự di cư ồ ạt của con người. Nếu quả thực định mệnh đã an bài cho 
Maldives và nhiều hòn đảo khác phải chìm khuất trong sóng nước, tác động 
đó sẽ không chỉ ảnh hưởng lén những người kịp ra đi trước khi quá muộn, 
mà còn ảnh hưởng đến cả các quốc gia mà họ đến tị nạn. Nếu vấn đề lũ lụt ở 
Bangladesh trở nên trầm trọng hơn, tương lai của xứ sở đó và 160 triệu con 
người sẽ vô cùng thê thảm; nếu mực nước dâng cao hơn nhiêu, đất nước 
nghèo khó này có thể sẽ biến mất. Và nếu hiện tượng sa mạc hóa các dải đất 
phía nam Sahel tiếp diễn, khi đó các cuộc chiến như ở Darfur và Sudan (một 
phần gây ra bởi sa mạc xâm lấn nơi sinh sống của các bộ tộc du mục ở phía 
bắc, do đó đẩy họ di chuyển xuống vùng của người Eur ở phía nam) sẽ dữ 
dội và lan rộng hơn. 


Chiến tranh nguồn nước là một vấn đề tiềm tàng. Ngay cho dù các nền 
dân chủ ổn định xuất hiện ở Trung Đông trong những thập niên tới, nếu 
nguồn nước của sông Murat, khởi nguồn ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đổ vào 
sóng Euphrates, giảm di đáng kể, thì những con đập mà Thổ Nhĩ Ky sẽ phải 
xây dựng để bảo vệ nguồn sinh sống của nó có thể sẽ dễ dàng trở thành 
nguyên nhân cho cuộc chiến với Syria và Iraq ở vùng hạ lưu. 


Nhìn xa hơn về phía trước, khi chúng ta tiếp tục bứt phá khỏi nhà tù địa 
lý của mình để vươn vào vũ trụ, các cuộc đấu đá chính trị vẫn sẽ tồn tại 
trong không gian, ít nhất là trong tương lai gần. 


Nhân loại lần đầu tiên tiến vào lớp trên cùng của tầng bình lưu vào năm 
1961 khi phi hành gia Liên Xô hai mươi bảy tuổi Yuri Gagarin bay vào vũ 
trụ trên con tàu Vostok 1. Nhưng sự việc một người Nga khác là 
Kalashnikov, người chế tạo khẩu AK-47, thậm chí còn nổi danh hơn gợi nên 
một nỗi buồn về nhân sinh. Gagarin, Buzz Aldrin và nhiều người khác là 
hậu dué của Marco Polo và Christopher Columbus, những con người tiên 
phong đã mở đường vượt qua những ranh giới và thay đổi thế giới theo 
những cách thức mà sinh thời họ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thay 
đổi tốt hơn hay tệ hơn, thì đó không phải là vấn đề; ho đã khám phá ra 


https://thuviensach.vn 


những cơ hội mới và những không gian mới trong đó con người sẽ đua tranh 
để tận dụng tối đa những gi thiên nhiên đã đặt để ở đó. Trong không gian vũ 
trụ cũng vậy, sẽ phải trải qua nhiều thế hệ chúng ta mới cắm được những lá 
cờ của mình, “chinh phục“ lãnh thổ, tuyên bố chủ quyền và vượt qua những 
rào cản mà vũ trụ đặt trên con đường chúng ta đi. 


Hiện tại có khoảng 1.100 vệ tinh đang hoạt động trong không gian và Ít 
nhất 2.000 vệ tỉnh không hoạt động. Nga và Hoa Kỳ phóng lên khoảng 
2.400 vệ tinh trong tổng số đó, khoảng 100 vệ tinh là của Nhật Bản và một 
số lượng tương tự đến từ Trung Quốc, tiếp theo là một loạt các quốc gia 
khác với số lượng ít hơn rất nhiều. 


Bên dưới chúng là các trạm không gian, nơi lần đầu tiên con người 
sống và làm việc lâu dài bên ngoài phạm vi tác động của trọng lực trái đất. 
Xa hơn nữa, ít nhất năm lá cờ Hoa Kỳ được cho là vẫn đứng yên trên bề mặt 
của Mặt trăng, và còn xa hơn nữa, nhiều máy móc của chúng ta đã vượt qua 
sao Hỏa và sao Mộc, một số tiến xa hơn, vượt quá phạm vi của tất cả những 
gi chúng ta có thể thấy được và đang cố tìm hiểu. 


Thật cám dỗ để nghĩ về những nỗ lực của chúng ta trong không gian 
như đang kết nối nhân loại với một tương lai chung và hợp tác. Nhưng trước 
tiên vẫn sẽ tiếp tục diễn ra sự cạnh tranh để giành quyền bá chủ trong không 
gian vũ trụ. Các vệ tinh không chỉ có mặt ở đó để truyền tín hiệu hinh ảnh 
tới chiếc TV của chúng ta, hoặc để dự đoán thời tiết: chúng cũng do thám 
các nước khác, để xem ai đang có động thái nào ở đâu và về chuyện gi. 
Ngoài ra, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào phát triển công nghệ laser, có 
thể được sử dụng làm vũ khí, và cả hai nước đều tìm cách đảm bảo rằng họ 
có một hệ thống tên lửa có thể hoạt động trong không gian và vô hiệu hóa 
tên lửa của đối thủ cạnh tranh. Nhiều quốc gia có nền công nghệ tiên tiến 
hiện đang chuẩn bị mọi thứ để phòng khi cần phải chiến đấu trong không 
gian. 


https://thuviensach.vn 


Khi chúng ta đang vươn tới những vì sao, những thách thức đặt ra phía 
trước là những thách thức mà chúng ta có lẽ sẽ phải chung tay để ứng phó: 
du hành vào vũ trụ không phải với tư cách người Nga, người Trung Quốc 
hay người Mỹ, mà là những đại diện của nhân loại. Nhưng cho đến nay, mặc 
dù đã thoát khỏi sự kìm hãm của trọng lực, chúng ta vẫn đang bị giam cầm 
trong tâm trí của chính mình, bị giới hạn bởi sự nghi ngờ của mình về “kẻ 
khác”, và do đó bởi cuộc cạnh tranh nguyên thủy về tài nguyên. Phía trước 
chúng ta còn cả một chặng đường dài. 


https://thuviensach.vn 


Thư mục 


Tham khảo chung 
Diamond, Jared, Guns, Germs, and Steel (New York: W. W. Norton, 2008) 


Dodds, Klaus, Geopolitics: A Very Short Introduction (Oxford: Nhà xuất 
bản Đại hoc Oxford, 2007) 


Ikenberry, G. John, “The Tllusion of Geopolitics”, tap chí Foreien Affairs 
(tháng 5/ tháng 6 nám 2014) 


Keegan, John, Aflas of World War Túo (London: Harper Collins, 2006) 
Mackinder, Halford John, “The Geographical Pivot of History“”, tap chí The 
Geographical Society/, tập 23, số 4 (tháng 4 năm 1904), 421-37 


Mackinder, Halford John, Democratic Ideals and Reality, 1919 


Mead, Walter Russell, *The Return of Geopolitics", tap chí Foreien Affairs 
(tháng 5/ tháng 6 nám 2014) 


Monmonier, M. How to Lie with Maps (Chicago: Nhà xuất bán Dai học 
Chicago, 1996) 

Parry, Chris, Super Highway: Sea Power in the 21* Century (London: 
Elliot $ Thompson, 2014) 

Pickles, John, A History of Spaces: Cartographic Reason, Mapping 
and the Geo-Coded World (London: Routledge, 2004) 


Roberts, S., Secor, A., và Sparke, M., “Neoliberal Geopolitics”, 
Antipode, Tập 35, số 5 (tháng 11 năm 2003), 886-97. 


https://thuviensach.vn 


The Times Atlas of World History (London: Times Books, 2000) The 
Times Comprehensive Atlas of The World, ấn bán lần thứ 12 (London: 
Times Books, 2007) 


Weigley, Russell F,, The American Way of War (Bloomington, IN: Nhà 
xuất bản Dai hoc Indiana, 1973) 


Nga 

Eberstadt, Nicholas, * Russia's Peacetime Demographic Crisis: 
Dimensions, Causes, Implications" (Cục nghiên cứu Quốc gia | về cháu Á, 
2010) 


Kennan, George F., “The Sources of Soviet Conduct", Tap chí Foreign 
Affairs (tháng 7 nàm 1947) 


“Russian accusations - setting the record straight", tài liệu của NATO 
(tháng 4 năm 2014) 


Trung Quốc 
Beardson, Timothy, Stumbling Giant: The Threats to China's Future 
(New Haven, CT: Nhà xuát bán Dai hoc Yale, 2013) 


Boehm, Dana Carver, *Chinas Failed War on Terror: Fanning the 
Flames of Uighur Separatis Violence" tap trí Berkley Journal of Middle 


Eastern and Islamic Law, tập 2, Số 1: 3 (2019) 


De Crespigny, Rafe, China TJis Century (Oxford: Nhà xuàt bán Dai 
hoc Oxford, 1992) 


Holmes, James, “When China Rules the Sea", tap chí 
Foreign Policy (tháng 9 năm 2015) 


https://thuviensach.vn 


Kaplan, Robert D., The Reøenge oƒ Geography (London: Random 
House, 2012) 


Lewis, Martin, *East Asia”, Stanford University Global Geopolitics 
Lectures, East Asia (ngày 15 tháng 1 năm 2008) 


Shaughnessy, Edward L. (ed., China: Empire and Civilization 
(London: Nhà xuát bán Duncan Baird, 2005) 


Theroux, Paul, Riding the lron Rooster (London: Hamish Hamiilton, 
1988) 


https://thuviensach.vn 


Hoa Kỳ 
Commager, S., Documents of American History Volume 1: to 1898, ấn 
bản lần thứ 10 (New Jersey: Prentice Hall, 1288) 


Kagan, Robert, Dangerous NaH0n: America and the World,1600-1898 
(London: Atlantic Books, 2006) 


Pei, Minxin, *How America and China See Each Other", Tạp chí 
Foreign Affairs (tháng 3/ tháng 4 nàm 2014) 


The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire", 
Stratfor.com, ngày 4 tháng Z năm 2014 ((https:/ / www.stratfor.com/analysis 
/geopolitics-united-states-part-1-inevitable-empire) 


Bộ Ngoại giao Hoa Ky, “Rise to World Power, 1867-1913”, A Short 
History Of the Department of State (history.state. gov/departmenthistory 
/short-history) 


Châu Phi 

Bloom, David E. và Sachs, Jeffrey D., “Geography, Demography, and 
Economic Growth in Africa“, Viện Phát triển Quốc tế Harvard, Đại học 
Harvard (tháng 10 năm 1998) 


Chaves, lsaías, Engerman, Stanley L. và Robinson, James A., 
“Reinventing the Wheel: The Economic Benefits of Wheeled Transportation 
in Early Colonial British West Africa^", tháng 2 năm 2012 (http:/ 
/scholar.harvard.edu/files / 
jrobinson/files/the wheel in africa february 2012.pdf) 


Kasperson, Roger E. và Minphi, Julian V., The Structure Of Political 
Geography (New Brunswick, NI: Nhà xuất bán Transaction, 2011) 


https://thuviensach.vn 


Tây Âu 
Kagan, Robert, Of Paradise and Pơuer (New York: Random House, 
2003) 


Ottens, Nick, **Too Big for Europe: The Recurring German Problem“, Tap 
chí Atlantic Sentinel, ngày 28 tháng 4, 2014 


Speck, Ulrich, *Power and Purpose: German Foreign Policy at a 
Crossroads", ngày 3 tháng 11 năm  2014(http;// Carnegieeurope.eu 
/publications /?fa=571 67) 

Simon, Luis và Rogers, James, *The Return of European Geopolitics? 
All roads run through London", tap chí the RUSI Journal, tàp 155, só 3 
(2010), 57-63 

Turchin, Peter, War and Peace and War (London: Plume Books, 2007) 
Trung Dóng 

Fisher, Max, *40 Maps Which Explain The Middle East", Vox. com, 
ngày 5 tháng 5 năm 2014 (http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle- 
east) 

Malinowski, Jon C. (ed.), “lraq: A Geography“, Học viện Quân sự Hoa 
Ky, West Point, New York, 2004 (http:// wWww.usma.edu/gene/SiteAssets 
/SitePages/Publications/ Iraq%20A%20Geography.pdf?Mobile=1) 


Án Độ và Pakistan 


French, Patrick, India: A Portrait (London: Allen Lane, 2011) 


https://thuviensach.vn 


"Geography of India“, MapsofIndia.com, ngày 12 tháng 11 năm 2014 
(http://www.mapsofindia.com/geography/) 


Viện Nghiên cứu Chiến tranh, “Pakistan and Afghanistan“ (2009) 
Kreft, Dr. Heinrich, “The Geopolitical Importance of Pakistan", 
Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung 


(ISPSW), ngày 15 tháng 2 năm 2008 Musharraf, Pervez, In The Line Of 
Fire: A Memoir (New York: Eree PresS, 2008) 


Châu Mỹ Latinh 


Keen, Benjamin và Haynes, Keith, A History of Latin America, 
Volume 1 (Wadsworth: Cengage Learning, 2012) 


Diễn dàn Kinh tế Thế giới vé My Latinh năm 2011 (http:// 
www.weforum.org /events/ worlđ-economic-forum-Latinh-america-2011) 


Zovatto, Daniel, *Elections in the Southern Cone: Citizens Chose 
Continuity", Brookings, ngày 30 tháng 10 năm 2014 (http://www.brookings. 
edu/research/  opinions/2014/10/30-democracy-alternation-Latinh-america- 
zovatto) 

Triều Tiên và Nhật Bản 

Chang, Gordon G., Nuclear Showdown: North Korea Takes On The 
World (London: Hutchinson, 2006) 

Oberdorfer, Don, The Two Koreas (New York: Basic Books, 2001) 


Arctic 


https://thuviensach.vn 


Bjarnason, Bjórn, “Climate Change and Icelands Role in North 
Atlantic Security" (bài phát biểu), Trung tâm Belfer, Hoc viện quản lý nhà 
nuóc John F. Kennedy, Harvard, ngày 26 tháng 11 nám 2007 


Conant, Eve, “Breaking the Ice: Russian Nuclear-Powered Ice- 
Breakers", blog Scientific American, 8 tháng | nám 2012 (http:// 
blogs.scientificamerican.com/ guest- blog/2012/09/08/ breaking-the-ice /) 


Grydehøj, Anne, Grydehgj, Adam và Akrén, Maria, “The Globalization 
of the Arctic: Negotiating Sovereignty and Building Communities in 
Svalbard, Norway", Tap chí Island Studies Journal, tập 7, số 1 (2012), 99 


Lién Hgp Quóc, *Part V: Exclusive Economic Zone", Hiép uóc 
UNCLOS (http://www.un.org/depts/los/convention agreements 


/texts/“unclos/part5.htm) 


Viện Hải dương hoc Woods Hole, “The Arctic: Exploration Timeline, 
Polar Discovery", 2009 (http:// »olardiscovery.whoi. Edu/arctic/330.html) 


https://thuviensach.vn 


Lời cảm ơn 


Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã có lòng bỏ thời gian giúp 
đỡ, khuyên bảo và động viên tôi. 


Tôi muốn cảm ơn vợ tôi, Joanna, vì đã kiên nhẫn soát lỗi chính tả, cảm 
ơn Pippa Crane và Jennie Condell tại Nhà xuất bán Elliott và Thompson vì 
đã dinh hinh và chi dẫn cho tôi trong những chuyến thăm thú dia lý của 
mình, đồng thời cũng cảm ơn Ollie Dewis vì đã khích lệ và đóng góp ý 
tưởng. 


Tôi rất biết ơn những người sau đây đã sử dụng nhãn quan dạn dày 
kinh nghiệm của họ để thẩm định các chương của cuốn sách này và tôi 
muốn nhắc lại rằng bất kỳ sai sót nào trong cuốn sách này đều thuộc phần 
trách nhiệm của tôi: James Richards (cựu thông dịch viên Tiếng Trung chính 
thức cho chính phủ Anh, Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc), Giáo sư James D. 
Boys (Nhà nghiên cứu cấp cao, King's College London), David Slinn (cựu 
đại sứ Vương quốc Anh tại Bắc Triều Tiên), Joel Richards MA (chuyên gia 
Nam Mỹ), Kelvin O'Shea (Sky News), Tim Miller (Sky News), Jaksa 
Scekic (Reuters Belgrade) và Aleksander Vasca (Reuters Belgrade). 


Ngoài ra, tôi mong muốn tri ân những chức trách đương nhiệm của các 


chính phủ và các nhân viên công vụ đã vui lòng cho tôi ý kiến chuyên môn 
của họ, nhưng không hề mong được ghi nhận sự đóng góp đó. 


https://thuviensach.vn 


Chú thích 


Le 1] 
Nơi đặt trụ sở NATO. 


https://thuviensach.vn 


[-2l 

Mới đây trong chuyến đi Brussels để dự khai mạc Hội nghị thượng đỉnh 
NATO 1 tháng Bảy năm 2018, ông Trump cũng chi trích Đức "bi Nga chi 
phối” do Đức phụ thuộc vào lượng khí thiên lớn mua từ nước Nga. Tổng 
thống Trump cũng chỉ trích các nước NATO khác, kể cả Đức, đã không 
đóng góp vào NATO như cam kết. 


https://thuviensach.vn 


[.—3] 
Có nhiều địa danh và danh từ liên quan đến Arap (Arap Saudi, các nước 


Arap, Arap Sumni...), chúng tôi chọn cách phiên âm của dịch giả, vốn là cách 
phiên âm cũ vẫn quen được sử dụng là Ả-rập (ví dụ các nước Ả-rập Bắc 
Phi). [BT] 


https://thuviensach.vn 


[ —4] 
Ban doc có thé tìm cuốn sách này của tác giả đã được Nhã Nam phát hành, 
cuốn Phuong Đông lướt ngoài cửa sổ. 


https://thuviensach.vn 


[5l 


Tác giả mượn chữ Gà Sát (Iron Rooster) từ tên cuốn sách Riding the Iron 
Rooster của P. Theroux đã nói ở trên. 


https://thuviensach.vn 


[- 6] 

Trong cuốn sách này tác giả thường xuyên nhắc đến khái niệm “nation 
state”. Đây là một thuật ngữ chính trị khá mới và có nhiều cách dịch sang 
tiếng Việt như nhà nước tự chủ, nhà nước toàn quyền... Trong bản dịch này 
chúng tôi chon cách dịch là “quốc gia dàn tộc” để bám vào một khái niệm 
cốt lõi của thuật ngữ này, đó là quốc gia tôn tai để đại diện cho chủ quyền 


của dân tộc. 


https://thuviensach.vn 


Table of Contents 


Lời Tựa 

Lời giới thiệu 
Chương Một: Nga 

Chương Hai: Trung Quốc 
Chương Ba: Hoa Ky. 

Chương Bốn: Tây Âu 

Chương Năm: Châu Phi 
Chương Sáu: Trung Đông 
Chương Bây: Ấn Độ và Pakistan 
Chương Tám: Triều Tiên và Nhật Bản 
Chương Chín: Châu Mỹ Latinh 
Chương Mười: Bắc cực 

Kết luận 


Thư mục 
Lời cảm ơn 
Chú thích 


https://thuviensach.vn 


